CHƯƠNG VII 
CANH TÂN GIÁO HỘI, 
TRUYÊN GIÁO PHỎ THÉ 
VÀ CÁC CUỘC TRỞ LẠI, 
THÉ GIỚI BAROQUE 


I. CHIẾN TRANH CHÓNG MIỄN CROISSANT. 


Trong thế kỷ XVII, nhờ việc phục hưng nội bộ và những thành quả của cuộc phản Cải cách tại Đức 
và Pháp, Giáo Hội Công Giáo biểu hiệu một sức sống phi thường về phương diện thiêng liêng, nên 
có thể xây dựng và cải tạo thế giới. Nhưng ý hệ thời Trung Cổ xem ra bị Cải cách làm lu mờ lại xuất 
hiện và được người ta tìm cách thích ứng vào nhưng hoàn cảnh mới với nghị lực chiến thắng đầy tin 
tưởng vào mình. Ý tưởng về đạo binh thánh giá đã nung nấu tâm hồn các vị lãnh tụ Công Giáo và đại 
chúng trong nhiều thế kỷ đã phai nhạt đi vào cuối thời Trung Cổ. Tư tưởng hầu như định mệnh trong 
thời Cải cách là nhưng cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ là hình phạt của Thiên Chúa (Luther) đã được 
đổi mới hẳn. 


Mười năm sau khi Constantinople thất thủ, tình thế đã khác hẳn lúc đức Pie II kêu gọi lên đường dự 
cuộc chiến tranh Thánh Giá. Trong thời kỳ ấy, mặc dầu có chiến đấu anh dũng, quân Thổ Nhĩ Kỳ đã 
chiếm được Rhôdes, qui phục toàn miền Balkans, chiếm đóng nước Hung Gia Lợi, tràn qua bờ cõi 
miền Syrie, nhiều lần đe dọa Cracovie và cả kinh đô hoàng gia trên bờ sông Danube. Với nhiều may 
rủi và nhờ sự viện trợ hời hợt của các ông hoàng Đức, hoàng đế tiếp tục chiến đấu với người Thổ 
Nhĩ Kỳ tại Hung Gia Lợi. Ngoài ra, Malte được các hiệp sĩ Saint Jean de Jérusalem cầm cự bị thủy 
quân Ottoman vây hãm. Địa Trung Hải hầu như trở thành lãnh vực của người Thổ Nhĩ Kỳ và các đạo 
tặc dã man. Họ đã đặt chính phủ của họ trên bờ biển Bắc Phi. Hơn nữa, nước Pháp từ lâu đã có liên 
hệ và nhưng mối thân hưu với Sublime Porte (chính phủ của Sultan Thổ Nhĩ Kỳ). Hai bên có nhưng 
mưu đồ phản hoàng đế, Pháp thúc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công trước để rồi cùng một trật mở cuộc hành 
quân của mình. Không còn dấu tích gì của một Tây Phương Kitô hiệp nhất nữa! Tình thế như vậy mà 
cũng không làm nản chí đức Pie V, một vị giáo hoàng đạo đức chân tình. Ngài hết sức nhẫn nại và 
cương trực liên kết nước Pháp với hoàng đề, cùng với Ba Lan và cả Nga Sô ly giáo thành một đại 
Liên Minh chống Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mọi cố gắng đều vô ích vì ngài gặp khắp nơi nhưng cái nhìn hẹp 
hòi về quyền lợi chính trị của mỗi quốc gia. Nhưng cuộc thương nghị kéo dài rất lâu; sau cùng cũng đi 
đến một liên minh giữa Tây Ban Nha, Venise và giáo hoàng. Hiến pháp của liên minh được long trọng 
công bố trong thánh đường thánh Phêrô tháng 5 năm 1571 và được coi như có tính cách lâu bền, 
vừa có thế thủ vừa có thế công, chẳng những đối với Sultan mà cả với các chính phủ liên kết với 
Alger, Tunis và Tripoli nữa. Don Juan nước Áo, con của Charles Quint được trao quyên điều khiển tối 
cao, còn đề đốc hải quân giáo hoàng được cử làm phụ tá. Để cầu khẩn ơn phù trợ của Thiên Chúa 
trên hải quân, đức Pie V truyền tổ chức ngày toàn xá và những buổi cầu nguyện chung. Ngày 7 tháng 
10 năm 1571, trận chiến quyết liệt đã xảy ra trong vịnh Lépante, ngoài cửa eo biển Corinthe. Hải 
quân Công Giáo đã đánh chìm khoảng 50 chiến thuyền địch. Quân Công Giáo đã tịch thu được phân 
nửa đoàn tầu chiến Thổ Nhĩ Kỳ và giải thoát mười hai nghìn quân lính công giáo. Chỉ có một phần ba 
chiến thuyền Thổ Nhĩ Kỳ chạy thoát được. Mười lăm ngày sau tin chiến thắng. mới về tới Roma. 
Trước khi khởi chiến đức giáo hoàng đã làm nhiều việc đền tội rất nghiêm nhặt để xin ơn thắng trận, 
và trong khi giao chiến, giữa lúc hội Mân Côi tổ chức rước kiệu tại Roma, đức giáo hoàng được thị 
kiến là đạo binh Công Giáo thắng trận. Để kỷ niệm cuộc chiến thắng, giáo hoàng ra chỉ thị lập lễ Đức 
Mẹ Toàn Thắng, mà sau này đức Grégoire XIII cho cử hành với tên là lễ Mân Côi vào chủ nhật đầu 
tháng mười, trong tất cả các nhà thờ có bàn thờ Mân Côi. 


Cuộc thắng trận ở Lepante đã cứu nước Ý và nước Tây Ban Nha khỏi họa xâm lăng Thổ Nhĩ Kỳ, 
nhưng không đầy hai năm, cuộc chiến thắng ấy đã trở thành vô ích. Thay vì sửa soạn kế hoạch chiến 
lược quân sự cho năm sau và đập tan vĩnh viễn lực lượng kẻ thù truyền kiếp của dân Công Giáo như 
đã dự định trong hiệp ước, các hoàng thân Công Giáo khước từ gia nhập liên minh, nước Tây Ban 
Nha và Venise lại tìm cách hục hặc nhau, còn nước Pháp thì không tìm được giải pháp nào tốt hơn 
bằng cách phái một giám mục sang làm đại sứ tại Constantinople và đứng ra làm trung gian giưa vua 
Thổ Nhĩ Kỳ và Venise với mục đích tìm một hòa bình riêng rẽ theo đó thì vị thủ lãnh nước cộng hòa 


Venise chánh thức từ bỏ chủ quyền trên căn cứ địa Công Giáo ở Chypre. Chiến thắng Lepante bị 
phản bội, nhưng đức giáo hoàng Pio V không còn sông đề buôn khô. 


Dầu vậy, giữa dân Công Giáo, chiến thắng Lepante đã góp phần vào công cuộc bành trướng mau 
chóng sự tôn sùng lần chuỗi Môi Khôi và thúc đẩy thành lập nhiều phụng hội Môi Khôi, đó là ngày 
trọng đại đánh dấu lịch sử tôn sùng Đức Mẹ. Nhiều thành phố đã lồng vào huy hiệu hình Đức Mẹ 
đứng trên hình cung trăng (cờ Thổ Thổ Nhĩ Kỳ). Kê từ năm 1572 người ta thấy xuất hiện rất nhiều bài 
ca chiến thắng (Epinicies) nhất là trong các đại học Dòng Tên. Nhiều bức họa vẽ hình Đức Mẹ chiến 
thắng Lepante được treo trong các thánh đường ở Đức và Venise, nhiều nhà nguyện đặc biệt xây cất 
để tôn sùng Đức Mẹ chiến thắng (như ở Ingolstadt) và hơn một thế kỷ sau trận chiến, mẫu hình 
Lepante được chạm trổ trên những mặt nhật nghệ thuật barốc. Vài năm sau ngày phong thánh đức 
giáo hoàng Pio V, trong nhà thờ đan viện ở Irsee (Đức), người ta xây một tòa giảng hình cột buồm 
mũ và cánh buồn, chòi gác và cờ hiệu. 


Từ năm 1590, dân chúng trên toàn các lãnh thổ Công Giáo Đức được nghe vang lên tiếng chuông 
cho dân Thổ” mỗi ngày vào lúc đúng ngọ và, hơn nhiều nhà chính trị, họ cảm thấy cái đe dọa hiểm 
họa Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên. Một ít năm sau trận Lepante, quân Thổ Nhĩ Kỳ lại bắt đầu đánh phá. 
Họ dồn tất cả lực lượng về phía Crète, lãnh địa cuối cùng của Venise trong vùng Đông Địa Trung Hải. 
Chiến trận kéo dài trong 20 năm. Giai đoạn cuối cùng là mục tiêu thủ đô của đảo. Thủ đô này rất kiên 
cố nhưng sau cùng bắt buộc phải đầu hàng vào năm 1669. Những tiếp tế tài chánh mà đức giáo 
hoàng ban cho Venise, sự can thiệp của đoàn chiến thuyền giáo hoàng, tất cả những cuộc thương 
nghị giữa những hoàng thân Công Giáo với mục đích thành lập một kế hoạch chung cũng không thể 
làm chuyển hướng định mệnh và vua Louis XIV đã phải trả một giá rất đắt vì những đặc ân Giáo Hội 
cung cấp một đạo binh hỗ trợ, đạo binh này không được phép chiến đấu dưới màu cờ nước Pháp. 


Theo như kế hoạch thì miền Bắc là mục tiêu xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ. Biên giới bỏ ngỏ ở miền 
Nam Balan là một mồi ngon cho địch. Sự chống đối giữa những phe phái đã làm lung lay triều đình 
rất trầm trọng. Thành phố đầu tiên ở Podolie đã rơi vào tay quân địch. Tân sứ thần Tòa Thánh là 
Bouonvisi đã tới Varsovie mang theo viện trợ của hoàng đế và của những hoàng thân Đức. Ngài 
cũng cố gắng vận động chấm dứt những bắt hòa nội bộ và đã thành công. Quốc hội đại nghị đã từ 
chối hiệp ước hòa bình mà vua đã ký kết với Thổ Nhĩ Kỳ. Kháng chiến quân sự được tổ chức. Sau 
khi vua băng hà, Jean Sobieski là người đã được đặc biệt để ý trong chiến cuộc chống Thổ Nhĩ Kỳ, 
được bầu năm 1674 với sự đồng ý của sứ thần Tòa Thánh và nhất là nhờ vào ảnh hưởng rất mạnh 
từ phía Pháp. Trong tình trạng đó, phe chống hoàng đế không còn giữ tình thân hữu cố hữu với Thổ 
Nhĩ Kỳ nữa. Tuy vậy, tới phiên tân vương cũng phải làm hòa với Thổ Nhĩ Kỳ và nhượng cho họ 
những lãnh thổ thuộc Balan. 


Sự tranh chấp của vua Louis XIV chống hoàng đế Leopold l, mặc dầu tất cả nỗ lực mà vua có thể 
làm được lúc trước, cũng không ngăn chặn được sự bầu cử hoàng đế. Vì thế vua giúp đỡ quân phiến 
loạn Hung Gia Lợi là đồng minh với quân Thổ Nhĩ Kỳ, chiêu mộ quân lính trên lãnh thổ Balan để yễm 
trợ quân phiến loạn và cũng để khuyến dụ vua Balan hứa hỗ trợ quân phiến loạn. Nhưng mà vua 
Louis XIV vừa mới ký hòa ước Nimègue (năm 1679). Những chiến lược ngoại giao đã làm thất bại 
liên minh giữa Balan và nước Nga là nước đã tuyên chiến với La Porte năm 1677 và làm thất bại một 
liên minh khác giữa hoàng đế và nước Balan như biện pháp phòng ngừa hiểm họa Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn 
thế nữa, vì nước Pháp đã hứa giúp Balan và Venise cách đặc biệt, nên La Porte coi như mình bắt 
buộc phải gây chiến với hoàng đế. Tất cả các kế hoạch Pháp đều không thành công. Đức Innocent XI 
được coi như một chiến lược gia lỗi lạc khi ngài thuyên chuyển đại sứ Varsovie là Buonvisi sang 
nhiệm sở Vienne. Ngài cho rằng hiệp ước Nimègue đã phá tan các trở lực chủ yếu đối với kế hoạch 
chung của Công Giáo. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau ngài buộc phải nhìn nhận là đứng trước ảnh 
hưởng ưu thế mà nước Pháp được bảo đảm nơi các hoàng thân thế lực nhất của nước Đức, ngài chỉ 
còn biết trông cậy vào hoàng đế, vào nước Balan và nước Nga ly khai và ngài sẽ hài lòng nếu được 
nước Pháp đồng ý tuyên bố trung lập trong thời gian chiến tranh với nước Thổ Nhĩ Kỳ. Để chứng 
minh là có nhiều khôn khéo, sứ thần Tòa Thánh đã thành tựu trong các cuộc thương nghị khó khăn 
và đúc kết một liên minh giữa hoàng đế và nước Balan mà nghị hội Balan đã phê chuẩn vào lễ Phục 
Sinh năm 1683. Vấn đề tài trợ quân phí cho quân hỗ trợ Balan, trên thực tế do đức giáo hoàng đảm 
nhiệm. Đức giáo hoàng thâu góp được một số tiền rất lớn nhờ vào việc đánh thuế trên tài sản Giáo 
Hội ở Ý, Tây Ban Nha và các nước khác bằng cách cho phép lập ra thuế nhà vua tương tự trong các 
quốc gia thừa kế, cho phép bán những tài sản, kho tàng của Giáo Hội ngoại trừ những chén thánh và 
tận dụng kho tàng của lâu đài Saint Ange. Không có năm triệu Florins do nội vụ tông tòa gởi đến 
hoàng đề và vua Balan thì đã không thể có liên minh cũng như không thể có thắng trận. Lại nữa liên 
minh đã đến đúng lúc, Miền thượng Hung Gia Lợi đã rơi vào tay quân nỗi loạn và vào đầu năm 1683 


một lực lượng hùng mạnh Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng từ 150.000 đến 200.000 người dưới quyền chỉ huy 
của Tổng lý đại Thần Kara Mustapha đã tiến vào Belgrade. Liền sau khi quân Thổ Nhĩ Kỳ tuyên chiến 
với hoàng đề, thì quân nổi loạn Hung Gia Lợi theo quân Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội 'Balan chưa sẵn sàng 
để nghinh địch và quân đội hoàng gia có lối 30.000, 40.000 người dưới quyền chỉ huy của em rễ 
hoàng đề là công tước Charles de Lorraine đã phải rút về bảo vệ thành Vienne hầu ngừa một sự tấn 
công trực tiếp thành này. Triều đình chạy trốn về Linz và Passau. Công tước de Lorraine phóng 
10.000 quân vào thủ đô hoàng gia đang được bá tước Ernst Rudiger von Starhemberg chống giữ 
cách khôn ngoan và dũng cảm. Thị trưởng thành phố Vienne và giám mục Wiener - Neustadt cùng bá 
tước Kollonitsch vào thành bị công hãm để khuyến khích quân lính can đảm chống giữ. Nhiều cuộc 
hành quân rất mãnh liệt cũng không phá nổi vòng vây càng ngày càng siết chặt và trong gần ba 
tháng bị bao vây, với nhiều đợt tấn công, dội bom và đói khát. Bất đắc dĩ công tước de Lorraine đã 
phải bỏ ý định dùng chiến thuật dương đông kích tây để phá vòng vây và đành ngồi chờ quân tiếp 
viện Balan. Sau cùng quân tiếp viện đã đến. Đoàn quân tiếp viện gồm có những đội ngũ của các 
hoàng thân vương quốc, quân trừ bị hoàng gia và quân Balan. Số quân tăng viện là khoảng từ 
40.000 đến 70.000 người. Lưu tâm đến sự nghiệp, bá tước Charles de Lorraine trao quyền chỉ huy 
trưởng cho vua Balan là người có nhiều tham vọng. Việc từ bỏ quyền chỉ huy trước hết là do công 
trạng của sứ thần và vị đặc sứ Tòa Thánh bên cạnh quân đội tăng viện là Marco d'Aviano tu sĩ dòng 
Phanxicô. Vị này nỗi tiếng nhờ những bài thuyết giáo về sám hối (dưới triều đại giáo hoàng Pio V các 
tu sĩ dòng Phanxicô được giao phó nhiệm vụ tuyên úy cho quân đội Crète và trên đoàn chiến thuyền 
Công Giáo). 


Sáng ngày 12 tháng 9 là ngày đã định tấn công quân Thổ Nhĩ Kỳ đang bao vây, tu sĩ dòng Phanxicô 
cử hành thánh lễ trên đồi Kahlenberg phía trên thành Vienne, có vua Balan giúp lễ và ban phép lành 
cho quân đội đồng minh. Cuộc chiến khởi sự. Sau 13 giờ chiến đấu thành Vienne được giải vây. Còn 
đoàn bại quân Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc hỗn loạn, rút lui về Hung Gia Lợi. Quân Công Giáo chiếm được 
rất nhiều chiến lợi phẩm. Lá cờ chiếm được của Tổng Lý Đại Thần dành cho đức Innocent XI. Lá cờ 
được trao cho đức giáo hoàng đúng vào ngày lễ thánh Micae và sau đó được đem treo nơi cửa 
chánh đền thờ thánh Phêrô như một dấu hiệu chiến thắng. Trên toàn cõi nước Đức Công Giáo, bổn 
đạo đã sốt sắng tham gia cầu nguyện thống thiết cho nỗi khốn khổ của thành phố bị vây hãm. Từ nay 
có những buỗi lễ tạ ơn đầy phắn khởi và nhiệt tình để chào mừng sự cứu giúp của Mẹ Chúa Trời: 
quân đội Công Giáo đã lập chiến thắng đúng ngày lễ của Mẹ là ngày thứ ba mươi sau lễ Đức Mẹ Lên 
Trời. Đức giáo hoàng đã phổ biến ngày đó cho toàn Giáo Hội làm ngày lễ kính tên Đức Mẹ Maria. 
Năm 1622, bức họa chân dung Đức Mẹ được vẽ riêng cho một thánh đường hành hương mới ở 
vùng phụ cận Passau (bức tranh do họa sĩ Cranach vẽ, có lẽ dưới sự chứng kiến của Luther). Rồi 
sau bức họa lại được in ra rất nhiều bản, người ta treo bức họa khắp nơi, trong vùng núi Alpes và 
trên phần đất Hung Gia Lợi đã dành lại được từ tay quân Thổ Nhĩ Kỳ, lời van xin và bài ca chiến 
thắng được diễn tả bằng màu sắc. Việc hành hương kính Đức Bà Phù Hộ tại thánh đường Đức Bà 
Cứu Giúp nỗi tiếng tại Vienne, lôi cuốn rất đông người tham dự. Sự biến đổi từ tình trạng lo âu và 
khốn khổ của một dân tộc bị quân thù vây hãm và bệnh dịch đe dọa sang trạng thái hoan lạc được 
giải phóng nhờ vào chiến thắng năm 1683, đó là hiện tượng đã phát sinh một trong những khía cạnh 
chính yếu của thời barốc, ít ra là trong các nước nói tiếng Đức. 


Tuy nhiên, cần phải khai thác chiến thắng năm 1683 và sự biến đổi từ thế phòng thủ và kháng cự 
qua thế tấn công mãnh liệt. Cuộc chiến thắng đã tạo nên một tình trạng hoàn toàn mới mẻ cho Hung 
Gia Lợi và những nước miền Bắc Balkans và vĩnh viễn loại ra khỏi Tây phương hiểm họa Thổ Nhĩ 
Kỳ, công trạng ấy không những do sự anh dũng của quân đội và các nhà chỉ huy. tài giỏi, mà còn do 
tài khôn khéo của các nhà ngoại giao và đặc biệt là do sự nhiệt tâm bắt khuất của đức giáo hoàng. 
Chính nhờ ngài mà vua nước Balan trung thành với hiệp ước liên minh, mặc dầu vua Louis XIV đã 
cho tiến quân vào nước Hòa Lan thuộc Tây Ban Nha, trong thời xâm lăng của Thổ Nhĩ Kỳ. Chính nhờ 
đức giáo hoàng mà cộng hòa Venise gia nhập liên minh. Sự hăng say của đức giáo hoàng đã chính 
phục được cộng đoàn Kitô hữu. Dân chúng coi chiến tranh chống quân Thổ Nhĩ Kỳ như là một chiến 
tranh mới của nghĩa quân Thánh Giá. 


Quân tình nguyện khắp nơi kéo đến từng đoàn lũ gia nhập quân đội hoàng gia, cả từ nước Pháp 
mặc dù vua Louis XIV ngăn cắm. Đức giáo hoàng lại góp nhiều chiến thuyền và cung cấp rất nhiều 
chiến phí. Mọi sự thành công mỹ mãn, chiến thắng hải quân của Venise vừa bảo vệ Dalmatie, vừa 
giúp chinh phục được phân nửa xứ Hylạp. Về phía bộ binh, sau cuộc bại trại lần thứ nhất và sau khi 
đã nhận được viện binh (những đội ngũ Bavarois và Brandebourgeois) đã chiếm được Buda năm 
1688 là thành phố bị quân Thổ Nhĩ Kỳ đô hộ trong một thế kỷ rưỡi, và hai năm sau khi đã chiếm 
Belgrade. Đã đến lúc bước tiến khải hoàn phải dừng lại! Cùng năm 1688, vua Louis XIV tuyên chiến 
với hoàng đế và với đế quốc Đức thuộc Roma để bảo toàn chánh sách bành trướng lãnh thổ của 


ông. Từ nay hoàng đế bắt buộc phải chống đỡ cả hai mặt: Tấn công phía sông Rhin (1) và trắn thủ 
phía quân Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi viên chỉ huy trưởng quân đội hoàng gia là hoàng thân Eugène de 
Sarvoie đã chiến thắng tại Zenter, quân Thổ Nhĩ Kỳ phải ký hòa ước Carlowitz (năm 1699) theo đó họ 
phải trả lại cho quân Venitien quần đảo Morée, cho hoàng đế Hung Gia Lợi phần đất Transylvanie 
cũng như phần lớn Croatie và Slavonie và chỉ còn giữ lại Banat và Temesvar. 


Năm 1714, khi Thổ nhĩ Kỳ lại khai chiến và chiếm đóng những lãnh thổ thuộc Venise, một liên minh 
quân sự mới đã được ký kết theo lời yêu cầu của đức Clément XI (1700-1721), giữa hoàng đế và 
cộng hòa Venise, để xung chiến tại mặt trận Peterwardein chống đạo binh địch mà quân số đông hơn 
gấp bội. Nhưng với tài binh lược, hoàng thân Eugène đã toàn thắng. Chiếm đóng quận Banat và thủ 
đô, vượt qua sông Danube và chiếm lại thành Belgrade, tất cả các biến cố đó đã làm cho dân Công 
Giáo miền Balkans hết sức phần khởi và làm cho họ hy vọng thoát được ách Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều phái 
đoàn đại diện dân chúng đến với các vị chỉ huy và triều đình, dâng thỉnh nguyện và yêu cầu được 
tham gia chiến cuộc. Nhưng họ đã bỏ lỡ dịp may đó mà không biết lợi dụng. Những rắc rối xây đến 
trên bàn cờ Âu Châu buộc hoàng đế phải chấm dứt chiến tranh. Với hòa ước Passarowitz (năm 
1718) quân Ottoman lại nhượng cho nước Áo quận Banat và vùng Bắc xứ Serbie. Tại các nơi đó, sự 
tự trị của Giáo Hội Chính Thống được bảo đảm nhờ vào rất nhiều đặc ân vua, nhưng một tòa giám 
mục Công Giáo (latinh) cũng được thiết lập song song. Thật vậy trong vòng hai chục năm nữa, 
Serbie sẽ lại bị mất. Nhưng dù sao, với những lãnh thổ đã chiếm được ở bí và Bỉ trong cuộc chiến 
tranh với Tây Ban Nha, nước Áo đã lấy lại được địa vị của một đại cường quốc Công Giáo. Chỉ tiếc là 
sức mạnh tiềm tàng của Áo không đáp ứng được với một lãnh thổ bao la và không thể kiến tạo một 
chính thể quân chủ huy hoàng có cơ cấu được (2). 


Sức sống mới của Giáo Hội không chỉ biểu lộ bằng hành động quân sự chống lại áp bức của Thổ 
Nhĩ Kỳ, nhưng còn bằng nhiều hình thức hoạt động khác: đế quốc, lại một lần nữa phụng sự Giáo 
Hội; nước Áo chu toàn nhiệm vụ của một quốc gia Công Giáo Tây phương với những hy sinh tài 
chánh lớn lao của các nhà thờ và các tu viện; lòng đạo đức của giáo dân mỗi ngày một lên cao. Sự 
hăng say ấy được biểu lộ qua những hoạt động truyền giáo mạnh mẽ ngang hàng với những hoạt 
động truyền giáo thời các Tông Đồ hoặc sau này với những hoạt động của các nhà truyền giáo Anglo 
Saxons. Những sắc lệnh bảo trợ (Padroado) ban nhiều đặc ân cho nước Tây Ban Nha và Bồ Đào 
Nha đã mang lại một quy chế pháp lý cho tổ chức có mục đích đem Đức Tin Công Giáo đến cho một 
thế giới rộng lớn ở phương Đông cũng như ở phương Tây. Hơn nữa Dòng Tên mới thành lập, đã 
cung cập cho Giáo Hội nhiều tay thợ cần thiết, có kỷ luật, trí thức và sẵn sàng hy sinh bản thân vì 
Phúc Âm. 


II. MỘT DÁN THÂN MỚI CHO NGHIỆP VỤ TRUYỀN GIÁO. FRANCOIS XAVIER. 


Trước đó vài năm, Erasme còn than phiền về sự thiếu vắng nhiệt tâm truyền giáo. Nhưng kế từ năm 
sáng lập Dòng Tên, thánh lgnace de Loyola đã cử Francois Xavier và Rodriguez làm việc cạnh đại sứ 
Bồ Đào Nha. Nhân danh nhà vua, ông đại sứ ngỏ ý xin có các linh mục cho vùng Đông Án. Tháng 4 
năm 1541, Rodriguez, một thanh niên quý tộc thành Navarre đáp tàu qua Lisbonne và vua Bồ Đào 
Nha giữ ông lại đó. Còn Francois Xavier, sau 13 tháng hành trình đầy gian khổ, đã cập bến Goa. 
Trước tiên ngài hoạt động tông đồ cho các đồng hương ngài: thủy thủ, lái buôn và các nhà trồng tỉa, 
sau đó cho các tân tòng đã trở lại nhưng chưa thắm nhuằẫn Đức Tin. Nhưng ngài sớm nhận thầy bị 
lương dân quyến rũ. Ngài rửa tội cho 10.000 tân tòng trong đám những người đi vớt hột trai ở bờ 
biển Đông Nam Án Độ. Ngài viếng Ceylan, ghé Malacca và lên bộ ở Moluques, sau đó ngài trở lại 
Malacca. Hoạt động truyền giáo của ngài rất tốt đẹp. Khắp nơi, cách sống và lời nói của ngài thu hút 
đám quần chúng. Ngài viết thơ kể những thành công của ngài cho thánh lIgnace và cho các anh em 
cùng dòng của ngài ở Âu Châu. Từ năm 1545 những thơ của ngài được in ra và đọc tại các tu viện 
Dòng Tên. Những thơ của ngài đã làm hứng chí các linh mục trẻ Dòng Tên và làm cho họ nôn nóng 
muốn noi gương ngài qua Đông phương để mở rộng nước Chúa. Tuy nhiên, cha Francois Xavier 
không ở luôn tại Ấn Độ. Khi vừa nghe nói đến Nhật Bản, vừa được khám phá, ngài tự cho là mình có 
bổn phận, như một nhà thám hiểm trong cánh đồng truyền giáo, đi nghiên cứu những phương thức 
có thể hành động nơi miền xa xôi đó. Năm 1549 với một nhóm nhỏ bạn đồng tu, ngài qua Nhật Bản. 
Tức khắc ngài nhận ra cái đặc biệt của vương đảo trên bình diện chính trị và xã hội. Cựu giáo sư đại 
học Paris đã thành công trong việc chinh phục cảm tình của một hoàng thân phong kiến và sau 
những cuộc bàn luận trường kỳ và khôn khéo với các tu sĩ Phật Giáo, một cộng đoàn Dòng Tên được 
thành lập. Một cuộc du hành viếng thăm triều đình Nhật Bản xem ra không thể được. Ngài được 
thánh lIgnace bổ nhiệm làm bề trên tỉnh dòng cho tân tỉnh dòng ở Án Độ. Cha Francois Xavier trở lại 
Goa năm 1552. Là bề trên miền truyền giáo, ngài hoàn toàn ý thức trách nhiệm của ngài nên đã tổ 


chức tỉnh dòng với những chỉ thì thích hợp. Ngài chú tâm thành lập hàng giáo sĩ bản xứ, vì đó ngài 
viết thơ về Âu Châu xin tăng viện các thừa sai. Tự đặt mình vào khía cạnh thiêng liêng, giữa thời đại 
Trung Cổ và thời cận đại, sự bảo trợ của vua không làm cho ngài khó chịu và ngài không ngần ngại 
kêu gọi thế lực trần gian để nâng đỡ những quyên lợi của người công giáo, nhưng ngài vẫn còn nghỉ 
ngờ những giá trị thực tiễn của một nền văn minh ngoại bang mà ngài đã nhận thấy ở Án Độ và Nhật 
Bản. Hè năm 1552 ngài lại lên đường đi về hướng Bắc. Đứng trước bờ biển Trung Hoa ngài tìm cơ 
hội để vào Trung Quốc là một nước đóng kín cửa với người ngoại quốc. Sau hơn hai tháng chờ đợi 
vô hiệu, nhà tiên phong truyền giáo của thời cận đại (Schurhammer) lâm trọng bệnh sốt rét, qua đời 
hầu như hoàn toàn trong cô đơn, cầm trong tay cây nến mà người đầu bếp Trung Hoa đã trao cho 
ngài, người duy nhất bên ngài lúc ngài tạ thế. Ngày đó là ngày 3 tháng chạp năm 1552. 


Công lao tiên phong của cha Francois Xavier mà huyền sử đã phóng đại quá đáng những kết quả 
bằng con số đã sanh lợi thập bội. Trong lúc đó, cái chết của người mới chỉ có 46 tuổi là một đòn rất 
nặng cho miền truyền giáo còn quá mới. Nhưng với những nhà truyền giáo thuộc nhiều tu hội khác 
nhau sẽ qua truyền giáo ở miền viễn đông trong những thế kỷ sau này, cố tiên phong truyền giáo là 
người đã chỉ đường, hướng dẫn những phương pháp cho một hành động hữu hiệu và người đã đặt 
nên móng cho công tác của họ. Vả chăng, họ cũng lần lượt gặp những khó khăn như ngài ở Ấn Độ, 
như tai tiếng về cách cư xử của người Bồ Đào Nha, sự phân giai câp quá khắt khe và sự chống đối 
cách tích cực hay tiêu cực của tín đồ giai cấp Bà La Môn. Các thừa sai Bồ Đào Nha quá xác tín vào 
ưu thế của văn hóa Tây phương nên không nghĩ gì ngoài sự gây dựng một Giáo Hội theo kiểu Tây 
phương với tất cả tổ chức luật pháp và quy luật phụng vụ Tây phương. Những nghi lễ đặc biệt của tín 
đồ thánh Thomas sáp nhập vào Roma năm 1559, không làm vừa lòng dân Án Độ. Sự đoàn kết đã bị 
phá hoại phần nào vì những toan tính latinh hóa những nghỉ lễ. Sự gặp gỡ với văn hóa Ấn Độ, với 
thế giới dị đồng và bám chặt vào với chính mình đã bị thất bại ngay lúc đầu. Họ không thấy đó là điều 
cần thiết. Những mưu toan rao giảng Phúc Âm trong vương quốc Đại Mông Cổ Akbar không làm cho 
hoàng thân Hồi Giáo vượt qua được bước cuối cùng, mặc dầu những thiện cảm mà hoàng thân đã 
chứng tỏ với các nhà truyền giáo, vẫn còn có vài giáo sĩ Dòng Tên chết vì đạo. 


II. NƯỚC NHẬT BẢN 


Hoạt động truyền giáo trên đất Nhật Bản được phát triển cách tốt đẹp. Lúc rời Nhật Bản cha 
Francois Xavier đã để lại một cộng đoàn nhỏ. Sự rao giảng Phúc Âm của các tu sĩ Dòng Tên vừa đến 
Nhật Bản, đã sớm gặt hái được hằng ngàn tín đồ. Bảy giáo đường được xây cất, bốn năm sau khi 
cha Francois Xavier chết, trong kinh đô Kyoto ngày nay, nơi mà ngài bị cấm chỉ không được đặt chân 
tới. Năm 1582, khi giáo sĩ Dòng Tên người Ý là Valignano, giám tỉnh hội truyền giáo rời bỏ nước 
Nhật, số tín đồ Công Giáo đã đếm được 150.000 người. Với Tinh thần cởi mở và là nhà tổ chức khôn 
khéo, cha giám tỉnh Valignano đã đề nghị thiết lập một chủng viện nhằm mục đích đào tạo hàng giáo 
sĩ bản xứ. Chẳng may kế hoạch của ngài chỉ được thực hiện một phần và rất chậm. Ngài tán trợ xây 
cất trường học và bệnh viện với mục đích liên kết chặt chẽ những tân tòng với toàn thể Giáo Hội và 
với đức giáo hoàng. Ngài tổ chức một phái đoàn sứ giả gởi sang Roma do những hoàng thân Nhật 
hướng dẫn, phái đoàn này được đức giáo hoàng Grégoire XIII tiếp đón với nghi lễ đại triều năm 
1585. Cha Valignano cũng khuyến khích xây cất những ấn quán Công Giáo cùng thành lập văn học 
Thiên Chúa giáo bằng tiếng Nhật. Sự thích nghi cách dè dặt, kín đáo với văn hóa Nhật, đặt cách sống 
trong gia đình và ngoài xã hội xem như đang trên con đường tốt đẹp. Vì vậy, các cha Dòng Tên đã 
canh chừng để tránh làm phương hại sự nguyên tuyền tín lý Công Giáo khi công nhận những hình 
thức ngoại đạo liên hệ đến văn hóa Nhật. Vì vậy các ngài đã công nhận công thức Tây phương, đúng 
hơn là công thức latinh, về mầu nhiệm Kitô giáo như những danh từ ngoại quốc được đem vào bài 
giảng và văn chương Công Giáo Nhật. 


Việc truyền giáo nuôi nhiều hy vọng vì được một lãnh chúa phong kiến quyền thế Nhật bảo trợ. Một 
số người lạc quan tưởng rằng toàn thể nước Nhật sẽ sớm trở lại đạo Công Giáo vì nhận thấy nhiệt 
tâm của những người học đạo không lùi bước trước một sự hy sinh nào. Nhưng năm 1582, vị bảo trợ 
đó bị ám sát. Năm năm sau, người kế vị, thình lình ra lệnh cho tất cả các vị truyền giáo phải rời khỏi 
nước Nhật trong thời hạn mấy ngày. Các cha Dòng Tên phải phân tán trên khắp nước Nhật và tìm ân 
trốn trong nhà của các tín hữu công giáo. Người ta có thể hy vọng những ngày tốt đẹp hơn, vì chưa 
thấy có gây cắn chính trị. Tới nay sự bảo trợ Bồ Đào Nha chưa phát hiện ở Nhật, vì lẽ đức giáo 
hoàng Sixte Quint vừa bổ nhiệm một giám mục đầu tiên cho Nhật Bản. Nhưng hiện nay, các thừa sai 
Dòng Tên Bồ Đào Nha đã gặt được nhiều thành công nên gây chú ý các thừa sai Tây Ban Nha ở Phi 
Luật Tân. Nơi đó, trong vòng vài chục năm các thừa sai Tây Ban Nha đã rao giảng Phúc Âm cho hầu 
hết các quần đảo và lần đầu tiên, tụ họp lại trên thực tế, các dân trên quần đảo thành một dân duy 


nhất, vì đạo Công Giáo. Thay vì tiếp tục đi sâu vào những hoạt động truyền giáo, các nhà truyền giáo 
Tây Ban Nha bắt đầu dòm ngó nước Nhật lân cận. Tháp tùng phái đoàn tổng trấn Phi Luật Tân, các 
thừa sai dòng Phanxicô đầu tiên đã đến Kyoto và Nagasaki. Kế từ đó, sự hiện diện của các thừa sai 
Phanxicô tạo nên cho việc truyền giáo một mầu sắc chính trì và người Nhật bắt đầu lo sợ: các nhà 
truyền giáo và người công giáo đang sửa soạn chỉnh phục nước họ. Tiếp theo đó là những bách hại 
đẫm máu. Năm 1597, 26 tín đồ Công Giáo bị đem đóng đỉnh gần Nagasaki, trong số đó có 3 linh mục 
Dòng Tên Nhật Bản. Nhiều cầu cứu được gởi đến phó vương Án Độ ngỏ hầu ông dùng thế lực mình 
để giúp đỡ ít nhất 300.000 tín đồ Công Giáo (theo những nguồn tin khác vào khoản 500.000 hoặc 
hơn) nhưng không kết quả, không có uy quyền nào bênh vực họ. Những thiên hoàng nối tiếp nhau ra 
lệnh tiêu diệt đạo Công Giáo. Tất cả các nhà truyền giáo mà họ bắt được đều bị hành hình, các tín đồ 
Công Giáo phải chịu nhiều cực hình khủng khiếp hầu buộc họ chối đạo. Năm 1637, xây ra một cuộc 
võ trang nỗi loạn, để có thể làm chủ lại tình hình, các nhà lãnh đạo Nhật phải nhờ đến sự can thiệp 
của pháo binh trên chiến hạm Hòa Lan. Kế đó họ cắt đứt những liên lạc thương mại với Bồ Đào Nha. 
Những nhà truyền giáo nào chưa bị hành hình đều bị trục xuất, thánh đường và trường học b phá 
hủy. Số tử đạo trong thời oai hùng của đạo Công Giáo Nhật đã vượt quá một ngàn người. Những 
thừa sai còn lại sau cùng trong số đó có những vị đến hồi năm 1643, lẫn trốn trong những nhà bổn 
đạo, tổ chức một Giáo Hội thầm lặng (lúc đầu rất thiếu linh mục và rồi vì thiếu phẩm trật bản xứ, 
không còn linh mục nào nữa) mà người ta khám phá ra trong các thế kỷ XIX và XX gần Nagasaki và 
Osaka. Những bô lão công giáo đó đã gìn giữ Đức Tin của họ với nguy hiểm thường xuyên cho mạng 
sống của họ. Những tập hồ sơ tòa án ở Nagasaki liên quan tới giai đoạn từ 1660 đến 1674 nêu lên 
con số 57 tín đồ Công Giáo bị hành quyết và 59 tín đồ khác bị chết rũ trong tù. Tất cả những ai bị tình 
nghỉ là tín đồ Công Giáo đều bị bắt buộc đạp lên Thánh Giá hay lên ảnh Đức Mẹ. Người ta quả quyết, 
nhưng không có bằng chứng, là những tín đồ Tin Lành Hòa Lan theo phái Calvin, đã được độc quyên 
thượng mại với điều kiện phải sống hoàn toàn biệt lập với dân chúng cũng đã tự ý tiếp tay để thóa 
mạ đạo Công Giáo. 


IV. SỰ THÍCH NGHI Ở TRUNG HOA VÀ ÁN ĐỌ. 


Chính vào năm cha Francois Xavier tạ thế, thì cha Matteo Ricci ra chào đời, người mà 30 năm sau, 
sẽ là một thừa sai đâu tiên được phép vào Trung Hoa lục địa và định cư luôn tại đó. Ngài đên Macao, 
thành phô do người Bộ Đào Nha xây cất, gân đảo mà cha Francois Xavier đã chết trong cô đơn. Cha 
Ricci, cũng là tu sĩ Dòng Tên và với sự hợp tác của hai tu sĩ Dòng Tên khác, đã sáng lập nhiêu cơ sở 
của dòng. Trước khi đên Bắc Kinh và vào yết kiên triêu đình Trung Hoa, ngài có ghé Nam Kinh. Lúc 
ngài chết, năm 1610, đám táng của ngài được tô chức như một quốc táng và trên mộ có gán mộ bia 
hoàng gia. Được những thành công lạ lùng đó là nhờ vào phương pháp truyện giáo riêng 
của quan tại triều và lấy tên Trung Hoa. Ngài giữ rất đúng những phong tục tập quán 
trong những giao thiệp của ngài với người cha Ricci. Ngài được triều đình Trung 
quôc ưa chuộng ngay là nhờ ngài thông suốt kỹ thuật và hiểu biết về toán số và 
thiên văn là những khoa học mà đề quốc Trung Hoa rất ưa chuộng. Cha Ricci đã thu 
lượm được tài năng đó tại Roma. Ngài chế đồng hồ, bản đồ thế giới và bình đồ, niên 
lịch, dụng cụ, nhất là dụng cụ để quan sát các tinh tú và ngài thảo những văn kiện ấy 
bằng tiếng Trung Hoa. Ăn mặc theo lối những nhà thông thái bản xứ, những bản 
xứ. Cái thích nghi bên ngoài tương ứng nơi ngài một sự hòa hợp bên trong. Ngài 
đứng trước một nền văn minh quá cô kính, nhưng không mất đi cái sức sông đã 
quyết định cách rõ rệt từ đầu đến đuôi trót cả một đời trong đề quốc Trung Hoa. Vì 
vậy phải chăng một bên là quyền uy tuyệt đối, không chối cãi, của hoàng đế, các 
hoàng thân, các nhà thông thái mà nêp sông rất huy hoàng tráng lệ tương xứng với 
mỗi ngôi thứ. Còn một bên, nhất là ngài gặp khắp mọi nơi cái uy quyền thiêng liêng 
của Khổng Giáo và cái danh dự dành cho gia tộc, với đạo thờ kính tổ tiên và sự tôn 
thờ hình ảnh của các ngài, như một cộng đoàn tôn giáo. Miễn trừ tất cả tự phụ và tất 
cả kiêu căng của Tây phương, cha Ricci đã xây dựng những quan hệ tích cực với 
sự khôn ngoan Trung Hoa. Trong sự khôn ngoan đó, ngài nhận ra những khuynh 
hướng độc thần và tên các vị thần (Chúa Trời) mà đối với ngài hoàn toàn phù hợp 
với Đức Tin Công Giáo. Với sự cởi mở trí tuệ và trong ý định đặt những nền móng 
cho một công tác rộng lớn về sự trở lại đạo, cha Ricci đã soạn thảo nhiều tác phẩm 


nói về những vấn đề thần học tự nhiên, và tư thế của ngài đã đem lại được nhiêu 
tân tòng nhất là trong giới trí thức và giới có thế lực. Ngài cho phép các tân tòng 
được dùng tên các vị thần Trung Hoa, thờ kính Khổng Tử và thờ kính tổ tiên. Ngài 
cho đó là những công thức và tập quán nhân dân và chỉ loại bỏ những nghi lễ cúng 
bái thuần túy. Với những cái nhìn cởi mở, được các cộng sự viên ngài chia sẻ, đã 
đem lại nhiều tiến bộ đáng kể. Nhân buổi tiếp kiến tại triều vua, ngài đã được phép 
thành lập một cơ sở, xây một thánh đường tại Bắc Kinh và rửa tội cho nhiều người 
trong hoàng tộc. Khi cha Ricci chết, với sự hiện diện một cộng đoàn vào khoảng 
2.000 tín đồ, số đông thuộc thành phần trí thức, người ta cho là số phận của sứ 
mệnh truyền giáo từ nay được bảo đảm. Nhưng người kế vị ngài vì không muốn xác 
nhận những nhượng bộ nên đã bị trục xuất khỏi Bắc Kinh. 


Người thừa hưởng tinh thần cha Ricci, là cha Adam Schalle, người gốc Cologne, gia nhập Dòng Tên 
tại Roma và đến Bắc Kinh năm 1622. Cũng như cha Ricci, ngài cũng là đệ tử của cha Dòng Tên nỗi 
tiếng gốc Bamberg, là cha Clavius. Nhờ vào sự uyên bác, ngài được lòng ái mộ mau chóng của 
hoàng đề Trung Hoa. Nhận thấy được giao phó trách nhiệm sửa đổi lại niên lịch Trung Hoa, thừa dịp 
đó ngài soạn 150 chuyên luận làm thành một tác phẩm thiên văn học. Cuốn niên lịch của ngài được 
coi như luật truyền định. Hơn thế nữa ngài đã tính rất đích xác hiện tượng nhật thực, ngài được 
thăng chức đại quan triều đình hạng nhất và giám đốc đài thiên văn hoàng gia. Với chức vụ đó bắt 
buộc ngài phải ấn hành mỗi năm cuốn niên lịch với những chú thích mê tín. Sự sụp đỗ của triều đại 
cũng không làm lung lay địa vị của cha Schall và công việc truyền giáo. Nhờ ảnh hưởng uy tín của 
ngài, công việc truyền giáo đã đánh dấu được nhiều tiến bộ. Năm 1657, tân hoàng đế đã ban tự do 
tín ngưỡng trong toàn nước. Số tín đồ Công Giáo ước được khoảng 150.000 người. Một thất bại đã 
xẵy ra sau khi hoàng đế này băng hà. Chính cha Schall cũng bị bắt cầm tù và bị lên án tử hình nhưng 
được cứu thoát gần như là một phép lạ. Ngài tạ thế năm 1666. 


Kẻ nối tiếp ngài là Ferdinand Verbiest, tu sĩ Dòng Tên gốc Flamand. Cha là chủ tịch tòa án toán 
Pháp, một cộng sự viên của cha Schall và cũng là bạn đồng tù. Cha Ferdinand Verbiest là một vĩ 
nhân quốc tế. Ngài vận dụng tài năng của ngài trong mọi lãnh vực đề gìn giữ cảm tình của hoàng đế 
rất cần thiết cho công việc truyền giáo. Vì vậy ngài chế tạo nhiều dụng cụ tối tân cho đài thiên văn, và 
đào một kinh dẫn nước lớn. Ngài chế tạo, theo lịnh vua nhiều khẩu đại bác, ngài. soạn nhiều sách 
toán và sách hộ giáo, điều khiển công việc truyền giáo và cho dịch bộ sách của thánh Thomas 
đAquin ra Hoa ngữ, cũng như những sách phụng vụ. Thật vậy kể từ năm 1615 đức Phaolô V đã cho 
phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Trung Hoa. Cha Verbiest đã gởi nhiều thơ về Âu Châu yêu cầu gởi 
sang nhiều cộng sự viên uyên bác, lỗi lạc và ngài cố sức đào tạo hàng giáo sĩ bản xứ. Thẩm quyền 
tối cao trong Giáo Hội đã biện hộ cho ngài chống lại những tấn công và những lời buộc tội của phe 
chống đối ngài. Một đoản sắc của đức Innocent XI ca ngợi sáng kiến khôn ngoan đã biết sử dụng 
khoa học trần thế để truyền bá Đức Tin. Sau khi ngài chết năm 1688, cơ quan đài thiên văn vẫn tiếp 
tục nằm trong tay của các cha Dòng Tên, và cứ như vậy cho tới ngày dòng bị giải tán. Trong khoảng 
thời gian đó các cha Dòng Tên còn đảm nhiệm nhiều công tác khác. Đặc biệt là các cha người Pháp 
đã dắn thân vào việc nghiên cứu Hoa ngữ, các cha khác lại hành nghề bác sĩ. Vào năm 1692, hoàng 
đế Trung Hoa được chữa khỏi bệnh, hậu quả sau đó là hoàng đề cho phép rao giảng công khai Phúc 
Âm trên toàn nước Trung Hoa. Số tín đồ Công Giáo có thể lên tới triệu người. Năm 1674, lần đầu 
tiên, một linh mục Trung Hoa được bổ nhiệm vào chức Đại Diện Tông Tòa. Phần đông các đại diện 
tông tòa khác là người Pháp, và các vị này đã bắt buộc tất cả các nhà truyền giáo phải tuyên thệ 
phục tùng. Đó là lý do gây nên những căng thẳng bên trong phái bộ truyền giáo Trung Hoa, một phái 
bộ truyền giáo bề ngoài rất phát triển nhưng sự căng thẳng ấy càng ngày càng thêm trầm trọng như 
sẽ thấy sau này. 


Ở Án, người ta đang tìm phương pháp thích nghỉ sâu rộng với luật lệ xã hội của nước này. Vào thời 
kỳ mà cha Ricci sông như một quan đại thần tại Bắc Kinh, thì cha Dòng Tên người Ý Roberto de 
Nobili (1577-1656) xin gia nhập giai cấp Bà La Môn. Cha đến miền Nam Án Độ vào năm 1606, tức 
khắc ngài nhận thấy những phương pháp truyền giáo do các vị thừa sai Bồ Đào Nha đã áp dụng cho 
tới lúc đó không còn hiệu lực bên kia ranh giới các thương quán Bồ Đào Nha nữa. Không một người 
Ấn Độ nào chấp nhận để cho những linh mục Tây phương lui tới liên lạc với các giai cấp quá thấp 
hèn, nhất là giai cấp bần hàn và ban phép rửa tội cho mình. Vì thế, được phép đức giám mục, cha 
Nobil từ giã các bạn đồng tu và khởi sự sống như một hối nhân Án Độ. Ngài ăn mặc như những tín 
đồ phái Bà La Môn và ở trong một chòi nhỏ. Ngài học Ấn ngữ và ba ngôn ngữ thường dùng trong 


nước. Ngài thông thạo tiếng Phạn, đến độ có thể dạy giống như các tín đồ Ba La Môn. Lại nữa, ngài 
tuyên bố là ngài không thuộc thành phần bình dân Âu Châu mà ngài là một hoàng thân Âu Châu và 
đã từ lâu ngài là một hối nhân. Thật ra ngài là một tu sĩ Dòng Tên thuộc giới thượng lưu nên những gì 
ngài đã tuyên bố đều rất đúng. Như vậy, ngài lôi cuốn được một số đông tín đồ thuộc giai cắp thượng 
lưu. Ngài cũng khởi sự bằng nhũng vấn đề thần học tự nhiên, sự hiện hữu của Thiên Chúa, sự tạo 
dựng trời đất và linh hồn bất tử. Các tân tòng có thể tiếp tục sống theo tập quán của giai cấp họ, họ 
chỉ cần từ bỏ chế độ đa thê và thờ bụt thần. Lại nữa, khi ban phép rửa tội, có thể bỏ bớt những nghỉ 
thức, xét ra không hợp với cảm xúc Ấn Độ. Trong một ít năm sau, ngài nghĩ cần xây cất một thánh 
đường dành riêng cho giai cấp Ba La Môn trở lại đạo. Theo nhận xét của các linh mục khác thì cha 
Nobili đã đi quá xa. Họ buộc tội cha là đã lẫn lộn những phong tục ngoại đạo với phong tục Thiên 
Chúa Giáo. Cha Nobili đã phải tự biện hộ. Ngài có thể bị phương hại nếu không có sự bênh vực của 
đức hồng y Bellarmin người đồng hương của ngài. Phương pháp truyền giáo của ngài được Roma 
công nhận, tuy nhiên với một vài hạn chế. Một số thừa sai Dòng Tên bắt chước ngài đối xử với 
những giai cấp khác. Công việc truyền giáo đạt được nhiều thành công tuy chậm nhưng liên tục. 
Phong trào trở lại vẫn tiếp tục mặc dầu cha Nobili đã tạ thế, mặc dầu có sự chống đối của những tín 
đồ Ba La Môn và sự bách hại. Đó là nhờ cha Dòng Tên Bồ Đào Nha Jean Britto đến Madura năm 26 
tuổi và đã áp dụng ngay phương pháp sống của nhà mô phạm thuộc giai cấp thấp hơn giai cấp Ba La 
Môn một bậc. Vì ngài có nhiều ảnh hưởng với các hoàng thân và dân chúng nên đã gây nhiều ganh 
ty của kẻ chống đối ngài. Sau 20 năm dấn thân truyền giáo, cha Britto đã bị trảm quyết năm 1693. 


Thật ra ngày nay, người viết sử Giáo Hội có thể phê phán một vài chỉ tiết về những phương pháp 
truyền giáo như vậy, nhưng sử gia không thể không công nhận sự nghiệp đó là một biểu dương vĩ 
đại của năng lực thật sự, của nhiệt tình và sức sống của Giáo Hội đang bị cấu xé vì sự Cải cách. Một 
nhóm người trẻ tuôi đã can đảm hy sinh hiến trọn cuộc đời để đi gặp những văn minh ngoại quốc và 
những đại đế quốc Đông phương hầu đem đến cho những xứ này sứ điệp của Thập Giá. Những tông 
đồ Phúc Âm đó với những tài lực riêng của mình, đã hoạt động trong hoàn toàn cô đơn. "Đứa con cô 
đơn nhất của ngài” đó là chữ ký tên Francois Xavier dưới một bức thư gởi cho vua Bồ Đào Nha. Ngài 
khao khát gặp lại một lần nữa trước khi chết, người cha tinh thần của ngài là lgnace. Không thể tìm 
được lời chỉ dạy, ngài phải lấy những quyết định tối quan trọng với một ít anh em đồng tu, thường là 
gốc ngoại quôc, đương đầu với nhiều gian nguy vượt qua được những khó khăn, chế ngự được 
những thất vọng. Đó là cơ hội trong đó các nhà đi tiên phong đơn độc thai nghén những quan niệm 
như ý thức thích nghi, làm đảo lộn các truyền thống đã ổn định. Vậy không phải là những quan niệm 
tầm thường, chúng ta có bằng chứng trong mọi chống cự mà các vị tiên phong đã gặp phải từ các 
anh em đồng tu của họ. Nguồn an ủi duy nhất có lẽ là sự tín nhiệm cao cả mà thánh lgnace, những vị 
kế tiếp ngài và các giáo hoàng đã dành riêng cho họ. 


V. NHỮNG LÀNG TRUYÊN GIÁO Ở PARAGUAY. 


Những sửa đổi ở Nam Mỹ Châu tiêu biểu cho một toan tính lớn lao và một kỳ công làm hậu thế phải 
kính trọng. Nếu ở miền Đông Á, sự thích nghi các tu sĩ dưới sự bào trợ của Bồ Đào Nha vào những 
nền văn minh cao thượng là một thử thách, thì ở Châu Mỹ latinh, việc bảo vệ các bộ lạc mà trình độ 
quá thấp kém, chống lại sự bóc lột và ưu thế của các người đến chinh phục và thực dân, là tuần tự 
giáo dục những bộ lạc này để làm cho họ trở nên dân Chúa. Cần có nhiều người rao giảng Phúc Âm 
cho đám bình dân và nhiều nhà giáo dục thực tài hơn là những nhà bác học. Chớ gì những kế hoạch 
do các cha Dòng Tên và các cha dòng Phanxicô đã dự định và được coi như nguyên động lực, sự 
kiện đó hứa hẹn một thành công lâu dài. Như vậy các cha dòng Phanxicô có thể thành lập nơi các bộ 
lạc những cộng đoàn phỏng theo những phong hội dòng ba Phanxicô, còn các cha Dòng Tên ở Âu 
Châu, phần đông là những nhà chuyên môn giáo dục các giới trí thức, thì thực hiện những nguyên 
tắc sư phạm và áp dụng những kinh nghiệm của họ vào các trường giống như trường lộ thiên không 
lệ thuộc hàng giáo phẩm. Trước áp bức đáng thương tâm trên người Mọi Châu Mỹ, Giáo hội và luật 
pháp quốc gia, luôn luôn trên nguyên tắc, bênh vực nhân vị của người Mọi Châu Mỹ. Trước tính tình 
hay thay đổi và bản năng du mục luôn tỉnh thức trong các bộ lạc, đang ngăn cản đi sâu vào mọi giáo 
huấn và giáo dục Công Giáo, sự tách rời dân bản xứ khỏi người Âu Châu, sự bắt buộc định cư một 
chỗ nhất định là những điều kiện tiên quyết cho hoạt động truyền giáo thật sự. Những toan tính thực 
hiện đầu tiên theo phương pháp đó được Bề Trên Tổng quyền Dòng Tên là cha Aquaviva cho phép, 
những toan tính khác được thực hiện tại Mễ Tây Cơ. Năm 1610 vua Philippe III nước Tây Ban Nha 
đã thành lập những nền tảng pháp ly bằng cách giải phóng dân mọi khỏi làm nô lệ cho những tư 
nhân và đặt họ trực tiếp dưới quyên vua. Với danh nghĩa của vua, các nhà rao giảng Phúc Âm phải 
gánh nhiệm vụ về hành chánh thế tục và quyền xét xử trong những vùng chưa có người da trắng ở, 
những vùng lân cận Parana trong nước Paraguay ngày nay và nối giáp giới xứ Ba Tây và xứ 


Argentine (3). Cùng năm đó, các cha Dòng Tên thành lập làng truyền giáo đầu tiên, làng truyền giáo 
thâu hẹp thánh lgnace. Trong khoảng 20 năm sau, có cả thảy 13 làng khác được thành lập, và năm 
1700 người ta đếm được 30 làng. Người Guaranis, kéo đến định cư mau chóng trong những làng 
Công Giáo đó, mỗi làng có khoảng từ 2.000 đến 3.000 dân định cư. Sự định cư được thực hiện với 
những kế hoạch nghiên cứu rất chu đáo. Chính giữa làng có một thánh đường bằng gạch nung được 
dựng lên với mặt tiền trang hoàng rất lộng lẫy, bên hông là gác chuông. Nơi công trường trước thánh 
đường người ta xây cất trường học, nhà các cha, những tòa nhà cho bệnh nhân, cho những bà 
góa phụ, những người ngoại quốc. Tiếp theo là những dãy nhà bằng gạch, mỗi gia đình một căn, sau 
này họ cũng cất bằng đá. Nhà máy xay lúa và những cơ xưởng đều được cất ven làng. Đất cày cây 
được là sở hữu chung của tập thể cũng như những dụng cụ canh nông. Tuy nhiên, tài sản của 


gia trưởng không những chỉ giới hạn ở miêng vườn xung quanh nhà, mà còn được 
đặc nhượng một phần đất nhỏ thuộc tài sản tập thể, như phần ruộng riêng và họ 
phải lo cày cấy rồi sau đó nhượng lại cho làng xã một phần những hoa lợi khi gặt 
được. Như vậy người ta có thể nộp thuế cho vua và trông nom những người bệnh 
tật và người già yếu. Mọi người đều buộc phải làm việc và chịu sự kiểm soát, vì 
những người Mọi Châu Mỹ chưa có thói quen chăm lo làm việc đều đặn. Những luật 
lệ hết sức đơn giản được dùng để giải quyết vấn đề sống chung, các cha Dòng Tên 
xét xử rất rộng lượng. Hình phạt nặng nhát và tối đa là bị đuổi ra khỏi làng. Bên 
cạnh các cha có xã trưởng bản xứ do dân trong làng bầu ra. Nên lưu ý các người 
Tây phương không được nhận vào những làng này. Đời sống công cộng và đời 
sông cá nhân nhuộm mầu tôn giáo, nghĩa là xem lễ và lần chuỗi Môi Khôi mỗi ngày, 
trẻ con mỗi ngày được học giáo lý và người lớn mỗi chúa nhật. Không phải ngẫu 
nhiên mà người ta gọi làng chỉnh phục” hay "làng giáo huấn”. Còn phải nói đến 
những buổi đi kiệu và những buỗi trình diễn văn nghệ Công Giáo, để thích ứng với 
bản tính ngây ngô và bộc trực của người Quaranis. Đời sông hạnh phúc, theo chế 
độ quyền gia trưởng. Những làng truyền giáo chỉ bị quấy phá do những xâm nhập 
chớp nhoáng của những bộ lạc mọi man rợ và những tấn công của những người 
buôn bán nô lệ. Chính vì lý do đó mà năm 1641 các cha Dòng Tên được vua cho 
phép võ trang người dân trong làng. Thật vậy, thời kỳ đó người ta thử giải quyết vấn 
đề chủng tộc bằng cách biệt lập những người da trắng. Việc đó tăng thêm những 
đồn đại khác nhau, như nói các cha Dòng Tên đã tích trữ những kho tàng đồ sộ 
trong các làng truyền giáo. Nhìn cho kỹ hơn, tuy những làng truyền giáo tùy thuộc 
nhà vua, nhưng những làng này tạo thành một thế giới thu nhỏ lại, tự trị, một quốc 
gia Dòng Tên. Nhờ vào sự trung thành tiếp tục hoạt động trong nhiều thế hệ, không 
còn nghi ngờ gì nữa, người mọi định cư trong các làng đã trở thành những người 
ham làm việc và lương thiện. Lại nữa, việc rao giảng Phúc Âm nơi đây không cần 
đến những viện trợ tài chánh bên ngoài nữa. Tuy nhiên các cha Dòng Tên hình như 
đã thiếu tưởng tượng đề phát triển mạnh hơn những kế hoạch đã vạch ra và nhất là 
không quan tâm đến vấn đề đào tạo hàng giáo sĩ bản xứ. Ngoài ra, người ta không 
thể nào không nhận thấy những khó khăn tinh thần vào cuối thời đại ấy. 


VI. NHỮNG BUỎI ĐÀU CỦA THÁNH BỘ TRUYÈN GIÁO. 


Những cơ sở truyền giáo được kế ra cho tới đây tùy thuộc đặc quyền quốc Vương. Chế độ cố chủ 
của các vua Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tuy có bảo vệ ít nhiều công việc truyền giáo, nhưng cũng 
ấn định những ranh giới làm cho vấn đề truyền bá Phúc Âm trở thành một nhiệm vụ quốc gia liên kết 
chặt chẽ với chánh sách thuộc địa. Ý thức rằng công việc truyền giáo là thuộc thẩm quyền của Giáo 
Hội hoàn vũ, chỉ được biểu lộ bằng việc thành lập Thánh bộ Truyền Bá Đức Tin, gọi tắt là Thánh Bộ 
Truyền Giáo. Cơ quan Thánh Bộ là một tổ chức trung ương tập quyền của Giáo Triều sau công đồng 
Trente. Thật vậy cơ quan đó đã có mục đích như vậy, nhưng trước tiên đó cũng là kết quả của một ý 
thức mới về những trách nhiệm mục vụ quốc tế của Giáo Hội. Những nghiệp vụ đó không thể bỏ mặc 
cho thiện chí của vua chúa, bỏ mặc cho sự nhiệt tâm truyền giáo của vài dòng tu. Nó thuộc thành 
phần những bổn phận mà đại diện Chúa Giêsu phải đảm nhiệm. Nó cấu tạo một phần sứ mạng tông 
đồ, đặc biệt cho người kế vị thánh Phêrô Tông đồ mà Thiên Chúa đã giao trọng trách chủ chăn của 


toàn Giáo Hội. Một lần nữa Giáo Hội chính thức dùng những nguồn sinh lực tràn trề trong tâm hồn 
giáo dân, gìn giữ nó tinh tuyên, hướng dân và làm cho sinh nhiêu hoa trái. 


Trong giai đoạn đầu, sáng kiến của thánh lgnace chỉ có tầm vóc địa phương, đó là sứ mệnh truyền 
giáo cho người Do Thái tại Roma và đặt dưới quyền điều khiển chính thức của Giáo Hội do một hồng 
y bảo trợ đại diện. Đức Pio V đã thành lập hai ủy ban điều hành: một ủy ban lo về vấn đề hoán cải 
những người lạc đạo, một ủy ban khác lo vấn đề dân ngoại và bổ nhiệm vào hai ủy ban đó nhiều 
hồng y. Giáo Triều cứu xét rất cân thận ý kiến thành lập một chủng viện giáo hoàng truyền giáo, 
nhưng chưa đến lúc. Lịch sử cận đại về hoạt động truyền giáo lưu ý là lúc đức Sixte Quint tổ chức lại 
Giáo Triều, trong 15 thánh bộ hiện hữu không có một thánh bộ nào được giao phó nhiệm vụ truyền 
bá Đức Tin (4). Thật vậy, đức Clément VIII đã thành lập năm 1599 một ủy ban tương tự như vậy, 
nhưng ủy ban đó không hoạt động được bao lâu, vì đức giáo hoàng đã băng hà năm 1605. Trong lúc 
đó, các khất sĩ dòng Camêlô cải cách Tây Ban Nha đã khởi sự công việc truyền giáo ở miền Cận 
Đông và các tu sĩ trong hàng giáo sĩ dòng Ý Đại Lợi thúc đây không ngừng thành lập một thánh bộ 
Roma cho việc truyền bá Đức Tin. Đang lúc chiến tranh ở Bohême, Bề trên Tổng quyền dòng Camêlô 
là cha Dominico de Jésus Marie dẫn đầu đoàn quân, đã leo lên ngọn Bạch Sơn (montagne blanche), 
năm 1620, giơ cao Thánh Giá để cổ võ đoàn quân đi đến chiến thắng. Ngài không bỏ lỡ dịp khuyến 
dụ một trong những người bạn thân là một hồng y về sự cần thiết thành lập Thánh bộ Truyền Giáo. 
Hồng y đó sau này là đức giáo hoàng Grégoire XV (1621-1623): Quyết định thành lập đã được chấp 
thuận. 


Trong dịp lễ Ba Vua năm 1622, đức giáo hoàng "ý thức được nhiệm vụ cao cả nhất của nghiệp vụ 
tông đồ là truyền bá Đức Tin để dẫn đưa nhiều người nhìn biết và thờ lạy Thiên Chúa thật”, đã thành 
lập một thánh bộ gồm 13 hồng y, hai vị cao cấp trong Giáo Hội và một thơ ký và ngài giao phó cho 
thánh bộ này nhiệm vụ truyền bá Đức Tin. Sắc chỉ thành lập ”Inscrutabili divinae providentiae” (Do sự 
quan phòng lạ thường của Thiên Chúa), được ban hành ngày 22 tháng 6 năm 1622. Những cô gắng 
trước kia vẫn còn hiện diện trong ký ức, nên trước tiên cần phải thí nghiệm những khả năng và 
những giới hạn của một công đoàn phát xuất từ nhiệt tình tôn giáo, trước khi chính thức sáp nhập 
vào những Thánh Bộ khác do đức Sixte Quint thành lập. Những công tác đầu tiên của nhân viên 
Thánh bộ là đánh dấu một lạc quan đầy triển vọng đi cùng với những kế hoạch đã suy nghĩ rất chín 
chắn. Thơ ký Thánh bộ là một nhân vật rất hoạt động và khôn khéo. Thánh bộ được phát triển phần 
lớn là nhờ vào nhiệt tâm của cha dòng Camêlô là Dominique de Jésus Marie, được bổ nhiệm vào 
công tác thánh bộ và người ta có thể thường xuyên dâng tới ngài những món tiền lớn. Một trong hai 
giám chức là cha Vives, người Tây Ban Nha là khâm sứ cạnh công chúa lsabelle, dâng tặng cơ dinh 
của ngài cho Thánh bộ xử dụng. Cơ dinh tọa lạc tại công trường Tây Ban Nha, Roma. Vị thứ hai đã 
giữ một vai trò rất quan trọng việc soạn thảo kế hoạch. Buổi họp đầu tiên đã diễn ra ngày 14 tháng 
giêng. Từ buổi họp thứ hai diễn ra trong tháng 3, những phân bộ hành sự được phân phối những dự 
định tài trợ được soạn thảo, các hồng y trong dịp đó tỏ ra có tinh thần hy sinh. đức giáo hoàng ra lệnh 
cho Thánh bộ phải "thảo luận và làm sáng tỏ toàn thể những vấn đề chung cũng như trường hợp cá 
nhân” (những vấn đề tối quan trọng phải được thảo luận với sự hiện diện của đức giáo hoàng) có liên 
quan đến công việc truyền bá Đức Tin trên khắp thế giới, và như vậy mới hoàn toàn có khả năng đối 
phó với những vấn đề cũ cũng như với những vấn đề hiện tại, cũng như với những trường hợp quan 
trọng đòi hỏi một quyết định đặc biệt. Số các hồng y trong Thánh bộ Truyền Giáo phải tương xứng 
với 13 vùng của địa cầu. Mỗi vùng được đặt dưới quyền hành của một hồng y. Tuy vậy 13 sứ thần 
Tòa Thánh hay đại diện thượng phụ thay mặt các hồng y ở mỗi địa hạt. Từ nay các sứ thần Tòa 
Thánh, ngoài nhiệm vụ thông thường của các ngài, còn phải đảm nhiệm thêm những công tác hoàn 
toàn tôn giáo và phải chịu trách nhiệm hoàn tất sứ mệnh truyền bá Đức Tin trong tỉnh hạt của mình. 
Thông điệp "Divisio provinciarum totius urbis terrarum” (Việc phân chia toàn bộ thế giới ra các tỉnh 
hạt đã xuất hiện như một sự trở về nguồn vĩ đại mà ta có thể so sánh với lễ Hiện Xuống đầu tiên. 
Điều đáng lưu ý là trong 13 tỉnh hạt, 8 tỉnh hạt là ở Âu Châu, những lãnh thổ nói tiếng Đức gồm luôn 
Hung Gia Lợi và Transylvanie được phân chia với Grisons và Franche Comté giữa ba sứ thần Tòa 
Thánh ở Cologne, Vienne và Lucerne; Bỉ, Hòa Lan, Anh quốc, Ái Nhĩ Lan, Đan Mạch và Nauy thuộc 
sứ thần ở Bruxelles; Balan, những nước ở vùng Đại Tây Dương (Baltes), Thụy Điển và nước Nga 
thuộc quyền sứ thần Tòa Thánh tại Balan. Hai tỉnh hạt khác gồm có Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha với 
những thuộc địa và lãnh thổ hải ngoại của hai nước này. Chỉ có 3 tỉnh hạt là thuộc phần đất ngoại 
giáo, không lệ thuộc các tỉnh hạt Âu Châu, nhưng với những khu Công Giáo Tiểu Á, Trung Đông và 
Bắc Phi. Lại nữa, người ta nhận thấy trong chiếu thư gởi cho các sứ thần Tòa Thánh đả thông báo 
cho các vị này sự thành lập Thánh Bộ Truyền Giáo, trình bày những công tác Thánh bộ như phải làm 
cho những người lạc đạo và người vô thần được trở lại, bảo toàn những dân chưa hoàn toàn bị tiêm 
nhiễm bởi phong trào Cải cách, và đặt hàng rào ngăn chận bước tiến của những nhà chủ trương 


canh tân tôn giáo. Sứ mệnh truyền giáo cho những dân ngoại giáo đứng hàng thứ yếu và không 
được nói đến nhiều. Vì vậy Thánh bộ đã chỉ định vùng Cận Đông và nhất là vùng Trung và Bắc Âu 
Châu như là những khu vực hoạt động đầu tiên và những công tác chính như: ân cân săn sóc hết 
lòng cho nhóm thiểu số tín đồ Công Giáo đang nguy khốn trong các quốc gia Tin Lành, hết sức thận 
trọng và dè dặt trong sự tái lập đạo Công Giáo trong các lãnh thổ mà các vua Công Giáo đã chiếm 
được trong cuộc chiến 30 năm, khai thác mọi khả năng để đem Phúc Âm hoặc tôn giáo vào những 
lãnh thổ còn khép kín cho đến ngày nay, gởi và bổ nhiệm các linh mục thừa sai truyền giáo đã được 
chuẩn bị chu đáo, mà phần đông là các cha dòng. Sau hết, Thánh Bộ Truyền Giáo, ngay từ lúc đầu 
cấm chỉ các vị thừa sai không được hoạt động chính trị; Thánh bộ cũng tìm phương thế loại bỏ 
những mưu đồ chính trị ra khỏi những mục tiêu tôn giáo và mục vụ. Vì lẽ đó, vấn đề giao hoàn những 
tài sản của Giáo Hội mà cuối năm 1623 Palatinat đã tịch thâu của Thánh bộ và được trao lại cho một 
cơ quan đã được thành lập chỉ vì lý do đó, gọi là ”congregatio Palatinatus”. 


Vừa được thành lập, Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin cố gắng làm cho toàn thể dân Công Giáo ý thức 
được vấn đề truyền giáo. Thánh bộ đã gởi cho tất cả các giám mục những bản thông điệp mà trước 
đó đã gởi cho các sứ thần Tòa Thánh, ngỏ hầu các vị này khuyên dụ các bổn đạo sốt săng tham gia 
vào công cuộc truyền giáo bằng những tặng vật và thành lập nhiều cơ quan đạo đức. Về phần các 
cha giảng mùa chay, các vị nên giới thiệu và quyên tiền cho Thánh bộ. Như vậy những đóng góp tài 
chánh không bị coi như của bố thí mặc dầu rất to tát, mà mỗi kỳ họp Thánh bộ, cha Dominique đã 
đem về cho Thánh bộ ròng rã trong bảy năm. Trong những năm đầu, Thánh bộ đã nhận được nhiều 
quà tặng từ Naples và Gênes, do các phó vương Tây Ban Nha và tổng giám mục Salzbourg gởi tặng, 
thêm vào đó còn có phần đóng góp của các hồng y và lòng rộng rãi của đức giáo hoàng. Số tiền 
nhận được đều dùng cho những chương trình lớn, cho việc đào tạo các nhà thừa sai, cho chỉ phí di 
chuyên và nhu cầu cần thiết thường nhật. Trên nguyên tắc, Thánh bộ không thỏa mãn những đơn xin 
trợ cấp tài chánh cho các tân tòng hoặc giúp đỡ tài chánh cho nền văn học Công Giáo. 


Ngay từ buổi đầu, Thánh Bộ Truyền Giáo mong muốn giữ một vai trò quyết định trong vấn đề đào 
tạo các vị thừa sai truyền giáo. Nhưng những trường lớn ở Roma luôn dẫn đầu chương trình này, 
đặc biệt là trường các cha Dòng Tên. Họ khôn khéo tách khỏi ảnh hưởng của Thánh bộ. Với các 
trường Giáo Hoàng ngoài Roma, hoạt động của Thánh bộ có phần dễ dàng hơn. Lấy danh nghĩa của 
Thánh Bộ Truyền Giáo, các khâm sứ Tòa Thánh thăm viếng định kỳ các trường này. Lại nữa, các 
trường hài lòng khi nhận thấy có một người bảo vệ và ân cần lo cho họ thường xuyên. Từ nay những 
trường này chỉ được quyền thâu nhận các học viên thuộc bản xứ của mình. Nếu nguyên tắc ấy được 
áp dụng vào sứ mệnh lo cho sự trở lại của dân ngoại thì lý tưởng đã thành đạt: việc truyền giáo được 
đặt dưới quyền hàng giáo phẩm bản xứ. Chính trong chiều hướng đó mà thơ ký Thánh bộ là Ingoli đã 
trình bày năm 1628. Tại Roma đức Urbano VIII năm 1627, trong cung điện đã được dâng cúng, gần 
cầu thang Tây Ban Nha, đã khai mạc ngôi trường đặc biệt dành riêng cho Thánh bộ Truyền bá Đức 
Tin và tiếp đón sinh viên của nhiều quốc gia khác nhau. 


Từ nay, các nhà truyền giáo được gởi đi với danh nghĩa Giáo Hội chứ không nhân danh một tu hội 
nào. Vì thế, các tông đồ thừa sai tương lai phải được khai báo cho Thánh bộ biết và phải qua một kỳ 
huấn luyện trước khi được Thánh bộ trao cho thơ ủy nhiệm và tờ Ủy quyền cần thiết. Các ngài phải 
thường xuyên báo cáo những hoạt động và kết quả về Thánh bộ. Để tán trợ hoạt động của các nhà 
truyền giáo, từ năm 1631, Thánh bộ đã xuất bản tại ấn quán của Thánh bộ các sách phụng vụ và 
sách giáo lý bằng ngoại ngữ, nhất là cho những nước vùng Balkans. Để có thể dâng hiến trọn vẹn 
cho hoạt động truyền giáo, các vị thừa sai truyền giáo không thể bị chỉ phối quá nhiều bởi các đắng 
Bề Trên dòng mình. Các đắng Bề Trên này chỉ có thâm quyền về đời sống tu trì chứ không về những 
hoạt động tông đồ của sứ giả Đức Tin. Những tân thừa sai được huấn luyện trong các trường thuộc 
Thánh bộ, được yêu cầu tuyên thệ sẵn sàng để Thánh bộ tùy nghi bỗ nhiệm và không gia nhập vào 
các dòng tu. 


Hoạt động của Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin ở Âu Châu tương đối dễ tiến hành, còn ở hải ngoại, vì 
lý do phương tiện giao thông, sự tiến hành đòi hỏi phải nhiều năm. Trước tiên thơ ký thánh bộ Ingoli 
tìm hỏi nơi các tu hội truyền giáo những báo cáo về tình hình những hội thừa sai. Tình trạng truyền 
giáo thật bắt lợi trong những xứ do vua bảo trợ. Bổ nhiệm một sứ thần tòa thánh đặc biệt tại Ấn Độ 
hoặc mọi liên lạc của các sứ thần Tòa Thánh ở Madrid và Lisbonne với các lãnh thổ hải ngoại bị coi 
như một sự lấn át quyền vua. Người bản xứ không được đi học. Hồi đầu thế kỷ XVIII, vua Philippe V 
cấm mở một chủng viện miền tại Manille. Lại nữa những chính quyền thuộc địa không muốn thấy uy 
quyền Roma thay thế họ trong việc lãnh đạo Giáo Hội truyền giáo. Vì vậy Thánh bộ bắt buộc khiêm 
tốn cầu cạnh triều đình Lisbonne và triều đình Madrid cung cấp những tin tức. Giáo Hội không thể 
can thiệp trực tiếp, nhất là trong đế quốc thuộc địa Tây Ban Nha là nơi người ta đã đặt những tổ chức 


giáo sĩ thường, đã thành lập những giáo khu và tòa giám mục và nơi đây vua dành cho mình quyền 
bổ nhiệm các giám mục. Nếu các giám mục Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở Nam Mỹ không quan tâm 
đến những đòi hỏi cấp bách của thời đại, không học tiếng địa phương, không lo lắng đến nhiệm vụ 
tông đồ, và ngược lại chỉ lo tìm kiếm những lợi ích trần gian; nếu Thiên Chúa giáo đã không đi sâu 
hơn vào bán lục địa này, sự thiếu thốn ngày nay còn được coi như một duyên cớ đau thương của 
tình trạng suy nhược ở Châu Mỹ latinh trên phương diện tôn giáo: cái lỗi đó không phải là lỗi của 
Roma và của Thánh bộ Truyền Giáo. 


Tình hình có phần hơi khác trong lãnh vực chủ quyền Bồ Đào Nha ở Đông phương. Trong chính 
những xứ thuộc địa, Thánh bộ chỉ có thể can thiệp một cách gián tiếp bằng huấn lệnh chỉ đạo tổng 
quát. Trái lại trong nhiều xứ Viễn Đông bắt đầu từ mũi Bonne Esperance, qua Phi Châu, cho đến 
Nhật Bản, tất cả kể như tùy thuộc tòa giám mục Goa, liên lạc của Bộ Truyền Giáo với Bồ Đào Nha có 
phần dễ thở hơn, và Roma có thể dễ dàng giải quyết nhiều vấn đề hơn. Thật vậy, giáo phận Goa 
được nâng lên hàng tòa tông giám mục năm 1558, rồi theo đơn xin với sự tán trợ của Bồ Đào Nha, 
Tòa Thánh thiết lập thêm máy tòa giám mục qua tới Nhật Bản. Nhưng với bảy tòa giám mục (vào 
năm 1600) rải rác từ Ấn qua Nhật, con số linh mục Bồ Đào Nha hoàn toàn không tương xứng với 
lãnh thổ hoạt động quá bao la. Các ngài quá ít ỏi để có thể điều hành chức vụ cách chặt chẽ, hiệu lực 
và có tổ chức hành chánh tốt đẹp trong những lãnh thổ đó. Thêm vào đó còn có sự nghỉ ky quốc gia 
của người Bồ Đào Nha, dân này hiện đang dấn thân trong công cuộc tranh đấu để bảo tồn đế quôc 
thuộc địa của họ, chống lại những nhà thừa sai không phải là người Bồ Đào Nha muốn vào truyền 
giáo trên lãnh thổ họ. Để có thể đào tạo hàng giáo sĩ bản xứ và đề tránh mọi hiểu lầm là các thừa sai 
sửa soạn một chánh sách thuộc địa, Roma muốn thành lập một số đông tòa giám mục ít lệ thuộc Bồ 
Đào Nha hơn. Vì sự cứu rỗi các linh hồn, giáo triều Roma tự đứng ra đảm nhiệm điều khiển các hội 
thừa sai, bỗổ nhiệm các giám mục. Nhưng, vì Bồ Đào Nha tìm mọi mưu chước để ngăn cản Tòa 
Thánh không cho thiết lập những tòa tổng giám mục mới tách rời khỏi giáo khu trung ương Goa, 
Thánh Bộ Truyền Giáo đã tìm được một giải pháp rất thú vị là thay vì bổ nhiệm những giám mục 
chính tòa, Thánh bộ chỉ bỗ nhiệm những giám mục hiệu tòa, đặc trách điều khiển các Giáo Hội địa 
phương nhân danh đức giáo hoàng. Giải pháp tinh vi đó đã được xử dụng ở Âu Châu từ khi bỗ 
nhiệm đại diện tông tòa tiên khởi Utrecht. Năm 1637, các đại diện tông tòa tiên khởi tại Nhật Bản và 
tại Ấn Độ được bỗổ nhiệm. Đại diện Tông tòa Án Độ là một linh mục thuộc phái Balamôn trở lại đạo. 
Dù vậy, ngài bị tổng giám mục Goa gây nhiều khó khăn trong việc thi hành chức vụ của ngài. Kê từ 
năm 1659 một số giám mục hiệu tòa khác được bổ nhiệm như Đại Diện Tông Tòa, nhất là tại các xứ 
Đông Dương và Trung Hoa. Những nơi này, các tân giám quản không bịchính quyền Bồ Đào Nha 
xen vào. Nhưng vào khoảng thế kỷ XVII, đế quốc thuộc địa Bồ Đào Nha bị xụp đổ cách nhanh chóng. 
Những lực lượng ngoại quốc thuộc giáo phái Tin Lành như lực lượng Tin Lành Anh Quốc và thương 
hội Hòa Lan vùng Đông Án lần lần thừa hưởng từng lãnh thổ của Bồ Đào Nha. 


VII. NHỮNG THỪA SAI PHÁP Ở GIA NÃ ĐẠI, CẬN ĐÔNG VÀ VIỄN ĐÔNG. 


Hai đại diện Tông tòa được bổ nhiệm năm 1659 là người Pháp. Nước Pháp đã dấn thân trong hơn 
một thế kỷ vào hoạt động truyền giáo sau nước Tây Ban Nha và nước Bồ Đào Nha. Tắt cả những 
năng lực mục vụ thuở trước đã qui hướng vào việc đem lại sự hiệp nhất tôn giáo cho đất nước và cải 
tổ đời sống Công Giáo. Những cha Dòng Tên Pháp đầu tiên đã tới xứ Tân Ecosse vào đầu thế kỷ 
XVII. Nhưng người Anh đã xua đuổi họ. Những vị đến sau cùng cũng chung số phận. Với sự củng cố 
uy quyên Pháp ở Gia Nã Đại, các cha Dòng Tên mới có thể bắt đầu làm nhiệm vụ thật sự cạnh các 
dân thuộc địa và những nỗ lực truyền giáo canh tân mọi da đỏ. Chưa đầy 10 năm mà đã có 50 cha 
hoạt động trên Tân nước Pháp (Nouvelle France). Nhưng việc truyền giáo cho người da đỏ rất cực 
khổ, gian nan và kết quả không được bao nhiêu. Vài ngàn người mọi da đỏ trở lại đạo sanh sống 
trong những làng dọc theo sông Saint-Laurent. Số đông dân bộ lạc Hurons là tín đồ Công Giáo bị dân 
bộ lạc Iroquois, ngoại đạo, sát hại. Có ít nhất là 8 cha Dòng Tên đã chết vì đạo. Chỉ cần một ví dụ 
cũng đủ làm rạng rỡ sự tự nguyện hy sinh cao cả: lsaac Jogues được người Hòa Lan cứu thoát vào 
phút chót khỏi cột trụ tra tắn của bộ lạc lroquois và đem về Pháp (1644). Đức Urbanô VIII cho phép 
cha cử hành thánh lễ mặc dầu cả hai cánh tay của ngài đều bị dân mọi cắt cụt. Ngài nói :”Thật là 
nhục nhã khi cắm một người tử vì đạo Chúa uống máu Đức Kitô”. Cha Jognes đã trở lại sở truyền 
giáo và Cha đã bị người mọi giết chết tại chỗ (1646). 


Một giáo phận tông tòa được sáng lập năm 1657 trên phần đất thuộc địa, là khởi điểm cho mọi hoạt 
động truyền giáo. Tông tòa này sẽ được nâng lên làm tòa giám mục Québec năm 1674. Vị Đại diện 
Tông tòa và giám mục đầu tiên là đức cha Montmorency-Laval, ngài đã xây cất một chủng viện năm 
1667, tiền thân của đại học ngày nay mang tên ngài. Trước đó, nữ tu dòng Ursuline tên là Marie de 


I'lncarnation (Guyart) tới từ thành Tours, đã quảng đại và thành tâm dâng hiến đời mình cho công 
việc giáo dục các thiếu nữ bản xứ và các kiều dân thuộc địa, bà đã sáng lập nữ tu viện thánh Ursula 
đầu tiên ở Tân thế giới. Là nữ tu chiêm niệm, bà cương quyết thực hành những hành trình dài cô 
đơn để chu toàn công việc truyền giáo giữa dân mọi Iroquois, vì những dân địa phương khác từ từ di 
tản đến vùng Đại biển hồ (Grands lacs). Các vị thừa sai cũng dùng cùng con đường đó xuyên qua 
rừng già âm u và ao hồ sình lầy. Nhà thừa sai truyền giáo Jacques Marquette là một trong những 
người sáng lập những trạm truyền giáo ngay trong xứ. Ngài đi tìm kiếm trong rừng những bộ lạc 
chưa ai biết tới để rao giảng Đức Tin. Năm 1673, ngài nhận được lệnh khai thác lưu vực sông 
Missisippi và ngài đi từ Greenbay trong quận Wisconsin cho tới hải khẩu Arkansas ở miền Nam. Ngài 
định hướng được hải khẩu Mississippi trong vịnh Mễ Tây Cơ. Cuộc hành trình mạo hiểm của ngài 
trên chiếc xuồng làm bằng vỏ cây theo một lộ trình dài 4500 cây số trên những vùng nước lạ và náo 
nhiệt. Câu chuyện được kể lại cho chúng ta cách khiêm tốn mà vài người ngày nay không nhận tác 
giả là Marquette. Theo sự mong muốn của nhà truyền giáo, cuộc thám hiểm đó đi đến kết quả nếu 
không phải là sự khám phá ra con đường ngắn hơn từ Âu Châu sang Trung Quốc và Nhật Bản, thì ít 
ra cũng biểu hiện sự bành trướng ảnh hưởng thuộc địa Pháp. Thành phố Saint Louis được xây cất từ 
năm 1682. Rủi thay, nước Pháp không lợi dụng được những may mắn ấy, và họ đã tước đoạt công 
lao anh dũng và lâu bền của các thừa sai Dòng Tên. Kể từ đầu thế kỷ XVIII, người Hòa Lan và người 
Anh bắt đầu bách hại dữ dằn những miền truyền giáo Công Giáo. Và cho đến năm 1763, những lãnh 
thổ phía Đông Mississippi trở thành thuộc địa của Anh và những lãnh thổ phía Tây trở thành thuộc 
địa Tây Ban Nha. 


Lúc đầu, hội truyền giáo Bắc Mỹ Châu hưởng sự hỗ trợ chắc chắn của Richelieu, ông giúp đỡ hội 
truyền giáo vì quyên lợi thương mại và với mục đích ngăn chặn kiều dân Hugnenot thành lập một 
quôc gia Tin Lành Calvin trong Tân thế giới. Sự phối hợp giữa quyền lợi tôn giáo và quyền lợi kinh tế 
và quốc gia được biểu hiện trong sự nâng đỡ mà nước Pháp đã mang đến cho miền truyền giáo Tiểu 
Á. Sau khi thành lập Thánh Bộ Truyền Giáo và duy trì những liên lạc lỏng lẻo với Thánh bộ, Richelieu 
và cố vấn của ngài là cha doseph, đã tổ chức những miền truyền giáo do các cha dòng Phanxicô phụ 
trách tại những thành phố lớn Đông Phương. Không bao lâu, khoảng gần 100 cha dòng Phanxicô 
Pháp hoạt động từ Hy Lạp đến Ba Tư. Đức hồng y nâng đỡ miền truyền giáo với sự tài trợ hằng năm 
rất dồi dào. Chúng ta không nên quên là các đại sứ bên cạnh vua Thổ Nhĩ Kỳ và vua nước Ba Tư đã 
liên minh với vua nước Pháp và do đó, đã để cho các nhà thừa sai Pháp một vài tự do hoạt động. 
Tuy nhiên, các ngài vẫn không được phép rao giảng Phúc Âm giữa những người hồi giáo, các nhà 
thừa sai chăm lo trước nhất những người công giáo chính thống và người Arménien. Mặc dầu CÓ Sự 
hợp tác giữa dòng Carmelô và dòng Đaminh, kết quả truyền giáo thâu lượm được không mấy vẻ 
vang, cả sau khi Picquet chịu chức linh mục đã trở lại Cận Đông với tư cách vừa là Đại Diện Tông 
Tòa vừa là Đại sứ vua Louis XIV. 


Nhưng chúng ta hãy trở lại miền Viễn Đông. Nơi đây, việc bổ nhiệm những Đại Diện Tông Tòa gây 
thêm nhiều rắc rối mới. Những dòng tu chuyên lo hoạt động truyền giáo đã nhiều lần nhận được 
những đặc ân rõ rệt của Tòa Thánh, như được miễn quyền tài phán giám mục và được quyền ban 
phép thêm sức. Vì vậy, sau khi các đại diện Tông tòa đến, các cha thừa sai dòng vẫn cố chấp bảo vệ 
những đặc ân đã được và không muốn nhìn nhận uy quyền của các đại diện Tông tòa. Cho nên các 
cha thừa sai Dòng Tên Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha từ chối tùng phục các linh mục triều người Pháp 
mà bây giờ là các đắng bề trên của họ trong các xứ truyền giáo. Thánh bộ Truyền giáo đã nhiều phen 
cố thử tăng thêm quyền hành cho các vị bề trên mới. Các vị thừa sai Đông Dương và Trung Quốc lễ 
ra từ nay phải tuyên thệ vâng lời các đại diện Tông tòa. Các thừa sai Dòng Tên ở Đông Dương đã 
tạo được một cánh đồng mục vụ rất thịnh vượng. Cách riêng, giáo sĩ người Pháp Alexandre de 
Rhodes, nhờ vào sự liên kết thân hữu với các vua chúa và các nhà thông thái, thu phục được nhiều 
nhà trí thức Công Giáo, thế lực và giàu sang, đã thâu lượm được nhiều kết quả tốt đẹp. Trong số 
những người đã trở lại đạo, ngài chọn những thầy giảng (thày dạy giáo lý) và sau này những linh 
mục. Sự việc đó cắt nghĩa tại sao, chỉ có vài trăm ngàn tín đồ Công Giáo, với sự nâng đỡ của nhiều 
linh mục bản xứ đã đứng vững, mặc cho những đợt bách hại dồn dập đổ xuống trên Giáo Hội Việt 
Nam non trẻ. 


Một năm trước khi ”Tông đồ xứ Annam” tạ thế, biệt danh đặt cho cha Alexandre de Rhodes năm 
1659, thì cựu kinh sĩ thành Tours là Francois Pallu được bổ nhiệm làm Đại diện Tông tòa miền Bắc 
(Bắc kỳ, địa phận đàng ngoài). Nhờ cha Alexandre de Rhodes mà sự nghiệp truyền giáo đã đến với 
cha Pallu. Khi cha Alexandre de Rhodes vận động tại Roma với mục đích đề cử nhiều giám mục cho 
xứ Đông Dương, ngài nhận được giấy ủy nhiệm của Thánh Bộ Truyền Giáo để tuyển lựa những linh 
mục có khả năng hầu gởi qua các xứ Đông Phương với tư cách Đại Diện Tông Tòa. Vì muôn tránh 
tất cả các tị hiềm đối với các dòng tu, Thánh Bộ Truyền Giáo muốn lựa chọn các Đại Diện Tông Tòa 


trong hàng ngũ hàng giáo sĩ triều. Sự may. mắn đã đến với Alexandre de Rhodes ngay tại xứ sở ngài. 
Những mâu chuyện của ngài thuở trước về sự truyền giáo ở Đông Dương đã thức tỉnh sự phấn khởi 
truyền giáo rất lớn lao. Một số đông linh mục đã theo học tại trường Charles de Condren tin là đã 
nghe tiếng gọi của Thiên Chúa qua những lời cha cầu xin. Trong số các linh mục đó, cha Alexandre 
đã chọn cha Pallu một lượt với một cha khác (Lambert de la Motte). Hai cha đã được phong chức 
giám mục tại thành Rouen. Nhiệm vụ chính của hai vị giám mục, như thánh bộ đã quyết định là đào 
tạo hàng giáo sĩ địa phương. Đức giám mục Pallu chỉ lên đường sang Viễn Đông sau khi đã thành 
lập tại Paris một chủng viện để đào tạo những huấn luyện viên cho các ứng viên bản xứ vào chức 
linh mục, đó là chủng viện lo việc trở lại của dân ngoại ở ngoại quốc được gọi là chủng viện Hội Thừa 
Sai Truyền Giáo ở nước ngoài và được vua nước Pháp chính thức công nhận. Nhiệm vụ chính của 
Hội Thừa Sai Paris không phải là rao giảng Đức Tin, nhưng là thiết lập ngay một hàng giáo phẩm bản 
xứ. Hội thừa sai tiên khởi này không muốn là một dòng tu mà chỉ là một hiệp hội các linh mục triều 
chuyên lo hoạt động truyền giáo. Ngày ra đời của Hội là ngày đáng ghi nhớ trong niên giám truyền 
giáo và được coi như biến cố quan phòng. Bởi vì tiếp đó, công việc truyền giáo biểu dương một sức 
mạnh tuyệt vời. Theo nhận định của Pastor, chủng viện các xứ truyền giáo đã cung ứng cho Công 
Giáo Pháp nguồn nhân sự dồi dào có khả năng tạo nên ưu thế trong sứ vụ truyền giáo cho dân ngoại 
hiện nay. 


VIII. TRANH LUẬN VỀ NGHI LỄ. 


Việc bổ nhiệm các Đại Diện Tông Tòa vẫn tiếp tục, bất chấp những yêu sách của Bồ Đào Nha. Thế 
là chấm dứt độc quyền của Dòng Tên, ngay cả trong những quốc gia cho tới nay không có những tu 
hội khác. Trong những vùng, như ở Trung Hoa, mà các cha dòng Phanxicô và Đaminh đã khởi sự 
hoạt động, những chỉ trích về những phương pháp truyền giáo của các cha Dòng Tên, trước kia ít 
công hiệu, nay gay gắt thêm. Vì những Đại Diện Tông Tòa và những thừa sai không thuộc Dòng Tên 
đã mau mắn mở một mặt trận chung chống đối chủ quyền Bồ Đào Nha. Chỉ dưới khía cạnh đó mới 
có thể hiể»u được cái cảnh huống lâm ly sẽ xây ra vào cuối thế kỷ XVII mà người ta đồng thuận gọi là 
"cuộc tranh luận về nghỉ lễ lễ”. Nói đúng ra, danh xưng thường dùng cho cuộc tranh luận chỉ xoay 
quanh một phần các vấn đề. Không phải chỉ có những nghỉ lễ Trung Hoa, chỉ có phần tương tự kinh 
thần tụng, cũng không chỉ có sự thờ Không Tử và Tổ Tiên. Đúng hơn, ở Trung Hoa và Án Độ, đó là 
thuộc nguyên tắc thích nghi, khởi sự bằng những vấn đề hình thức bên ngoài như cách ăn mặc của 
các vị thừa sai giống như các quan tại triều đình và lối sống, cách giảng dạy, tuân giữ những luật 
Giáo Hội ngày Chúa nhật và giữ luật ăn chay, bỏ bớt nhiều lễ nghi trong nghi thức Rửa Tội, bỏ nghỉ 
thức xức dầu thánh cho đàn bà, dùng tên các vị thần Trung Hoa ”Trời” và “Đắng tối cao” cũng có 
nghĩa là hoàng đế. Sự thích nghi với những tập quán quốc gia cũng nằm trong những nguyên tắc 
chính yếu cho sự tuyên xưng Đức Tin Công Giáo. Có nhiều khó khăn nội bộ về thể thức sống của 
Giáo Hội, từ cộng đoàn sơ khai Kitô Do Thái cho tới đế quốc Công Giáo La Đức xuyên qua thế giới 
cổ Hy Lạp và ngoại đạo. Trong đà tiến đó, thánh Phaolô và thánh Gregoire cả là những người đi tiền 
hô, có những cái nhìn rộng lớn và một tự do nội tại bao la. Ở thế kỷ XVI và XVII, các cha Dòng Tên 
hẳn là hiện thân của quan niệm cấp tiến đó theo đúng nghĩa của nó. Có thể là các cha Dòng Tên đã 
bắt đầu nghĩ đến cách hợp lý sự thích nghi như một phương tiện thực tiễn để thực hiện và phát triển 
truyền giáo. Cho dầu các ngài không đến nổi phải đào sâu tận cùng nền tảng thần học theo đó mỗi 
văn minh đều là sự tạo dựng của Thiên Chúa, và gói ghém một vài giá trị nội tại, thì thần học của các 
cha Dòng Tên đã chiếm một chỗ rất lớn trong sự cộng tác của nhân loại với Thiên Chúa, thần học 
của các ngài nằm trong kế hoạch đó. Thêm vào đó, còn có sự xác tín là Giáo Hội bắt đầu một cuộc 
khởi hành mới mẻ và vinh thắng khả dĩ tiếp thu vào lòng Giáo Hội những tài năng của các quốc gia 
mới, những nền văn minh mới, để rồi "thanh tẩy”, nghĩa là Kitô hóa họ và biến đổi họ. Quả thật, 
những xác tín như vậy, không được bày tỏ cách trung thực bằng những cách nói như vậy, nhưng 
trong tiềm thức đã có nhiều ảnh hưởng sâu đậm trên những quyết định. 


Thường những chiến sĩ tiên phong của sự thích nghỉ tỷ như một Ricci (5), đôi khi đã đi quá xa cho 
tới ranh giới của những nhượng bộ tín lý. Phương pháp của cha Dòng Tên này đã gây những chống 
đối đầu tiên ngay trong nội bộ của Dòng. Khi nghiên cứu tỉ mỉ triết học Trung Hoa, người ta tưởng 
nhận ra là nơi triết lý đó không có sự khác biệt thiết yếu giữa tinh thần và vật chất, như tên của các vị 
thần Trung Hoa phát biểu một cái gì vật chất vì thế hoàn toàn không phù hợp với Thiên Chúa của đạo 
Công Giáo. Vì thế năm 1629 giám tỉnh hội thừa sai Dòng Tên bên Trung Hoa đã cắm dùng những tên 
các vị thần Trung Hoa, nhưng đầu năm sau, bề trên Tổng quyền Dòng Tên đã bãi bỏ lệnh cắm đó và 
từ nay toàn Dòng Tên chấp nhận nguyên tắc thích nghị. 

Những khi các thừa sai dòng khát sĩ người Tây Ban Nha đến Trung Hoa, họ có thái độ rõ rệt không 
công nhận Khổng Giáo, tay cầm Thánh Giá, rao giảng một cách bộc trực về sự trở lại đạo. Cách 


giảng đạo như vậy đã không mang lại thành công, mà còn gây nên những bắt bớ, trục xuất, và làm 
cho các tân tòng rât hoang mang. 


Không đi đến một cuộc đối thoại nào, không có một thỏa thuận nào giữa những phương pháp 
truyền giáo khác biệt. Hơn nữa, kể từ khi Bồ Đào Nha chiếm lại được độc lập đối với Tây Ban Nha 
(1640) những mối kình địch quốc gia gây thêm căng thẳng và trầm trọng. Các cha dòng Daminh lúc 
bấy giờ thảo một giác thơ ngoại giao gởi cho Tòa Thánh, trình bày 17 điểm hoài nghi về sự hợp pháp 
của phương pháp Dòng Tên. Năm 1645, sau những cuộc thảo luận lâu dài, Thánh Bộ Truyền Giáo và 
Thánh Bộ Đức Tin tuyên bó lên án những tập quán Trung Hoa là vô thần và cắm các cha Dòng Tên 
không được dễ dãi trong vấn đề đó. Các thừa sai Dòng Tên cho bản án đó đã căn cứ trên những tin 
tức sai lầm, liền làm một tường trình rõ ràng cho vấn đề đó. Liền đó, một sắc luật mới được ban hành 
năm 1656 phân biệt giữa tập quán tôn giáo và tập quán xã hội và cho phép áp dụng những tập quán 
xã hội kể cả sự sủng kính Khổng Tử và thờ kính Tổ Tiên với điều kiện là tránh mọi mê tín (6). Tuy 
vậy, khi được hỏi về sắc luật năm 1645 có được hủy bỏ hay không, đức giáo hoàng Clément IX đã 
trả lời năm 1669 là không hủy bỏ. Phải cứu xét trong mỗi trường hợp đặc biệt, coi những điều kiện 
cần thiết có được hội đủ hay không để hoặc cắm đoán hoặc cho phép. Sau cùng đi đến những cuộc 
bút chiến rất dữ dội với sự can thiệp của phái Jansenites Pháp. Phái này coi đó như một lối đả kích 
các cha Dòng Tên và thần học luân lý của họ. Một vụ việc tương tự cũng đã xây ra ở Ấn Độ, ở đó các 
cha thừa sai dòng Capucin tiếp tay với các cha dòng Phanxicô để đả phá những tập quán malaba. 


Kế đó, năm 1690 các Đại Diện Tông Tòa đến Trung Quốc. Cũng năm đó đức Alexandre VIII thiết lập 

tại đây hai giáo khu cố chủ khác là giáo khu Bắc kinh và giáo khu Nam kinh hai giáo khu này tùy 
thuộc giáo khu Goa. Vị Đại Diện Tông Tòa Phúc Kiến, trước kia là nhân viên chủng viện thừa sai 
Paris, năm 1693 ngăn cắm các thừa sai thuộc quyền ngài dùng tên những thần Trung Hoa cũng như 
tham gia, dầu với tư cách thường dân, những lễ nghi thờ kính Khổng Tử và các Tổ Tiên. Quyết nghị 
năm 1656 theo ngài đã căn cứ theo những tin tức sai lầm vì vậy được coi như vô hiệu. Ngài không 
được sự tùng phục của tất cả thừa sai. Đại diện Tông tòa gửi quyết định sang Roma với mục đích xin 
cứu xét. Đức giáo hoàng Innocent XII cho điều tra cách sâu rộng quyết định. Cuộc điều tra cho thấy 
có nhiều hy vọng kết thúc tốt đẹp bằng quyết định cho phép xử dụng phương pháp, nếu như đức 
Innocent XII còn sống lâu hơn. Đức giáo hoàng kế tiếp là Clément XI rất quan tâm đến vấn đề đó. 
Nhưng cả hai phe hiện diện, phe nào cũng muốn vận động để quyết định Roma nghiên về phía mình. 
Một cộng sự viên của Đại Diện Tông Tòa Phúc Kiến khẩn khoản xin Tổng giám mục Paris là Louis 
Antoine de Noailles can thiệp. Đức tổng giám mục Paris không có nhiều thiện cảm với các thừa sai 
Dòng Tên, ngài can thiệp để Sorbonne lên án nhiều luận thuyết về cách thức hành truyền giáo của 
các cha Dòng Tên, vì người ta cho rằng ở Pháp điều đó rất nguy hiểm cho sự trở lại của các tín đồ 
Calvin. Về phần các cha Dòng Tên, các cha đã gửi qua Roma bản tuyên ngôn của hoàng đế Trung 
Hoa theo đó những nghi lễ để kính Khổng Tử và Tổ Tiên chỉ là một lối phát biểu lòng hiếu thảo dân 
tộc. Đang lúc ấy, đức giáo hoàng phái sang Đông Phương Charles Maillard de Tournon, với tư cách 
Đại Diện Tông Tòa và Đặc Sứ Tòa Thánh, để mở những liên lạc thân hữu giữa Roma và triều đình 
Bắc Kinh. Việc chọn lựa Thượng Phụ hiệu tòa Antioche bị coi như một sự lầm lẫn, bởi lẽ, tuy là một 
nhân vật đầy nhiệt huyết nhưng ngài không am tường tình thế và không thông thạo ngôn ngữ Án Độ 
và Trung Hoa. Với quyền cứu xét và giải quyết vấn đề tại chỗ, ngài đã lên án 16 tập quán Malaba ở 
Ấn Độ theo quyết định của Roma. 


Quyết định này cương quyết. bảo toàn đạo Công Giáo ở Trung Hoa khỏi mọi nghỉ ngờ về mê tín và tà 
giáo. Quyết định cắm vĩnh viễn việc dùng tên các vị thần, việc tôn kính Khổng Tử và Tổ Tiên. Những 
phân biệt giữa nghĩa dân sự và nghĩa tôn giáo của những nghỉ lễ là những phân biệt của những 
người thông thái, còn đối với đại chúng, tất cả là nghỉ lễ tôn giáo. Vì những nghỉ thức tương quan với 
những quan niệm không đúng (như sự hiện diện của các vong hồn trong những bài vị Không Tử và 
các Tổ Tiên), nên phải dứt bỏ những quan niệm đó; còn về tên các vị thân, nó biểu thị mối nguy hiểm 
của một quan niệm sai lầm về thần thánh. Tournon phải thông báo sắc luật cho các thừa sai bên 
Trung Hoa. Khi ngài đến Bắc Kinh, một sắc chỉ nhà vua được công bố buộc các hoạt động truyền 
giáo phải có giấy phép, giấy phép này chỉ được cấp với điều kiện là hứa không đả kích những tập 
quán Trung Hoa. Trong khi Tournon, qua một thơ khuyến cáo gửi cho các thừa sai, ám chỉ cầm các 
thừa sai nhận giấy phép như vậy, lập tức tranh chấp bùng nổ. Kê từ đấy, hoàng đế Trung Hoa không 
còn thiện cảm đối với đạo Công Giáo như trước nữa. Sau cùng, khi đã công khai công bố quyết nghị 
Roma, vì đặc sứ của Tòa Thánh bị người Trung Hoa đuổi về Macao. Tại đây, vua Bồ Đào Nha ra 
lệnh quản thúc ngài, nhưng đức giáo hoàng phong ngài lên chức hồng y. Đến năm 1710, vì kiệt sức, 
mệt mỏi, suy yếu và thiếu thốn, ngài tạ thế tại Macao. Tiếp theo những phản đối gửi đến Roma, đức 
Clement XI tái khẳng định sắc luật năm 1704 và yêu cầu các Đại Diện Tông Tòa phải công bố. 
Những nhân vật ôn hòa như giám mục dòng Phanxicô ở Bắc Kinh là Bernardino della Chiesa và 


những vị khác cho tới nay không chịu công bố án lệnh của Tournon vì cho là không đúng lúc. Khi 
nhận được lệnh trực tiếp, Della Chiesa bắt buộc phải công bố năm 1714 quyết định Roma mà đức 
giáo hoàng còn nhắc lại một lần nữa năm 1715. Đồng thời, hoàng đế Trung Hoa cắm không được 
công bố Tông hiến và còn phê chuẩn một nghị định của tòa án ra lệnh cho các thừa sai truyền giáo 
phải rời Trung Hoa và cắm đạo Công Giáo tại Trung Hoa. 


Hai bên vẫn tiếp tục tấn công lẫn nhau, chúng ta không cần trình bày ở đây. Trong những thập niên 
sau này, các đức giáo hoàng cố gắng làm cho những quyết định của Tòa Thánh được tôn trọng, còn 
các thừa sai Dòng Tên khôn khéo xoay trở để các nghỉ lễ khỏi bị ngăn cắm. Sự sáng suốt của các 
thừa sai Dòng Tên mà số mệnh tương lai của công việc truyền giáo đã minh xác, làm cho các vì hiểu 
rằng mọi tiến bộ trong sứ vụ đều hoàn toàn tùy thuộc lòng khoan dung của vua và sự tuân “giữ những 
tập quán Trung Hoa. Sự sáng suốt đó biện minh cho sự bất phục tùng dứt khoát ý muốn của đức 
giáo hoàng, mặc dầu trái ngược với lời hứa đặc biệt là "vâng lời của ngài”. Vì chưng các vị thừa sai 
đã va chạm với ý muốn của đức giáo hoàng qua các đại diện của Tòa Thánh là những người không 
thông thạo ngôn ngữ địa phương và có thế bị chỉ trích về cách các ngài đối xử cao cường và giải 
thích mơ hồ quyết định của Toà Thánh. Kết cục, Roma bắt buộc tất cả các thừa sai, trước khi lên 
đường sang Đông phương phải tuyên hứa tôn trọng nghiêm chỉnh sắc luật của Tòa Thánh và yêu 
cầu Bề Trên Tổng quyền Dòng Tên tạm ngưng gửi các thừa sai sang Trung Hoa, cho tới khi có lệnh 
mới. Sau cùng đức giáo hoàng Benoit XIV, một nhà thông thạo giáo luật, năm 1742, đã ký Tông hiến 
"Ex quo singulari” (Từ trường hợp đặc biệt), sau bài tường thuật chi tiết tất cả cuộc tranh luận, đã xác 
định lại quyết nghị của giáo hoàng Clément XI và đe dọa sẽ bị trưng phạt nặng nề theo luật Giáo Hội 
những ai vi phạm sắc luật. Hai năm sau, cũng dứt khoát lên án những tập quán Malaba, và tổng giám 
mục Goa đã bênh vực để chống lại những câm chỉ của Tournon. Được phép có một thừa tác vụ riêng 
cho giai cấp cùng đỉnh tại Án Độ, nhưng không có Giáo Hội phân biệt các giai cấp. Sau cùng các 
thừa sai Dòng Tên cũng phải tuân lệnh. 


Như vậy luật pháp được thỏa mãn và chân lý được bảo toàn. Có lẽ chưa đến lúc trình bày chân lý 
trong ngôn từ trí thức và theo những tập quán của nên văn minh ngoại quốc mà không gặp phương 
hại. Tiếp theo các bậc đại tiền hô, là dòng dõi hậu lai là những người rất ý thức và quan tâm nhưng 
đôi khi nhu nhược. Hoạt động truyền giáo ở Trung Hoa lâm vào tình trạng đình trệ, lại luôn bị bách 
hại và áp bức. Đó chính là cái giá phải trả của những điều ngăn cắm. Những đứa con trung thành 
nhất của Giáo Hội ở miền Viễn Đông cảm thấy thảm kịch đau thương vì những hẹp hòi nhân loại mà 
Giáo Hội Viễn Đông không tránh khỏi được. 


IX. NHỮNG CUỘC TRỞ LẠI Ở ÂU CHÂU. 


Sau khi được đổi mới, Giáo Hội Công Giáo đã phát huy một sự thu hút mãnh liệt tại Âu Châu. Rất 
nhiều nhân vật đang giữ những vai trò quan trọng trong phạm vi văn hóa hay chính trị đã trở lại. Họ 
trở lại vì nhận thấy có sự hài hòa trong tín điều Công Giáo và sự hiệp nhất Giáo Hội hoàn vũ. Đối với 
họ, việc trở lại còn làm tăng thêm sức sống khải hoàn của đạo Công Giáo thời Baroque. Thật vậy, 
nhiều động cơ khác nhau có thể có tác động trên sự trở lại. Đôi khi vì hy vọng sẽ nhận được nhiều 
quyền lợi khi chính trị thắng thế hay vì hy vọng sẽ bảo trì ngôi báu. Tuy nhiên, không nên lẫn lộn việc 
trở lại như trên với sự hoán cải của một người sau nhiều tranh đấu nội tâm mới đạt được sự xác thực 
Đức Tin Công Giáo; lúc đó họ không ngân ngại hy sinh vì Đức Tin những tương quan nhân loại, kể 
cả những thành công và sự nghiệp. Rất nhiều người trở lại trong thế kỷ XVII đã làm nổi bật hình ảnh 
này, họ không ôm ấp một hy vọng nào về những lợi ích bên ngoài, trái lại, họ đã gánh chịu nhiều hy 
sinh to tát. Dĩ nhiên, chúng ta không thể phủ nhận rằng: uy tín, ảnh hưởng và quyền lực là những yêu 
tố được quan tâm nhiều trong đạo Công Giáo thời Baroque. Phẩm cách đế vương được coi như 
phản ảnh vẻ uy nghỉ của Thiên Chúa và những bổng lộc của Giáo Hội cấp cho các hoàng thân là việc 
rất thông thường. Những lợi tức của kinh sĩ đoàn và của các giáo phận là những đặc ân của giai cấp 
quý tộc: các Sứ Thần Tòa Thánh cho là hoàn toàn thông thường khi dành những đặc ân ây cho 
những người trở lại. Chính Giáo Hội cũng quan niệm răng: nhờ các hoàng thân đang cầm quyền trở 
lại, Giáo Hội có hy vọng lầy lại những lãnh thổ trước đây đã bị mắt. Và trong chiều hướng đó, Giáo 
Hội đã khuyến dụ rất nhiều người trở lại. Nhưng trong mọi trường hợp, Giáo Hội luôn coi sự chấp 
nhận Đức Tin nơi tâm hồn là điều kiện tiên quyết để hưởng các đặc ân. Dĩ nhiên, không thể phán 
đoán và đánh giá sự trở lại của một đại tướng trong quân đội hoàng thân Eugène de Savoie theo 
cùng một tiêu chuẩn với sự trở lại của Newman (hồng y). 


Những khởi điểm thiêng liêng trên con đường dẫn đến Giáo Hội Công Giáo rất đa diện. Chủ trương 
tỉnh thân khoan dung và đại kết, vì chán ghét những bó buộc quá gắt gao trong Giáo Hội Cải cách 


Hòa Lan, Joost ven den Vondel (1587-1679) trở lại năm 1641. Sau công đồng giám mục ở Dordrecht, 
tín đồ giáo phái Cải cách Menno đã phải tham dự vụ hành hình Oldeubarnevelt, một chánh khách 
quốc gia lỗi lạc, vì ông này không muốn tuân theo những yêu sách của tín đồ giáo phái Calvin cực 
đoan, còn người bào chữa cho ông là Grotius thì bị kết án tù chung thân. Vondel một thi sĩ Hòa Lan 
nỗi tiếng, cũng là nhà buôn bán mũ và nón, đã bị khánh tận tài sản. Trong. những vở kịch của ông, từ 
vở đầu tay "Sự vô tội bị bách hại” (đề tặng Oldeubarnevelt) cho đến vở kịch tuyệt tác”Quỉ vương 
Lucifer”, ông đã bày tỏ những tình cảm tôn giáo với lối văn rất cảm động. Có thể ông đã học giáo lý 
với các thừa sai Dòng Tên lén lút đến từ Bỉ. Sau khi trở lại, ông muốn làm chứng cho học thuyết của 
Giáo Hội bằng những bài thơ giảng huấn, chứa đựng niềm tin sâu xa và có một thê thơ độc đáo. 


Năm 1653 Johannes Scheffler 29 tuổi (Angelus Silesius 1624-1677), bác sĩ thường của một công 
tước miền Silesic đã theo đạo Công Giáo. Lý do đem ông đến với Đức Tin Công Giáo là do một dịp 
trao đổi những cảm nghĩ với các bạn của nhà thông thần học Jakob Bohme, đã bỏ giáo phái Luther, 
và do sự tìm hiểu, nghiên cứu các giáo phụ và thần bí học thời Trung Cổ. Tám năm sau, ông được 
thụ phong linh mục. Thi hào thiên tài cách ngôn đó với tác phẩm ”Cherubinischer Wandersmann” 
(Khách hành hương trẻ đẹp) rất nỗi tiếng, nhưng ngay lúc ấy, vì những tấn công của các nhà thần 
học phái Luther, bắt buộc ông phải chứng minh sự lựa chọn của ông với những luận chứng vững 
chắc. Đối với ông đó là bắt đầu một sự nghiệp hết sức phong phú trong văn chương tranh luận thần 
học. 


Trong số các văn sĩ và nhà thông thái trở lại vào thời đó, có Kaspar Schoppe vốn được coi là địch 
thủ của các cha Dòng Tên và người biện hộ cho Machievel, đã trở lại nhờ việc đọc cuốn "Niên Giám” 
của Baronius. Nhà ngôn ngữ học thành Hambourg, là Lukas Holste (Holstenius 1596-1661) trở lại 
Công Giáo tại Paris năm 1625. Khi trách nhiệm về thư viện Vatican, ông khám phá ra bản mẫu khác 
về Giáo Hội Trung Cổ Roma, cuốn ”Liber diurnus” đồng thời ông biên soạn quyền ”Codex regularum”, 
còn rất giá trị cho tới ngày nay, nói về các dòng tu nam nữ. Mười hai năm sau khi trở lại, ông đã 
khuyến dụ được người chất của lãnh chúa Philippe de Hesse là lãnh chúa Fréderic de Hesse 
Darmstadt sau này trở thành hồng y bảo trợ nước Đức và tạ thế lúc là giáo chủ hồng y thành Breslau. 
Nhờ ảnh hưởng của các cha Dòng Tên ở Roma, ông Niels Stensten, người Đan Mạch (Stenon 1638- 
1687) trở lại đạo (1667) đang lúc nổi danh về khoa giải phẫu và địa chất học. Tám năm sau ông được 
thụ phong linh mục và từ đó, ông hoàn toàn dấn thân cho hoạt động tông đồ trong chức vụ đại diện 
các xứ truyền giáo miền Bắc, tại Schwerin. 


Không gia đình quý tộc nào mà không có một hay nhiều thân nhân trở lại đạo. Vì vậy một người chắt 
khác của lãnh chúa Philippe, là lãnh chúa Ernest de Hesse Rhemfels đã trở lại. Ông này đã xao 
xuyến vì những lời dí dỏm chua cay của viên đại tướng Thụy Điển Konisgmarck trong cuốn ”La 
confusion dAusbourd” (Sự lầm lẫn của Augsbourd), và đã quyết định trở lại đạo lúc ông lưu trú ở 
Vienne. Vì trước đây đã chịu ảnh hưởng của Georg Calixt và Ernest, nên ngay sau khi trở lại (1652), 
ông vận động không mỏi mệt cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Vì lý do đó, ông đã triệu tập một cuộc hội 
thảo tôn giáo trong lâu đài của ông tại Rheinfels với sự tham gia của các nhà thần học miền Hesse 
Darmstadt và các người công giáo do tu sĩ dòng Capucin là Valeriano Magni hướng dẫn. Tác phẩm 
trình bày những lý do trở lại đạo ”Conversionis Motiva” do hai người trở lại đạo thành Rotterdam, là 
hai anh em Walenburch soạn, cũng vì mục đích đó. Ernest cũng có soạn cuốn ”Der discrete 
Catholischer” (Người công giáo kín đáo), trong đó ông khuyên tất cả những ai có thật lòng ưu tư về 
sự chia rế đau thương của Kitô giáo, nên khôn ngoan và vì tình yêu Kitô giáo, tìm ra những biện pháp 
hiệp nhất. Sự trao đổi thơ từ rất nhiều giữa ông với các ông Calixt, Antoine Arnauld và Leibniz xoay 
xung quanh cùng vấn đề. Lại nữa vua xứ của Leibniz là quận công Jean Frédéric de Hanovre cũng 
trở lại đạo. Chúng ta đã gặp ông trong những cuộc thương nghị do Spinola hướng dẫn với mục đích 
cỗ động sự hiệp nhất. Vì ngài chết không có con, nên người em của ngài theo giáo phái Luther lên 
ngôi nối nghiệp ngài. Ở các xứ Bade, Brandebourg, Mecklembourg và ở Saxe các hoàng thân phục 
vụ trong quân đội hoàng gia đều theo đạo Công Giáo. Đó là chưa đến một số đông gia đình quý tộc ở 
Bohême và ở Áo. Đến phiên công tước Antoine Ulrich xứ Brunswick-Wolfenbuttel vốn quen thân với 
Leibniz trở lại đạo Công Giáo năm 1709. Vài người trong số những người trở lại đã chọn thiên chức 
linh mục và được những địa vị cao trong Giáo Hội. Như Bernard Gustave xứ Bade vá Christian- 
Auguste xứ Saxe-Zeitz đã nhận mũ hồng y. Về sau, ông có ảnh hưởng rất lớn trên người bà con là 
Auguste le Fort tuyển vương xứ Saxe. Mặc dầu bởi nhiều lý do chính trị, nhưng cũng có thể nói, nhờ 
sự trở lại đạo mà năm 1697 tuyển hầu Saxe đã được chọn làm vua Balan. Noi gương cha, năm 
1712, hoàng thái tử thiết lập một triều đại Công Giáo mới ở Saxe, và đã cung cấp cho Giáo Hội nhiều 
nhân tài. Tuy vậy sự trở lại này không tương hợp với chức chủ tịch của "Corpus Evangelicorum”. Vì 
thế từ nay vai trò uy quyền hướng dẫn và bảo vệ của giáo phái Tin Lành Đức được chuyển giao cho 
Brandebourg-Prusse. Năm 1712 hoàng tử Charles Alexandre xứ Wuztemberg trở lại đạo tại Vienne 


được coi như người kế vị trên lãnh thổ của công tước mà ông sẽ trị vì kể từ năm 1733. Trái lại trong 
các xứ như Hanovre, Brunswick, Saxe hay Wurtemberg, sự trở lại của vua không thay đổi màu sắc 
tôn giáo trong dân chúng. Trên thực tế, do hiệp ước Wesphalie, quyền Cải cách của các hoàng tử 
không được áp dụng nữa. Để hủy bỏ quyền đó, tổ chức chánh quyền cao cấp ở Saxe và ở 
Wurtemberg yêu cầu cấp những tờ "bảo đảm tôn giáo” hay "thơ nhân nhượng” để duy trì nguyên vẹn 
bản ”La Confession d'Augsbourg” (tuyên xưng đức tin của phái Luther), tài sản thuộc về giáo đường, 
trường học và đại học, đặc biệt là những quy chế pháp lý ưu đãi, và chỉ cho phép vua đem phụng vụ 
Công Giáo vào đời sống tư mà thôi. Việc đó không ngăn cản được tuyển hầu chuyên chế Saxe biến 
đổi kịch trường cũ, tọa lạc bên cạnh lâu đài Dresde, thành ngôi thánh đường đầu tiên cho người công 
giáo, mặc dầu họ chỉ là một cộng đoàn nhỏ bé. 


Việc trở lại đạo của hoàng hậu Christine nước Thụy Điễn (1626-1689) con gái của Gustave-Adolphe 
đã làm chắn động khắp Âu Châu. Hoàng hậu trẻ tuổi đã lớn lên trong cô lập và từ nhỏ đã chán ghét 
cực độ phái Tin Lành Luther nghiêm khắc và thệ phản của xứ bà. Bà cho mời tới Stockholm những 
người có tinh thần phóng khoáng như quản thủ thư viện pháp Naudé và những triết gia cận đại như 
Descartes để đàm đạo với họ. Qua trung gian của Descartes và các cha Dòng Tên phụ trách các nhà 
nguyện ở các tòa đại sứ, hoàng hậu tìm hiểu sâu xa đạo Công Giáo. Tôn giáo này được trình bày 
như một hình thức văn hóa đầy khoan dung và có thể giúp bà sông một cuộc sông không bị câu thúc 
bởi những lề luật quá khắt khe của xứ bà. Theo tiểu sử mới nhất thì bà có bản tính hay áy náy lo sợ, 
coi mình là trung tâm vũ trụ. Quyết định trở lại đạo, bà thoái vị vào hè năm 1654, vì theo hiến pháp, 
một người công giáo không được làm hoàng hậu Thụy Điễn. Ngày áp lễ Giáng Sinh cùng năm, bà 
tuyên xưng Đức Tin Công Giáo cách lén lút tại Bruxelles và bà công khai tuyên xưng lại vào tháng 11 
năm 1665 ở nhà thờ của triều đình Innsbruck. Sau đó bà sang Roma và được đức giáo hoàng 
Alexandre VII tiếp đón cách trọng thể. Chính đức giáo hoàng thuở xưa vào năm 1648, với tư cách sứ 
thần tòa thánh Munster đã phản đối những điều khoản hòa bình rất bát lợi cho Giáo Hội Công Giáo, 
những điều khoản đó do chính Thụy Điễn đưa ra. Bây giờ, với sự trở lại đạo của hoàng hậu Christine 
hy vọng tình hình Thụy Điển có phần khả quan hơn. Tiếc là đã không khả quan hơn mà còn trầm 
trọng thêm: Charles X, Tân Vương Thụy Điển sợ ngai vàng của mình bị lung lay vì hoàng hậu 
Christine có thể trở về nước, nên từ nay chấm dứt vĩnh viễn mọi đối thoại với Giáo Hội Công Giáo. 
Còn về hoàng hậu Christine từ năm 1668, bà định cư luôn tại Roma, quy tụ nhiều nhà thông thái và 
nghệ sĩ nhờ được Tòa Thánh đài thọ mọi phí tốn. Thái độ tâm linh của thiếu phụ lạ lùng đó được diễn 
tả trong những câu châm ngôn của bà. Bà chịu ảnh hưởng mạnh mẽ thuyết vô vi của Molinos và của 
phái khắc kỷ cổ truyền, đầy lòng luyến ái với Thiên Chúa nhưng tự thân ít gắn bó với Đức Kitô. 


X. CÁCH MẠNG ANH NĂM 1688. 


Đây là cuộc cách mạng đã làm cho nhà vua trở lại đạo. Bên Anh Quốc, sự khôi phục triều đại Stuarts 
(năm 1660) lúc đầu không đem lại một sự thay đổi nào trong quy chế pháp lý của người công giáo. 
Có thể là vua Charles II đã kết hôn với một công chúa Bồ Đào Nha và từ khi sống lưu vong dưới thời 
Cromwell, ngài trao đổi những giao tiếp tốt đẹp với vua Louis XIV và như vậy lệ thuộc nhà vua về tài 
chánh. Sự chuyên chế của vua nước Pháp rất phù hợp với lý tưởng cai trị của cá nhân ông. Charles 
lI đã phải trì hoãn việc trở lại của ngài cho tới lúc chết ngõ hầu tránh mọi chống đối của giáo phái Tin 
Lành. Vua chết không CÓ con nồi nghiệp nên người em là Jacques thừa kế ngôi báu, vua này cũng 
không hơn gì vua anh về đời sống tôn giáo, ngài trở lại đạo Công Giáo năm 1672. Quốc hội lúc đó đã 
chấp thuận luật Bill du Test, theo đó tất cả những công chức và sĩ quan cao cấp phải trình chứng thơ 
là họ đã rước lễ dưới hai hình thức, tuyên thệ nhận ưu quyền của nhà vua và không chấp nhận 
quyền tối thượng của giáo hoàng. Jacques từ chối tuyên thệ, nên ông phải từ chức đề đốc hải quân. 
Vì Titus Oates phao tin có cuộc âm mưu mà người Anh gọi là ”âm mưu của giáo hoàng” nên dư luận 
chống giáo hoàng lên đến mức độ cuồng loạn tại Anh Quốc. Nhận được lệnh của Giáo Hội Anh, 
Oates trở thành tín đồ Công Giáo cho chiếu lệ và gia nhập tập đoàn Dòng Tên tại Tây Ban Nha và tại 
Flandres. Bị thải hồi, ông liền bịa đặt một câu chuyện tiểu thuyết: Đức giáo hoàng và bề trên tổng 
quyền Dòng Tên đã xúi dục một âm mưu để ám sát vua Anh và tái lập bằng võ lực đạo Công Giáo 
trên đất Anh (năm 1678) 


Nếu vua Charles II không tin vào những điều quả quyết của tên bịp bợm, thì trái lại, quốc hội và dư 
luận quần chúng rất chú ý đến những điều vu khống đó. Trong hoàn cảnh sôi động, một số rất ít 
thượng nghị sĩ Công Giáo còn lại phải từ chức thượng viện. Các trại giam đầy những người công 
giáo. Vào khoảng 30 người vô tội, trong đó có 11 cha Dòng Tên, bị hành hình rất ác độc (7). Nhiều 
giáo dân khác bị lưu đầy, như cha linh hướng của bà công tước York là cha Dòng Tên Claude de la 
Colombière, trước kia là linh hướng của nữ tu Marguerite-Marie Alacoque. Vua không dám chống lại 


những cuộc bách hại, thẩm chí cả khi giáo chủ xứ Ái Nhĩ Lan là Oliver Plunket, tổng giám mục thành 
Armagh bị bắt bât hợp pháp, bị điệu vê Luân Đôn, bị vu cáo có ý âm mưu và thông đồng với nước 
Pháp, và do đó bị kết án tử hình treo cô (1681) vua cũng không dám lên tiêng. 


Trong một bầu không khí xao động như vậy, năm 1685 một biến cố lại bùng nỗ trên ngôi vua 
Jacques ll: vua tuyên bố công khai mình là tín đồ Công Giáo. Cùng năm đó người ta hủy bỏ chỉ dụ 
Nantes. Sự hủy bỏ này đã gây lo sợ cho tín đồ Tin Lành Anh. Nhưng thực tế vua đã sống trong ảo 
tưởng, khi vua nghĩ rằng mình là Vua mặt trời, là vua gương mẫu, mình có quyền xử dụng uy quyền 
ngay trong lãnh vực tôn giáo. Bấy giờ bên Anh, số tín đồ Công Giáo sa sút rất mau chóng. Số tín đồ 
Công Giáo dưới triều vua Jacques II chỉ còn khoảng 30.000 người. Với số giáo dân còn lại đó, vua cố 
tổ chức việc quản lý giáo phẩm. Dưới triều đại này Roma đã bỗ nhiệm Đại Diện Tông Tòa đầu tiên 
cho toàn Anh Quốc và năm 1688 thêm 3 vị khác được phong chức cách trọng thể tại Luân Đôn. Vua 
cũng đình hủy bỏ những khoản luật đặc biệt, miễn tuyên hứa về quyền ưu đẳng và đình lại những vụ 
án chống người bắt tuân. Hơn thế, vua muốn cho tuyên bố những biện pháp đó trên các tòa giảng 
Anh Giáo. Làm như vậy là vua thiếu chính trị. Chống đối lan tràn và càng ngày càng trầm trọng hơn. 
Về việc nối nghiệp triều vua, người công giáo xem ra như được bảo đảm khi hoàng thái tử chào đời. 
Nhưng tín đồ giáo phái Giám Mục (Épiscopalien) và giáo phái Trưởng Lão (Presbytérien) hợp nhau 
lại để chống sự chuyên chế của vua, đòi cho quốc hội và tôn giáo được tự do, và mời con rề của vua 
là tống chỉ huy quân lực xứ Hòa Lan Guillaume d'Orange trở về cứu nước. Ông này trở lại Luân Đôn 
năm 1688. Với sự trợ lực của quân đội Ái Nhĩ Lan, vua .Jacques lI cố cứu vãn ngai vàng nhưng bị 
thua và phải lưu vong. Tại Pháp ngài gặp nơi Armand de Rancé, nhà Cải cách dòng Citeaux và nhà 
sáng lập dòng Trappe, một người bạn có nhiều ảnh hưởng trên đời sống đạo đức của ông. Triều đình 
lưu vong đã định cư tại Saint Germain. 


Sau khi vua .Jacques II băng hà, biệt thự Stuart ở Roma thành nơi cư ngụ sau cùng của triều đại vua. 


Theo gương Hòa Lan, từ nay nước Anh được tự do tôn giáo, nhưng tín đồ Công Giáo không được 
hưởng quy chê này. 


Để ngăn cản nhà Stuart trở về, vì nhiều linh mục công giáo vẫn còn trung thành với họ, một đạo luật 
được biểu quyết tuyên bố tất cả những người trong hoàng tộc theo đạo Công Giáo không đủ khả 
năng để làm vua. Cũng như ở Ái Nhĩ Lan, mặc dầu có những thỏa ước được vua Guillaume IlI ký kết 
năm 1691, người công giáo vẫn tiếp tục bị áp bức, và do những đạo luật hạn chế và cắm đoán, 
người công giáo trở thành giai cấp thắp hèn trong xã hội Anh Quốc. 


XI. ROMA KIÊU BAROQUE VÀ NHỮNG NGHỆ SĨ. 


Để chống đối những cố gắng làm giảm giá trị của công trình Canh tân, tỉnh tự sống động của đạo 
Công Giáo sau công đồng Trente, và việc chấp nhận trần thế này như tạo vật của Thiên Chúa, đã tìm 
thấy được một cách diễn tả trong nền văn hóa đặc thù, được coi như một thể hiện mới mẻ có mạch 
lạc của thế giới mang dấu ấn Đức tin Công giáo. Roma kiểu baroque biểu lộ tinh thần mới mẻ trên 
các khối đá và các màu sắc. Chúng ta có thể theo dõi những biến dạng của tinh thần thời ấy, kể từ 
thời phục hưng cho đến tuyệt đỉnh kiểu baroque, tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô được 
xây cất vào thời kỳ này. 


Vào thời kỳ mà Thiên Chúa Giáo còn hiệp nhất, đức Jules II đã quyết định xây cất một vương cung 
thánh đường mới và ngài đã đặt viên đá đầu tiên vào năm 1506 để chào mừng Đắng Toàn Năng 
trong một thời gian duy nhất, và để "thay thế những kỷ niệm của một quá khứ đáng kính, tiêu biểu nét 
vĩ đại của hiện tại và của tương lai” (8). Kiến trúc sư của ngài là Bramante muốn nêu bật một trí thông 
minh mới của thời Phục hưng và thời Thượng cổ, bằng cách thực hiện một nghệ thuật vĩ đại hòa hợp 
với những khối kiến trúc rộng lớn. Ông soạn thảo những đồ án cho một lâu đài với kích thước kỳ lạ 
theo giống hình dạng thập tự Hy Lạp, được bổ túc với bốn tháp cạnh làm thành một hình vuông vĩ 
đại, trên là một tháp vòm bát úp theo kiểu điện Panthéon. Ông Bramante muốn sống lâu để trông 
thấy dựng lên cái tháp chuông vòm bát úp bên trên những vòm bán nguyệt ôm lấy mặt nền vuông 
như những vòng cung khải hoàn hướng thẳng về trời. Trên giường chết ông nhắn nhủ đức tân giáo 
hoàng Léon X nên mời Raphael d'Urbin đến để nối nghiệp ông. Ngài đã làm như lời trối, nhưng cái 
chết quá sớm của nghệ sĩ tài hoa đó (1520) đã cản trở ông thi hành kế hoạch mới mà ông vừa sáng 
nghĩ ra. Tiếp theo một thời kỳ đầy những trở ngại và những khó khăn vì tài chánh thiếu hụt dưới triều 
giáo hoàng Léon X, vì phong trào Cải cách ở Đức (gây nên do việc ban ân xá để có tiền lo việc xây 
cất đền Thánh Phêrô) và sau hết, vì quân đánh giặc mướn Đức cướp phá thành Roma năm 1527. 


Kết quả, công trường xây cất đền thờ Thánh Phêrô trở nên hoang vắng; Cỏ dại và bụi rậm xắm lấn 
hết những vòng cung mà Bramante đã hãnh diện hoạch định. Cho đến ngày đức giáo hoàng Phaolô 
III, ngoài việc xúc động một tinh thần mới để canh tân hồng y đoàn và triệu tập công đồng Trente, đã 
cho mời nhà họa sĩ kiêm điêu khắc gia Michel Ange, lúc đó đã cao niên, vào chức vụ kiến trúc sư 
trưởng cho vương cung thánh đường mới. Ông là người Florence, đang lúc còn phải chạm trổ bức 
tượng Pietà cho đền thờ thánh Phêrô cũ, trước đó 41 năm đã trốn khỏi Roma khi Bramante được bổ 
nhiệm. Việc ông từ chối mọi thù lao chứng tỏ tinh thần làm việc của người khổng lồ. Vì tình yêu Đắng 
đã chịu đóng đỉnh trên thánh giá mà ông thường hát trong những bài của ông và để chào mừng 
thánh Phêrô, ông làm việc với một sự hăng say vô bờ bến ròng rã trong 17 năm còn lại của đời ông. 
Họa sĩ nhà nguyện Sixtine không ham muốn vẽ nữa và trong những năm dài đó, ông chỉ rời khỏi 
Roma một lần thôi để đi hành hương Lorette thể theo lời ông đã nguyện hứa. Ông không dám chắc là 
ông sẽ trông thấy hoàn thành tác phẩm của ông. Vì vậy ông đã làm việc với kiên trì để ít ra cũng xây 
được những nền móng cho ngôi thánh đường mới ngõ hầu toàn thể kế hoạch không bị chỉ trích. 
Công tác của ông tại thánh đường thánh Phêrô hầu như trùng hợp với những việc làm của công 
đồng. Ông khởi sự một năm sau khi công đồng khai mạc và hoàn thành công tác hai tháng sau ngày 
công đồng bế mạc. Ông tạ thế tháng hai năm 1564, hưởng thọ 89 tuổi. Sự trùng hợp đó là một biểu 
tượng. Ông thầy lỗi lạc vào bực nhất của thời phục hưng đã hiến mình trọn vẹn cho tinh thần đổi mới 
của Giáo Hội, cho việc canh tân và sự hứng khởi Đức Tin. Lúc Michel Ange chết, ngăn đệm cửa và 
gian ngang hông đã hoàn thành. Đồ án hai vòm bán cầu của tháp bát úp ở giữa, kỳ công tuyệt tác 
của nghệ sĩ, đã hoàn thành. Vòm bán cầu bên trong tiêu biểu sự bình tâm của thời phục hưng, như 
Bramante đã mong muốn cho dự án của ông, còn vòm bán nguyệt phía ngoài diễn tả niềm khát vọng 
vươn lên cao, biểu hiệu của Giáo Hội dưới trần gian. Nó vươn ra để chạm đến cõi khải hoàn ngoài 
tầm tay người hạ giới. Michel Anges đã sửa đổi đồ án của Bramante. Ông muốn chỉ nhìn một cái là 
có thê thấy bao quát hết ngôi thánh đường và khi thâu hẹp hai cánh gian hông lại, ông duy trì được 
những công trình nghệ thuật của Vatican khỏi bị đập phá. Cho đến năm 1590, viên đá sau cùng với 
bản khắc tên Sixte Quint mới được gắn vào nóc vòm. Phải đợi 36 năm sau mới xây cất lòng nhà thờ, 
cửa chính và mặt tiền do Maderno thực hiện. Nhưng mãi tới năm 1669, tân vương cung thánh đường 
Thánh Phêrô mới được làm phép khánh thành cách trọng thể, Bernin mới hoàn thành hàng cột nỗi 
tiếng với hình vòng cánh tay tiếp đón vừa rộng rãi thênh thang vừa bám khít vào công trường đã có 
trước. Đó là công trình được hoàn thành sau 163 năm kể từ ngày đặt viên đá đầu tiên. Đó cũng là 
ngày kiến trúc baroque đi lần đến suy tàn, nhát là tại miền Nam Âu Châu. 


Kiểm kê ở đây nguồn phong phú và đa diện của những sáng tạo kiểu baroque, là một chuyện không 
thể được. Bắt kỳ ai sang Roma ngày nay, từ đồi Janicule nhìn xuống hay trước một nhà thờ lớn, hãy 
còn nhận thấy dấu tích quá đặc biệt của thành phố muôn thuở được nghệ thuật baroque trao tặng 
nhiều vòm bán nguyệt. Không một triều đại giáo hoàng nào trong thời đó mang những dấu ấn khải 
hoàn của Giáo Hội hơn triều đại của đức Sixte Quint, một nhà thống trị có bản lãnh, nhiệt tình, hoạt 
động và nhiều thiên tài. Nhưng người ta sẽ sai lầm nếu coi vòm đền Thánh Phêrô như một tác phẩm 
nghệ thuật siêu đẳng hiễn nhiên của triều giáo hoàng Sixte Quint, hay nếu cho đó là bằng chứng duy 
nhất về tài tổ chức đặc biệt baroque của đức giáo hoàng, một giáo hoàng giầu nghị lực, không thể lay 
chuyển và giầu năng khiếu thông minh sắc bén hiếm có. Khi còn là hồng y, đức giáo hoàng Sixte 
Quint đã được sự hợp tác của kiến trúc sư trẻ tuổi Domenico Fontana, quê ở biển hồ Lugano, với 
tinh thần nghiêng về những vấn đề thực tiễn. Ngài khởi sự xây cất những thủy lộ lớn, với mục đích 
làm cho dân chúng có thể xây nhà và sinh sống trên những ngọn đồi Roma. Kể từ đó, nước từ Acqua 
Felice chảy vào hồ Quatre-Fontaines (hồ nước bốn vòi). Chưa hết, với nhiều kế hoạch táo bạo, ngài 
mở những đường phố để có thể nhìn thấy từ bảy thánh đường thượng phụ, cái nọ sang cái kia và 
làm sao để mỗi phố có những cửa ra, những giếng nước hay một lâu đài nào khác. Tất cả những cái 
đó không phải vì lý do say mê kiến trúc, nhưng cũng để dễ dàng tổ chức việc đi chặng đàng Thánh 
Giá và việc hành hương tới bảy vương cung thượng phụ. Đức giáo hoàng muốn chứng tỏ sự toàn 
thắng trên nền ngoại giáo cũ còn nhó đầu đó đây trong thời Phục hưng, bằng cách giải tỏa, trùng tu, 
nhắc nhớ và đem những cột trụ khải hoàn cổ và những cột tháp cao để phụng sự Giáo Hội. Trên đỉnh 
cột trụ những bức tượng của các hoàng đế Trajan và Marc-Aurète được thay thế bằng những bức 
tượng các thánh Tông Đồ. Còn khải hoàn nào to hơn, khi vào tháng năm năm 1586, nhờ sự hợp lực 
của 907 công nhân và 75 con ngựa kéo 40 cái pu-li-kép mà cột trụ Caligula đã có trên ngàn năm, nay 
được nhắc ra khỏi nền. Tháng chín năm sau, theo lệnh khẩn cắp của đức Giáo hoàng, cây tháp đó lại 
được dựng lên ngay chính giữa công trường Thánh Phêrô. Công việc dựng tháp được diễn ra đúng 
ngay lúc ô ông đại sứ Pháp tiến vào đền Thánh Phêrô cách trọng thể, khiến đại sứ phải xúc động trước 
uy quyền của giáo hoàng. Cây Thánh Giá được đặt thay thế mũi nhọn trên chóp tháp. Trên nền hình 
vuông được khắc những hàng chữ tuyên dương sự toàn thắng của Thiên Chúa Giáo, trên mặt phía 
Tây có bảng khắc nỗi tiếng: Christus Vincit, Christus Régnat, Christus Imperat, Christus ab omni malo 


plebem suam defendat (Giêsu chiến thắng, Giêsu thống trị, Giêsu là Vua, Giêsu che chở dân ngài 
khỏi mọi sự dữ) (9) 


Việc khẳng định những giá trị của thời thượng cỗ đi đôi với niềm xác tín là Thiên Chúa Giáo có khả 
năng chuyển hóa, chuẩn nhận những phương pháp mà nhiều thập niên sau còn áp dụng, trước 
những di tích oai hùng của thời thượng cổ ngoại giáo. Dưới triều đại giáo hoàng Urbain VIII (1623- 
1644), Bernin đã sáng chế ra cái tán kỳ lạ trên hầm nguyệt đá Thánh Phêrô (mộ Thánh Phêrô), 
những đền đài thời thượng cổ còn sót lại biến thành những mỏ đá, người ta hồ hởi dùng những cột 
trụ bằng cẩm thạch và đá lót nền để xây cất nhà thờ. Sự việc này đã gây ra tiếng đồn khắp Roma với 
câu châm biếm chua chát: “Quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini” (Cái mà quân mọi rợ không 
làm thì nhóm Barberini lại làm) (10). 


Roma, dưới triều đức Sixte Quint trở thành thủ đô thế giới, thậm chí các hoàng thân Nhật Bản cũng 
đến yết kiến đức giáo hoàng, lúc đó Tòa Thánh tiếp nhận đền thờ Latran mới, thư viện Vatican mới, 
dinh thự giáo hoàng hướng về phía sân đền thánh Damase trong nội điện Vatican. Trong thời gian đó 
điện Quirinal được mở rộng ra, nhà nguyện Scala Santa được xây cất. Theo gương đức giáo hoàng 
trong việc kiến thiết các cơ sở lâu bền, các gia đình quý tộc cũng xây cất đền đài, các dòng tu, nhất là 
những. dòng tu mới thành lập, cũng xây cất nhà thờ hay trung tâm huấn luyện đạo đức xã hội cho các 
tu sĩ của họ rải rác trên thế giới. Điển hình, ngay giữa trung tâm Roma, nhà thờ Giesù là thánh đường 
chính của Dòng Tên được xây cất với tất cả vẻ tráng lệ và nguy nga, do một người ái mộ Michel 
Ange và được chính đức Grégoire XIII đến khánh thành năm 1583. Bề trên tổng quyền dòng yêu cầu 
cất một ngôi thánh đường với một gian giữa duy nhất kèm thêm những nhà nguyện hai bên hông. 
Thật là tài tình, kiến trúc sư đã biết phối hợp lòng bàn thờ sâu thẳm duy nhất với vòm bán nguyệt. 
Như vậy những ai đi vào thánh đường đều có cảm tưởng như đi về phía ánh sáng. Trong một thánh 
đường như vậy, bổn đạo có thể vô từng đoàn đông đảo. Thánh đường Giesù với một gian giữa duy 
nhất và một vòm bát úp vĩ đại giống hình cái nôi và mặt tiền đồ sộ, hai lớp sẽ là nguyên mẫu cho các 
thánh đường kiểu baroque. Các thánh đường thánh Micae ở Munich và thánh đường Thánh Phêrô 
và Phaolô ở Cracovie được phỏng theo kiểu Roma này. 


Roma baroque với những giáo hoàng và các hồng y trong chính sách gia đình trị, với những gia đình 

quý tộc đầy kiêu hãnh, những tu viện thế lực và hoàn toàn có ý thức về tầm quan trọng của mình, là 
thủ đô tiêu biểu nhất cho sự bảo trợ văn hóa có một không hai. Công trình bảo trợ này chẳng những 
có lợi cho các kiến trúc sư và các điêu khắc gia mà còn cho cả các họa sĩ mọi quốc gia Công Giáo. 
Đây có họa sĩ Dominiquin đã vẽ những bức họa trên tường trong thánh đường thánh Andrea delle 
Valle của các tu sĩ dòng Théatins. Những bức họa trên tường này đã làm thích thú văn hào Goethe 
khi ông thăm viếng nước Ý, mặc dầu ông không đồng quan niệm về văn hóa và tình cảm. Đây có 
Pierre de Cortone trang hoàng cho điện Barberini, đây có thày Pozzo Dòng Tên là người sau này 
được gọi đi Vienne vẽ trên chóp vòm nhà thờ thánh Ignace rất hoa mỹ với bức phối cảnh có tác dụng 
rất lớn, diễn tả việc nhập thiên đàng của đắng lập Dòng Tên. Những nghệ sĩ của mọi quốc gia cùng 
hẹn gặp nhau tại thành phố Roma vĩnh cửu. Chẳng hạn họa sĩ người Pháp là Nicolas Poussin đã 
nhận Hàn Lâm Viện Hội Họa Roma là quê hương thứ hai của ông. Các họa sĩ Rubens, Van Dyck, 
Velasquez là nhân viên tập đoàn họa sĩ xung quanh công trường Tây Ban Nha. Những họa sĩ của thế 
hệ trẻ khi phân tán đi khắp thế giới đã gieo vãi khắp nơi muôn vẻ vinh quang và nghệ thuật của 
Roma. Thật vậy, khi Bernin, nhận lời mời của vua Louis XIV tới Paris, đã vội trở về Roma. Vì vừa khi 
hoàn tất dự án về viện bảo tàng Louvre, ông cảm thấy bơ vơ, xa lạ với khí hậu Paris, nên ông đã ra 
đi như kiểu chạy trốn. 


Trái lại, họa sĩ Pierre Paul Rubens (1577-1640), chỉ nêu tên một mình ông thôi, đã nhìn nhận xứ 
Flandres là quê hương thứ hai của ông. Ông sinh trưởng tại Siegen ở Wesphalie là thế giới của phản 
Cải cách. Ông tiếp nhận và diễn đạt cách trân trọng sức sống khải hoàn của Giáo Hội mà ông đã cảm 
nghiệm được qua các màu sắc của Titien, trong cách bố cục của Tintoret, trong vẻ hào phóng Vĩ đại 
của Michel Ange, trong nghệ thuật dùng ánh sáng của Caravage, trong sức mạnh hùng tráng của thời 
thượng cổ cũng như trong những khuynh hướng của bạn hữu người Roma của ông. Mặt tiền thánh 
đường Dòng Tên ở Anvers đã được xây cất theo những hướng dẫn của Rubens, người gốc 
Flamamnd. Lối vẽ của Rubens được áp dụng để trang hoàng phần lớn các thánh đường tại Bỉ. Đối 
với chính Rubens, cách bố cục những khối cô đặc và cường độ ánh sáng của màu sắc chỉ là những 
công cụ của một lối vẽ rất cá nhân, làm nỗi bật sức mạnh vô tận của nguồn tư tưởng sáng tạo, một 
thiên tài họa hiếm, tự đồng hóa với các nhân vật trong những bức họa của ông, một xác định có ý 
thức về vẻ đẹp nhậy cảm và những ý nghĩa thâm sâu của sự thanh cao thiêng liêng. Bỏ qua những 
huyền thoại về phía phụ nữ, những mon trớn và lối sống nhục dục của ông, người ta không thể phủ 
nhận nơi nghệ sĩ cái vinh dự đã là một nghệ sĩ tôn giáo. Xưởng họa của ông đầy những đại danh tài 


đã du nhập nghệ thuật mới trên toàn nước Bỉ. Trong số các danh họa đó, họa sĩ Van Dyck biểu lộ ít 
sức mạnh trong lối diễn tả, nhưng có thể có cảm xúc thâm trầm hơn cả thầy mình. Người ta thường 
gặp những đề tài như Đức Tin luôn luôn đại thắng trong các chiến trận, Đức Bà Mân Côi hay những 
lần rước lễ sau cùng của các thánh, sự cầu bầu hay gương sáng của các ngài, những lời kinh cho 
các linh hồn nơi luyện ngục. Những đề tài đó đã được sao lại với vô số dị bản trong các nước thuộc 
quyền cai trị của hoàng tộc Habsbourg. Ngoại trừ Roma, người ta chỉ có thể so sánh sự phát triển đó 
với sự phát triển của Tây Ban Nha baroque. Họa sĩ Greco và Murillo đã hướng dẫn hội họa baroque 
trong một thế kỷ: nếu Greco đem vào các nhân vật một nhiệt tình tôn giáo gần như xuất thần, thì 
Murillo lại mô tả tới 30 lần về Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và các Thánh trong sự phó thác cho 
Thiên Chúa. 


Còn về nước Đức, nghệ thuật baroque chỉ nẫy nở sau những gian khổ của chiến tranh 30 năm. Lúc 
đầu ở miền Nam nước Đức và ở Bavière, những thủ lãnh nghệ thuật còn là những kiến trúc sư người 
Ý. Nhưng vào cuối thế kỷ XVII, rất đông kiến trúc sư Đức đã đem nghệ thuật baroque vào trong việc 
xây cất thánh đường và tu viện với một mức độ toàn hảo nghệ thuật hiếm có. Sự phát triển mạnh mẽ 
của nghệ thuật baroque Đức được nhận diện vào thế kỷ XVIII. Chỉ vào năm 1754, ngôi thánh đường 
Wies mới được khánh thành và đan viện hoàng gia Ottobeuren mới có đại giáo đường vào năm 1766 


(11). 


XII. KHOA THÀN HỌC. 


Khoa thần học cũng hưởng được sự phát triển mới. Trong bối cảnh của cuộc bút chiến với những 
nhà Cải cách và những cuộc thảo luận của Công đồng Trente, trước tiên người ta giới hạn trong 
những tranh luận, nhưng đồng thời phải sớm lưu tâm đến những bộ môn có hệ thống. Song song với 
những hoạt động hữu hiệu của thánh Robert Bellarmin, chúng ta thấy xuất hiện như một trái cây chín 
mùi trong vòng gần một thế kỷ, một tác phẩm tập thể rất quý giá của các cha dòng Carmes Cải cách 
Salamandque, là cuốnCursus Salmanticensis, một bộ Thần Học Tín Lý theo thần hứng thánh Thomas 
đ'Aquin và dựa vào tinh thần của ngài để giải thích những vấn đề về ơn thánh do Cải cách nêu ra. 


Trong khi đó, những vấn đề về Conquista, nghĩa là về chính trị Tây Ban Nha ở Mỹ Châu, không cho 
phép thiết định quyên bính của các dân tộc theo nhãn giới Thiên Chúa Giáo, cũng không cho phép 
nêu bật căn tính của chính phủ. Theo Bellarmin, vấn đề đó làm bận tâm người Tây Ban Nha nhất, 
chẳng hạn cha Dòng Tên Suarez và cha dòng Đaminh Vittoria. Như vậy là lương tâm Công Giáo đã 
được thức tỉnh. 


Trong thế kỷ XVI, môn thần học thực dụng được khoa nhân bản thuc đây nhiều. Nhưng vấn đề lịch 
sử liên quan đến cuộc ly giáo lại được đề cập tới trong phạm vi tranh luận thần học dựa vào những 
dẫn chứng Thánh Kinh hay những luận chứng hộ giáo. Nhiều sáng kiến mới đã xuất hiện khi các tín 
đồ giáo phái Luther tìm cách biện hộ cho Cải cách về phương diện lịch sử và trách cứ Giáo Hội của 
giáo hoàng đã chối bỏ Phúc Âm và nền giáo huấn của Giáo Hội sơ khai. Đó chính là nội dung của 
cuốn Magdeburger Centurien (Đoàn quân 100 cuả Magdebourg) mà Mathias Flacius và các cộng sự 
viên đã biên soạn. 


Từ đó, điều quan trọng cần chứng minh là Giáo Hội đã lãnh nhận quyền giáo huấn của các Thánh 
Tông Đồ, là những thiết chế và tập quán đã có từ thời rất xa xưa, là thanh lọc và đặt lại đúng chỗ 
trong lịch sử, những chứng nhân được Flacius nêu lên để biện minh cho những điều ông khẳng định. 
Người ta nhìn nhận ích lợi của những văn bản về nguồn gốc Đức Tin và đã tìm được một số nhỏ các 
bản văn giáo phụ. Riêng cha dòng Oratoire là Cesar Baronius từ năm 1588 đã xuất bản bộ ”Annales 
ecclesiastici" (Biên niên Giáo Hội), gồm 12 cuốn tường trình cho tới năm 1198, và căn cứ vào những 
nguồn liệu theo đó vị giám quản thư viện Tòa Thánh tương lai sẽ có thể tham khảo dễ dàng hơn là 
tham khảo toàn bộ Lịch Sử Giáo Hội. Khuynh hướng hộ giáo khá rõ nét và được biểu lộ trong lời đề 
tặng đức Sixte Quint: “Trước hết là để chống lại nhưõng nhà canh tân của thời đại chúng ta, đó là 
bằng chứng những thánh truyền thời xa xưa và vệ uy quyền của Giáo Hội Roma”. Trên kia chúng ta 
đã thấy lịch sử đầu tiên của Giáo Hội bắt nguồn từ những buổi hội thảo tại nguyên đường Philippe 
Nét. 


Chúa Quan Phòng hình như đã khai thông nguồn mạch mới cho Lịch Sử Giáo Hội xa xưa. Vì vào 
năm 1578, tại nhà một nhà người trồng nho ở đường Salaria, đất bị sụp xuống và để lộ ra một đường 
hầm đi về một thế giới đã bị quên lãng từ lâu, đó là nghĩa địa hầm mộ đạo. Nào là mồ mả, hình ảnh 
và mộ bia nói lên biết bao nhiêu là chứng cớ rõ rệt về Đức Tin của Giáo Hội thuở ban đầu mà những 


nhà Canh tân đã nhận hão cho mình. Antonio Bosio, lúc còn phục vụ cho đoàn ky mã thánh Gioan, là 
người đầu tiên đã nhận thầy tầm quan trọng của các hằm mộ về phương diện khoa học. 


XIII. BOLLANDISTES VÀ MARISTES. 


Để chống lại cuốn "Testes Veritatis” (Chứng nhân Chân Lý) của Flacius, trước tiên người ta sưu tầm 
các sách hạnh các thánh mà không cần bình phẩm. Nhưng cha Rosweyde, linh mục Dòng Tên 
Flamand, loại bỏ những huyền thoại không đáng tin cậy và muốn khai triển thêm những công việc 
phê bình của cha dòng Chartreux Surius ở Cologne. Cha dự định ấn hành truyện các thánh theo 
nguyên văn mà không lưu ý đến các sửa đổi lối hành văn theo phái nhân bản, và như vậy ngài thu 
tập chính những thủ bản xa xưa. Công việc này, một người không thể chu toàn được, dầu có uyên 
thâm lỗi lạc hay có sức làm việc phi thường đến đâu đi nữa. Vì lẽ đó Bellarmin là người được cha 
cho biết phương án làm việc, năm 1607 đã hết sức khuyên dụ người bạn đồng dòng đừng tiếp tục 
công việc quá lớn lao đó. Cha Rosweyde chết năm 1629. Tài liệu dồi dào mà cha thu lượm được cho 
18 cuốn như đã trù liệu, được các bề trên giao cho cha Dòng Tên người Bỉ là Jean Bolland và ít lâu 
sau, các ngài còn cử thêm hai linh mục phụ tá cha Bolland là cha Godefroi Henschen và Daniel 
Papebroch. Năm 1643 hai cuốn Acta Sanctorum (Công vụ các Thánh) đầu tiên được xuất bản. Cha 
Bolland còn sống lâu để thấy xuất bản cuốn thứ ba. Sau khi cha từ trần (năm 1665) cha Papebroch 
tiếp tục công việc. Trọn bộ gồm tất cả các thánh mà người ta thâu lượm được tiểu sử cách trọn vẹn 
hoặc chỉ được biết qua những ghi chú vắn tắt mà thôi. Thứ tự những ngày lễ của mỗi vị thánh, khởi 
sự từ ngày 1 tháng giêng được chấp thuận. Một thư viện đặc biệt và một phân bộ thủ bản được 
thành lập tại Anvers. Cha Papebroch đã tận dụng sản nghiệp kếch sù của ngài vào công trình này, và 
tu hội Dòng Tên, ngay từ buổi đầu đã công nhận tầm quan trọng khoa học rất lớn lao của nhóm 
Bolland, nên đã dự bị sẵn những người có khả năng để tiếp tục đảm nhiệm công tác đó. Như vậy, 
cộng đoàn làm việc của các cha Dòng Tên là cộng đoàn duy nhất vẫn tiếp tục hoạt động cho tới ngày 
nay. Việc giải tán Dòng Tên cũng như cách mạng Pháp không làm biến mắt hoàn toàn công trình đó. 
Một cuốn khác lại được xuất bản năm 1794. Cuốn kế tiếp chỉ được xuất bản sau một thời gian gián 
đoạn khá lâu. Nhờ liên lạc tham khảo thường xuyên những tài liệu chánh gốc, phương pháp làm việc 
được hoàn hảo hơn. Sau những bồng bột ban đầu, người ta dùng phương pháp phê bình những tài 
liệu nguyên thủy mà không quan tâm đến truyền thống đạo đức đến nỗi việc làm của nhóm này 
chẳng những đã gây lo ngại cho các dòng tu khác như dòng các cha Camêlô, mà còn gây cạnh tranh 
với các bực tài giỏi dòng Bênêditô. 


Trước hết là trường hợp các cha Bênêditô thuộc tu viện Saint Maur, cải tổ lại năm 1618, và trong 
khoảng thế kỷ đó, đa số các tu viện ở Pháp cùng dòng về sáp nhập vào. Điều khiển các tu viện này 
chỉ còn lại các tu viện trưởng. Các ngài lưu tâm đặc biệt về sự tuân thủ luật dòng cách nghiêm túc và 
sống đời tu hành rất khắc khổ. Các tu viện này không có ý hiệp nhau để trở thành một đại cộng đoàn 
theo pháp lý có một bề trên cả và một tổng tu nghị. Vì thế, các tu viện này đã sớm trở thành một tập 
đoàn quan trọng về hoạt động khoa học theo một chương trình rõ rệt và chỉ chuyên lo đặc biệt về 
Lịch Sử Giáo Hội và việc điều hành của dòng thánh Bênêditô. Cha Dom Luc đAchery trách nhiệm 
việc tái thiết, canh tân và mở rộng thêm thư viện Saint Germain des Prés và thư viện này trở thành 
trung tâm tôn giáo. Năm 1647 cha bề trên tổng quyền trình bày một kế hoạch chỉ tiết với mục đích 
soạn thảo lịch sử của dòng. Các tu sĩ của sáu tu viện có khả năng về khoa học được giao phó những 
công tác rõ rệt. Người ta đào tạo liên tục các đệ tử và truyền lại cho thế hệ sau công trình nghiên cứu 
lịch sử lợi ích này, và còn đi xa hơn thời đại chúng ta đang nghiên cứu, cho đến ngày cách mạng 
Pháp bùng nỗ và càn quét công trình này cách tàn nhẫn. Điều người ta tìm hiểu trước tiên, không 
phải chỉ tìm hiểu hoàn toàn về lý thuyết. Thật ra, những nghiên cứu có chủ yếu nêu cao đời sống tu 
trì khỗ hạnh. Người ta muốn biết đích xác tối đa đời sông vật chất và đời sống thiêng liêng của các tu 
sĩ dòng thuở xưa, ngõ hầu bắt chước mẫu mực giống hình ảnh các đắng ấy. Vì các tu viện cũ chứa 
đựng nhiều kho tàng thủ bản rất dồi dào, nên khi sáu tu viện họp thành một tu hội, thì đương nhiên 
người ta khai thác với óc phê bình, những tài liệu căn bản còn tồn trữ. Sự việc này gây ra nhiều vấn 
đề đặc biệt mà từ nay người ta quan tâm nghiên cứu cẫn thận mà vẫn không để mắt cái nhìn tổng 
quát. Nếu Achery đã làm chúng ta chú ý đến những kho tàng của thư viện, khi các cha dòng Bênêditô 
bên Pháp xuất bản một số những thủ bản, thì chính đệ tử của ông là Jean Mabillon lại đầy công 
trạng, vì ngài là người khai sáng lịch sử phụng vụ tên tuổi nhất. 


Trong chuyến du hành qua các nước Thụy Sĩ, Đức và Ý, ông Jean Mabillon thu lượm được trong 
các thư viện và trong các hồ sơ những tài liệu của lịch sử phụng vụ Galican. Nhờ đó, ông thấy được 
những gì xây ra bên kia ranh giới nước Pháp. Những cuộc viễn du mà ông tường thuật lại trong các 
báo du lịch đã dẫn ông vào chính năm quân Thổ Nhĩ Kỳ vây hãm thành Vienne và tới Salzbourg là 


nơi các tu sĩ dòng Melk mới di tản đến. Cũng như các tu sĩ cùng dòng, Jean Mabillon thắng vượt mọi 
căng thẳng chính trị và mọi thành kiến quốc gia. Ông ngạc nhiên trước sự trung thành giữ luật dòng 
của các Đan viện Thụy Sĩ và Souabes và hết sức khâm phục những thư viện sang trọng của họ. 
Ngoài vấn đề phụng vụ, ông rất chú ý đến các vị thánh của dòng Bênêditô. 


D'Achery đã quan tâm đến các đắng ấy. Ông coi việc làm của những tu sĩ thuộc nhóm Bolland như 
một khích lệ lớn. Những cuộc du hành thăm viếng các thư viện cũng như những trao đổi thơ từ với 
tất cả các Đan viện trưởng dòng Bênêditô đã giúp ông góp được nhiều tài liệu chánh gốc. Trong 13 
năm ông đã xuất bản chín cuốn trong bộ: Acta Sanctorum Ordinis s. Benedicti (Hạnh tích các Thánh 
thuộc dòng thánh Bênêditô). Với tựa đề cuốn sách, ông đã trả lời cho việc làm của các cha Dòng 
Tên, mặc dầu tham vọng của ông cũng như tất cả công trình thực hiện còn khiêm tốn (có lẽ đây là 
kinh nghiệm đáng học hỏi của nhóm cha Bolland). Phần lớn những niên giám về lịch sử của toàn 
dòng chỉ được xuất bản sau khi ông chết (1707). Lại nữa, một cuộc tranh luận về kỹ thuật khoa học 
đã xây ra giữa Mabillon và Papebroch. Nhóm Bolland không coi là trung thực những tài liệu của thời 
kỳ Mérovingien. Đây là những tài liệu căn bản đầu tiên của lịch sử các tu viện và các đắng thánh bên 
Pháp, Mabillon đã trả lời thái độ phê bình khe khắt đó bằng một phương pháp đích xác về việc sưu 
tâm tài liệu qua cuốn De re diplomatica. Đây là sách chuyên khảo căn bản và đầu tiên về các khoa 
học phụ của lịch sử. Người ta đã buộc tội sai là lời tựa cho ấn bản của nhóm Mauriste trách cứ các 
tác phẩm của thánh Augustin có khuynh hướng .Janseniste (khắc nghiệt). Dầu vậy, ít ra là ở thế kỷ 
thứ XVII, các cha dòng thánh Maur không đứng vào lập trường Janseniste. Tuy nhiên những đả kích 
của các cha Dòng Tên chống đối những tác phẩm khoa học đã khiến các cha dòng Maur giảm bớt 
thiện cảm đối với dòng Tên. Vị đan sĩ bác học còn có thể đưa ra một bằng chứng về sự kín đáo của 
dòng thánh Benoit trong cuộc tranh luận chống với đan viện trưởng Rancé, người cải tổ dòng 
Citeaux. Rancé, vị sáng lập tu viện Trappe, nhất quyết hạn chế đời sống tu viện Cải cách của ông 
vào kinh nguyện, phụng vụ và lao động tay chân, loại trừ tất cả những hoạt động có tính cách khoa 
học. Trước lập trường nghiêm nhặt như vậy, trong một khảo luận bằng pháp ngữ (khảo luận về 
những học hỏi của các dòng tu, Paris 1691), Jean Mabillon biện hộ về giá trị sự học hỏi của các tu 
viện và của Giáo Hội nói chung, cũng như vê quyền lợi và bổn phận của các tu sĩ dòng phải học hỏi. 
Mabillon đã chắm dứt cuộc bút chiến bằng lần đi viếng thăm hòa giải tại tu viện Trappe. Ông có uy tín 
để đương đầu với đan viện trưởng trứ danh dòng Citeaux. Khi mới được 25 tuổi ông đã phát hành 
những tác phẩm về thánh Bernard, một bộ sách còn giá trị cho tới ngày nay. 


Người ta mang ơn Thierry Ruinart, người bạn chí thiết và đồng hành của Mabillon, cũng là đan sĩ có 
đời sông khiêm tốn và ân dật. Chính trong nếp sống này, Ruinart đã hoàn thành một tác phẩm giá trị 
lâu bền, là nghiên cứu về công vụ các thánh tử đạo. Với trí tuệ thông minh, ông biết nhận định và rút 
ra những sự kiện xác thực từ đống sách đầy dãy những yếu tố sai lầm và những câu chuyện huyền 
thoại. 


Tu sĩ Đan viện Bernard de Montfaucon (+1741) hướng công việc nghiên cứu về các Giáo Phụ Hy 
Lạp. Ông là một sĩ quan trẻ tuổi thuộc gia đình quý tộc, ông trở thành đan sĩ dòng Bênêditô năm 
1675, ông theo học tiếp Hy Lạp và bắt đầu xuất bản tác phẩm về các Giáo Phụ trong bộ Analecta 
Graeca (Tinh hoa Hylạp). Tiếp theo là ấn bản nỗi tiếng về những tác phẩm của thánh Athanase. Ông 
phải tự học phương pháp để đọc và diễn giảng những thủ bản Hy Lạp, và ông ghi lại những kinh 
nghiệm bản thân về vấn đề đó trong cuốn Paloeographia Graeca (Phương pháp tìm đọc các bản văn 
cổ Hy Lạp) (1708). Không hề biết mệt và có một trình độ văn hóa đa diện, ông chưa hài lòng về việc 
nghiên cứu đời sống và sự nghiệp của các Giáo Phụ Hy Lạp và ngôn ngữ đông phương. Dưới ngòi 
bút của ông, cuốn ”Hexaples” được ấn hành, tức là cuốn Kinh Thánh có 6 cột của nhà thần học 
Origène và những danh mục nguyên thủy về khảo. cổ học mà chỉ một danh mục cũng đã có không 
dưới 40.000 bản sao lại và chia ra thành 10 cuốn khổ đôi. Cùng với ông, có Edmond Martène 
(+1739) cũng là cựu đồ đệ của Mabillon, cũng thâu lượm những tài liệu nguyên thủy về phụng vụ, ấn 
hành những bản văn của các Giáo Phụ và biên soạn bộ lịch sử các đan sĩ thánh Maur gôm chín 
cuồn. 


Công lao của những vị mà chúng ta vừa nêu lên đây, cũng như nhiều nhân vật khác, được biết tên 
hay không biết tên, thuộc dòng Bênêditô, không thể không gây tiếng vang trong dòng bên ngoài nước 
Pháp cho dù những phần đóng góp và những kết quả thực tiễn trong phạm vi hoạt động chỉ được 
biết đến sau thời kỳ chúng ta bàn đến ở đây. Bên Đức, những tai họa của chiến tranh 30 năm và mối 
ưu tiên tuyệt đối dành cho sự tái thiết vật chất không cho phép thực hiện những công tác khoa học 
lớn. Chúng ta nên đề cập ở đây những cố gắng của các tu sĩ dòng Bênêditô người Áo. Năm 1732, 
Bessel, tu viện trưởng tu viện Gottweig, đã phát hành cuốnProdromus (Triệu Chứng) cho những 
nghiên cứu lịch sử, tác phẩm đầu tiên bằng Đức ngữ về cách nghiên cứu các văn kiện cổ. Hai anh 


em đan sĩ Pez thuộc tu viện Melk, có liên lạc trao đổi thơ từ với ông, đã thâu lượm trong nhiều dịp 
viễn du, người này xin tài liệu cho tác phẩm vĩ đại về lịch sử văn chương của dòng thánh Bênêditô, 
người khác xin tài liệu lấy tận nguyên thủy về lịch sử nước Áo. Trái lại, những dự án hai ông muốn 
thiết lập một thứ hàn lâm viện theo gương các cha dòng thánh Maur, thì không thực hiện được. 
Chúng ta không thể ngừng lại ở đây mà không nhớ đến các sử gia thông thái Ý và Tây Ban Nha, các 
sử gia Đức đã soạn những bản chuyên khảo về các giáo phận hay các dòng tu; đến công trình 
nghiên cứu của các cha Dòng Tên, của các tu sĩ dòng Oratoire và của nhiều linh mục triều trong 
phạm vi Lịch Sử Giáo hội. 


XIV. GIÁO HỘI VÀ NHỮNG KHOA HỌC THIÊN NHIÊN. 


Trong số những khoa học đời, khoa học thiên nhiên ít được chú ý đến. Phương pháp thực nghiệm 
và quy nạp cũng như việc tìm kiếm những hiểu biết mới bằng phương pháp quan sát xem ra hoàn 
toàn đố ky với tinh thần canh tân Công Giáo. Não trạng Công Giáo vân giữ nguyên truyền thống và 
quy tắc tôn giáo của các bậc tiền bối. Nếu ngay từ bây giờ bắt đầu tung ra những ý niệm làm đảo lộn 
sự khôn ngoan của các vị tiền bối, thì có nên sợ một cuộc cách mạng mới giống như phong trào Cải 
cách không? Và lúc đó sẽ có một nguy cơ độc hại cho Giáo Hội chăng? Thêm vào đó, nhiều vị có 
thâm quyền trong hàng giáo sĩ dòng vẫn một mực trung thành với những quan niệm mà thánh 
Thomas đ'Aquin đã thừa hưởng trong khoa vật lý của Aristote. Vì vậy, mọi canh tân đều bị các vị ấy 
coi là một sự tấn công chống lại toàn diện phương pháp Aristote. Phải nhìn thấy như vậy mới cắt 
nghĩa được tại sao vai trò ưu thế trong y học và trong những khoa học thiên nhiên đã thoát ra khỏi 
nước Ý, tại sao những khoa học đó lại đi vào những con đường lìa xa các học thuyết của Giáo Hội và 
tại sao sau này người ta dựa vào những khoa học đó để phá hoại Đức Tin. 


Đó là sự kiện hết sức bi đát và đau thương trong Lịch Sử Giáo Hội. Bởi vì những người chủ trương 
và trình bày cho thế giới các quan niệm tân tiến, những người đi tiên phong trong nhiều hiểu biết sâu 
xa về thiên nhiên học, lại là những tín đồ muốn trung thành với Giáo Hội. Chúng ta nêu ra vài trường 
hợp điển hình. Kinh sĩ Nicolas Copernic đã 70 tuổi đời, sống tại Frauenbourg trong tỉnh Eremland, lúc 
đó thuộc lãnh thổ Balan. Năm 1543, cũng là năm ông từ trần, ông đề tặng đức Phaolô III tác phẩm 
của ông, cuốn De Revolutionbus Orbium caelestium. (Về những biến chuyển của thiên văn). Ông 
tưởng là một khi tác phẩm của ông đến tay đức giáo hoàng, nó sẽ được dùng để tạo nên một sự 
tương hợp giữa khoa học và Đức Tin. Ông không coi hệ thống nhật tâm (système hélicocentrique) 
mà ông trình bày là do chính ông tìm ra, mà là do quyết định của Thiên Chúa. Đức giáo hoàng vui vẻ 
nhận lời đề tặng. Lúc đó, ở Roma Thánh Kinh không được hiểu theo nghĩa quá khắt khe như nơi 
những nhà Cải cách là những người không chấp nhận học thuyết Copernic bởi vì hoàn toàn trái 
ngược với Thánh Kinh. Tiếc là Giáo Hội Công Giáo, vì quá lo lắng bảo vệ và làm sáng tỏ những tín 
điều căn bản của Giáo Hội, nên đã không quan tâm đến cử chỉ thân thiện không gây liên lụy gì cho 
Giáo Hội. Rốt cuộc, mặc dầu bài tựa bị Osiander, một tín đồ tin lành sửa chữa, tác phẩm chỉ có tham 
vọng đưa ra những giả thuyết mới mẻ và đáng thán phục, nhưng chưa được chứng minh. Điều 
không may là từ nay những người đứng ra bênh vực thuyết Copernic là những người không đứng 
vào lập trường của Giáo Hội Công Giáo. Cựu tu sĩ dòng Đa Minh là Giordano Bruno đã giải thích 
Thiên Chúa Giáo theo lối phiếm thần bằng cách chối bỏ sự nhập thể của Chúa Kitô. Ông cưỡng đoạt 
thuyết Copernic để sáp nhập nó vào hệ thống của một thế giới vô tận và bất động. Sau khi sông một 
cuộc sống vô định và đầy biến cố trên khắp Âu Châu, kẻ phản đạo bị đưa ra trước tòa án thẩm tra tại 
Roma. Vụ án kéo dài một thời gian lâu, sau cùng ông bị án thiêu năm 1600. Tiếp đến, nhà thiên văn 
học Đức là Johannes Kepler, năm 1609, đã xuất bản tác phẩm Astronomia Nova (Tân thiên văn học), 
theo đó những định luật dựa trên sự quan sát, ông chứng minh cách rõ ràng giá trị của những quan 
niệm của Copernic nêu lên. Trước kia Kepler là một tín đồ tin lành, nay ông muốn coi mình thuộc về 
Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ cho tới khi chết (1630). Nhưng vì ông chống đối mọi cưỡng bức về 
phương diện đức Tin của các người đồng đạo, nên ông bị loại ra khỏi tiệc thánh và chịu nhiều đả 
kích. 


Vấn đề là các bác học Ý rất bận tâm muốn biết xem những đình luật của Kepler trong quỹ đạo các 
hành tinh có thật sự xác nhận hệ thống của Copernic hay không. Sinh trưởng tại thành Pise, Galilée 
(Galileo Galilei, 1564-1642) đã tìm được những định luật đẳng thời tín (les lois de I'isochronisme) về 
sự đong đưa nhỏ của đồng hồ và sự rơi của những vật thể. Nhờ thiên lý kính do ông chế tạo, ông 
cũng khám phá được những vệ tinh của Mộc tinh và cả quang hoàn của Thổ tinh. Với tư cách là nhà 
thiên văn học của triều đình Toscane, ông không ngần ngại tự cho mình là vô địch về hệ thống 
Copernic. Ông đạt nhiều danh vọng và kinh thành vĩnh cửu không phải là thành phố sau cùng đem 
nhiều danh vọng đến cho ông. Đây là nơi rất thuận lợi đối với khoa học vật lý và khoa học tự nhiên. 


Hàn lâm viện Dei Lincei được thành lập ngay từ năm 1602. Nhà toán học nỗi tiếng Clavius dạy ở 
trường Dòng Tên tại Roma là người đã có công rất nhiều trong việc điều chỉnh lại niên lịch. Tất cả 
mọi người đều biết sự sửa đổi đó đã làm cho uy tín của đức giáo hoàng lên cao rất nhiều. Ngay từ 
Bắc Kinh, cha Ricci đã viết nhiều thơ đề cao sự quan trọng mà khoa học tự nhiên có thể đem lại cho 
hoạt động truyền giáo. Các cha Dòng Tên rất ca tụng nhà nghiên cứu xuất sắc và đức giáo hoàng 
Phaolô V đã sẵn sàng cho ông yết kiến. Nhưng Galilée có nhiều đối thủ là những người dựa vào lý lẽ 
Kinh Thánh để phản đối ông. Trong nhiều bức thư, ông Galilée đã bảo vệ quan điểm của ông, là 
không thể có mâu thuẫn giữa khoa học tự nhiên và mạc khải, vì thế, người ta không nên dùng một sự 
việc nêu lên trong Kinh Thánh để chống lại một luận cứ của khoa học vật lý. Thánh Kinh chỉ có uy thế 
đối với những vẫn đề thuộc về sự cứu rỗi, ngôn ngữ của Thánh Kinh không có tính cách khoa học 
nhưng có tính cách bình dân. Những biện chứng đó đã được trình bày với một vẻ ngoan cố của cuộc 
bút chiến và những đối thủ của ông rất bất mãn. Thế kỷ baroque không phải là thế kỷ của những nhà 
thần học giáo dân. Báy giờ người ta trách cứ Galilée có tham vọng giảng giải Thánh Kinh. Tiếp theo 
những lời của Caccini, tu sĩ Đa Minh, gay gắt buộc tội ông, còn có Ingoli, sau này là thơ ký Thánh Bộ 
Truyền Giáo, đã dùng ngòi bút đả kích kịch liệt ông, tòa án Roma đứng ra lãnh trách nhiệm vấn đề 
đó. Galilée không muốn tự ý rút lại những quan điểm của ông, thánh bộ kiểm duyệt công bố năm 
1616: hai luận đề theo đó mặt trời là trung tâm bắt động của vũ trụ và trái đất xoay xung quanh mặt 
trời là trái ngược với Thánh Kinh. Chính đức hồng y Bellarmin đã thông báo bản án cho nhà bác học. 
Galilée buộc phải hứa không bênh vực những lý thuyết đó nữa. Cùng một lúc, tác phẩm của 
Copernic bị liệt kê vào những sách cắm, trong khi chờ đợi tu chỉnh tác phẩm và trình bày những quan 
niệm mới như những giả thuyết thường mà thôi. Vào năm 1632, dưới triều giáo hoàng Urbano VIIl 
mà Galilée có thể hy vọng vào lòng khoan dung, Galilée táo bạo trình bày trong cuộc Đổi thoại về hai 
hệ thống chính yếu của vũ trụ, hệ thống nhật tâm như một luận cứ hiển nhiên. Ông. bị triệu về Roma 
năm 1633 do lịnh tòa thẫm tra. Trước những do dự của ông, người ta hâm dọa tra tấn, buộc ông phải 
có thái độ dứt khoát. Thế là, Galilée đã công khai chối bỏ quan điểm của Copernic coi như sai lầm và 
trái với Kinh Thánh. 


Nếu vụ án lần thứ hai được coi như do sự khoe khoang và thiếu thành thật của Galilée, thì vụ lên án 
lần thứ nhất năm 1616, được coi như một sai làm thật đáng tiếc và phải nhận định những hậu quả 
của nó, phải hối tiếc về một lầm lẫn thảm hại. Thảm hại không phải tại nhiều cắm đoán đã thông báo 
bằng miệng cho nhà bác học, mà do thái độ coi là nguy hại những tác phẩm của Copernic và của 
những người bênh vực ông. Cho đến nay tại nhiều nơi cũng như tại những đại học ở Graz và 
Salamanque vẫn trân trọng nêu danh những nhân vật ấy với nhiều cung kính. Dĩ nhiên người ta có 
cảm tưởng là Giáo Hội Công Giáo không muốn tham gia vào những công cuộc nghiên cứu khoa học 
và nghi ngờ tất cả mọi kết quả nghiên cứu. Có lẽ hơi quá đáng, nhưng người ta có thể nói rằng Giáo 
Hội đã cản trở bước tiến khoa học. Sự tranh chấp hoàn toàn vô ích giữa Giáo Hội với những khoa 
học tự nhiên trên đà phát triển, những phương thức mới và những phương pháp kỹ thuật, đã đưa 
đến hậu quả: những vân đề quan trọng cứ phó mặc cho những người ở ngoài Giáo Hội, do đó xây ra 
nhiều căng thẳng, hiểu lầm và chống đối vô bổ. Tình trạng này trở nên trằm trọng hơn vì mãi tới năm 
1737, Giáo Hội mới rút những tác phẩm của Copemic ra khỏi thư mục sách cấm, nghĩa là 70 năm 
sau khi nhà bác học Anh Isaac Newton với tác phẩm chính của ông đã loại bỏ những nghi ngờ sau 
cùng về sự hữu hiệu của định luật Kepler và hệ thống Copernic. Còn số phận Galilée, ông chỉ được 
phục quyền lại vào năm 1822. 


Tuy có nhiều kết quả khả quan, những thí nghiệm, của mấy nhà nghiên cứu khoa học Công Giáo 
riêng rẽ, đặc biệt các cha Dòng Tên, đã không xóa bỏ được những hậu quả tai hại của lối lần quyền 
ây, cũng không ngăn chặn nội cha Dòng Tên Schreiner ở Ingolstadt trong việc khám phá ra những 
cái chấm trên mặt trời hay bạn đồng tu của ngài là cha Grimaldi đã phác họa bản đồ về mặt trăng. Áy 
là chưa kể đến vô số những quan sát và những thí nghiệm do các cha Dòng Tên khác thực hiện 
được. Sau vụ Galilée, các Hàn lâm viện Ý thôi không tập họp lại với nhau nữa và nhiều hiệp hội khoa 
học xuất hiện ở Paris và Londres, như muốn xa tránh Roma. 


Quá trình rạn nức dần dần giữa Giáo Hội và khoa học còn ghi đậm nhiều hậu quả không tốt trên 
bình diện giáo dục, đặc biệt sau công đồng Trente. Hầu hết khắp nơi, phong trào sư phạm của Dòng 
Tên sau chiến tranh 30 năm đã bắt đầu đi xuống giốc. Những căng thẳng nội bộ giữa quan niệm bảo 
thủ và quan niệm cởi mở về vấn đề thần học luân lý đã làm tê liệt từ từ nhiệt tâm của các cha Dòng 
Tên. Việc học trong các trường bị suy thoái. Phương pháp giáo dục lý tưởng của thánh Ignace vẫn 
còn mang nặng ảnh hưởng thuyết nhân bản, không gò bó. Những hiểu biết mới không còn bị ràng 
buộc với những vấn đề chủ yếu. Những môn học mới được đem vào chương trình giáo dục tùy theo 
nhu cầu thời đại, nơi này người ta dạy nghệ thuật xây cất thành lũy, nơi khác người ta tìm cách làm 
tăng kiến thức, làm tốn thương đến nền văn hóa trung thực. Vào thế kỷ XVIII, một số trường bị sa sút 


và người ta nhận thấy trong những trường lớn ở Paris, việc giáo dục tôn giáo và luân lý bị sao nhãng. 
Nhưng sự kiện đó đã khởi sự từ thế kỷ XVII. Hơn nữa, và không thể phân tách đúng mức nền triết lý 
Cartésien, người ta đành lòng loại bỏ mấy luận đề trong các trường. Sự trở về với ý thức siêu nhiên 
không đủ sức chống lại những nguy hiểm mà thời đại đã tiêm nhiễm vào lý tưởng giáo dục. 


XV. KỊCH TRƯỜNG CỦA CÁC CHA DÒNG TÊN TẠI BALDE VÀ CALDESON. 


Điều đáng ghi là không phải nơi nào cơn khủng hoảng cũng xây ra theo cùng một nồng độ. Đặc biệt, 
thuyết Janséniste ảnh hưởng rất ít trong những vùng nói tiếng Đức, chỉ vài nhà trí thức quan tâm đến 
những lời chỉ trích của Pascal chống các cha Dòng Tên. Công tác giáo dục của các ngài xem ra vẫn 
phồn thịnh. Chúng ta nhận thấy dấu hiệu phồn thịnh ấy trong ”các vở kịch giáo huấn” được các cha 
Dòng Tên canh tân và được ái mộ đặc biệt vào giữa thế kỷ XVII. Trước khi đem ra trình diễn tại kịch 
trường, người ta đã trình diễn loại kịch này trong các buổi đại nhạc hội của triều đình Vienne. Chúng 
cũng được trình diễn nhiều ở Hòa Lan. Mục đích trước tiên là giúp vui cho các học sinh, nhưng các 
cha coi đó như một dụng cụ mục vụ. Bắt chước các vở kịch giáo huấn nhân bản trong các trường 
nghệ thuật thơ, bị ảnh hưởng ít nhiều của Tin Lành, những buổi trình diễn đầu tiên hầu như không lôi 
cuốn được sự chú ý nào. Những buổi trình diễn đã được nêu lên trong ”Ratio studiorum”. Các cha đã 
phải nhờ đến các tiết mục của nhiều tác giả khác. Chẳng hạn kịch luân lý chọn lọc trong những sáng 
tác của Plaute và của Térence, những vở kịch bình dân lấy từ các câu chuyện Kinh Thánh. Kế đó, 
các cha khởi sự soạn những bản kịch độc đáo cho sân khấu và sửa đổi tùy theo thì hiếu của khán 
giả. Tột đỉnh các vở kịch bình dân hình như đã đạt được ở Munich. Trong dịp làm phép nhà thờ thánh 
Michel năm 1597, các cha cho trình diễn vở kịch Triumphus divi Michaelis Archangeli (Sự toàn thắng 
của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae) với nhiều màn liên tiếp sống động và kết thúc bằng màn hãi hùng 
của 300 Thiên thần rơi xuống hỏa ngục. Sau đó, các cha nhất quyết sửa lại vở kịch cho có một nội 
dung sâu sắc hơn, làm nỗi bật dưới mọi hình thức có thể tưởng tượng được sự hiệp nhất giữa thế 
giới trần gian và thế giới bên kia trong trận chiến giữa sự lành và sự dữ, giữa thiện và ác. Trong thời 
gian bàn cãi về ân sủng, người ta đã cho thấy loài người bị dồi như quả banh giữa Thiên Chúa và 
Satan. Chẳng những các vở kịch đồng quê mà cả các vở đại bi kịch nữa, cũng từ Ý tràn về hướng 
Bắc. Rất nhiều vở kịch về các thánh và các đại anh hùng Thiên Chúa Giáo và hơn thế nữa, diễn tiến 
về các cuộc trở lại, được miêu tả một cách gợi ý, đã được trình diễn trước các vua chúa và triều 
đình, trước các giới trưởng giả và sinh viên. Chúng ta phải kể đến vở kịch cảm động và ngao ngán 
Cenodoxus (Bác sĩ thủ đô Paris) của Jacob Bidermann sáng tác năm 1602 tại Augsbourg và được 
trình diễn tại Paris và tại Ypres. Tại những nơi này, kịch trở thành bài giảng và những diễn viên đã chỉ 
vào khán giả để nói cho họ biết là chính định mệnh bắt tử của họ đang được trình diễn trên sân khấu. 
Những buổi trình diễn trên sân khấu đã thu hút rất đông khán giả. Theo chúng ta biết, những kịch này 
được trình diễn tại 24 nơi khác nhau trong những lãnh thổ nói tiếng Đức. Rất nhiều ”kịch các thánh” 
(mầu nhiệm) diễn tả sự biến hình thần bí về đời sống khổ hạnh. Không đề tài nào được chiếu cố 
nhiều như đề tài về các đắng tử đạo Nhật Bản, ít nhất 28 lần trong vòng nửa thế kỷ sau. Vả lại, người 
ta không chỉ giới hạn vào những kịch bản do các cha Dòng Tên Đức sáng tác. Phương pháp tập 
quyên trung ương của Dòng Tên đã giúp cho việc trao đổi thêm phong phú. Kế từ năm 1578, bề trên 
tỉnh dòng Hoffaus đã gởi thỉnh nguyện lên bề trên tổng quyền yêu câu ngài chỉ thì sáng tác hay sao 
lại tại Roma những bản kịch nổi tiếng (13). Các cha Dòng Tên Ý, Hòa Lan, Pháp gởi ra ngoài nước 
nhiều vở kịch đặc sắc về nội dung và nghệ thuật sáng tác. Riêng trường phái Anh tại Roma, năm 
1650, cha Dòng Tên người Anh Joseph Simeons (+1671) một người mới trở lại, đã khuyên vua 
Jacques II trở lại đạo, và đã cho trình diễn những vở kịch do cha sáng tác, có nhiều nhân vật hào 
hùng làm rạng rỡ lòng trung thành với Thiên Chúa, với vua và với lương tâm. Các vở kịch do Dòng 
Tên sáng tác được phổ biến và trình diễn trước tiên tại các trường và trên các khán đài của dòng, rồi 
tại các trường học của các dòng khác nữa, đặc biệt tại các trường của dòng Bênêđïitô và tại các đại 
học mới được thành lập ở Salzbourg và ở Einsiedeln. Khắp mọi nơi, người ta đã đem lên sân khấu 
vở kịch Pietas victrix (Lòng Thương Xót toàn thắng) (14), cho tới khi, vào khoảng cuối thế kỷ, ở đây 
hay ở nơi khác, chính phủ và thượng tầng chánh trị đã lấn át số phận của một cá nhân, nêp sông 
thanh lịch đã vượt qua ải tiến hóa lưỡng nan quá tàn nhẫn của định mệnh. 


Tuy vậy, phải nói là tiếng latinh chỉ được thay thế bằng ngôn ngữ phàm tục và bình dân cách ngẫu 
nhiên trong những tiết mục chuyền tiếp, cũng đủ tạo cho kịch trường của Dòng Tên một âm điệu quý 
phái, vì vậy loại kịch này chỉ dành cho giới trí thức lỗi lạc. Cùng tiêu chuẩn đó, Jakob Balde người 
Alsace áp dụng cho những bài thi ca tuyệt tác do ông sáng tác bằng la ngữ và ông là thể hiện một 
thứ nguyên mẫu của con người thời đại baroque. Người sinh viên luật trẻ tuổi ở Ingolstadt đã đập tan 
cây đàn của anh, lúc nửa đêm, vào cây cột nhà của người yêu rồi la lên: ”cantatum satis, frangiton 
barbiton” trước ngày vào tu viện Dòng Tên và suốt cuộc đời anh bị hồn thơ thi ca trữ tình theo đuổi 


mãi. Nhưng người ta có thể nghĩ rằng một số cha Dòng Tên đã công nhận giới hạn của thi văn la 
ngữ. Bidermann đã góp nhặt nhiều bài ca bình dân Đức và xuất bản dưới tựa đề Himmelsglocklein 
(Những chuông nhỏ trên trời). Đồng thời với ông, nhà quý tộc Friedrich von Spee (+1633), trong thơ 
văn trữ tình của ông tràn đầy những tình cảm nồng nàn, đã vun quén một thứ Kitô giáo sâu xa mà 
ông đã diễn tả trong một hình thức thi văn bằng Đức ngữ (Trutz nachtigall): "Mặc dầu con chim sơn 
ca”. Họ là những ngoại lệ. 


Trong những nước nói tiếng Roman, sự việc lại khác hẳn, cho dù chúng ta không kể đến ở đây 
Pierre Corneille (+1684) cựu học sinh của các cha Dòng Tên. Thi sĩ Tây Ban Nha Calderon de la 
Barca (1600-1681), trong ngôn ngữ nước ông, xuất hiện như một thi hào baroque tài ba. Khi còn là 
sinh viên, ông biết những vở kịch giáo huấn của các cha Dòng Tên, ông vào đời bằng nghề chiến 
binh, ông tham gia chiến tranh và mãi sau mới được thụ phong linh mục, lúc đã 51 tuổi. Suốt những 
năm trước và sau biến cố đó, với một thiên tài vượt hơn những đại văn sĩ, ông đã sáng tác nhiều vở 
kịch cho sân khấu phàm tục và nhiều vở kịch cho lễ Mình Thánh Chúa (auto- sacramentales), trình 
diễn liên tục trong suốt tám ngày. Những bản kịch ấy đặt trọng tâm vào sự diễn giảng và sự thờ lạy 
Thánh Thể, sự tôn vinh và sự khải hoàn của Mình Thánh Chúa theo những định tín của công đồng 
Trente. Những màn trung gian có tính cách bình dân đã đánh dấu cho những định nghĩa đó. Như 
trong những vở kịch của Bidermamn, ở đây khán giả tiếp nhận một bài giảng dưới hình thức kịch 
trường mà không bị bắt buộc phải lấy một quyết định, nhưng bị lôi cuốn vào đại phong trào do Giáo 
Hội chủ trương: tôn vinh sự khải hoàn của Thiên Chúa toàn năng và yêu thương. Toàn thể vũ trụ trở 
thành diễn viên. Lòng thương xót và tội lỗi, ý chí và tinh thần ở đây được nhân cách hóa, Trời và Đất 
từ tạo thiên lập địa cho tới ngày nay là tắm màn che tất cả. Thần học và kinh nghiệm thần bí được 
trình bày, Thánh Kinh và phụng vụ được nỗi bật lên cách khác thường. Một cách nào đó, ai đến xem 
kịch đều tham gia vào sự tự hào thống thiết của một Kitô giáo toàn thắng và bén rễ sâu vào tâm 
khảm của các tín đồ. 


XVI. LÒNG ĐẠO ĐỨC VÀ LÓI THUYÉT GIÁO BAROQUE. 


Lòng sùng kính phép Thánh Thể do công đồng Trente chủ xướng là một trong những hiện tượng đặc 
biệt về lòng mộ đạo thời _baroque. Công đồng Trente đã hủy bỏ nhiều lạm dụng trong cách thực hành 
lòng tôn sùng Thánh Thể thời Trung Cổ, như việc bổn đạo rước Máu Thánh Chúa nơi chén thánh và 
việc rước lễ ngày thứ sáu Tuần thánh đương nhiên bị bãi bỏ để tránh mọi giải thích sai lầm của các 
nhà Cải cách và không áp dụng những đặc ân địa phương cho phép rước lễ dưới hai hình sắc. 
Nhưng công đồng nhắn mạnh cách đặc biệt về lòng tin có sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong 
phép Thánh Thể. Mình Thánh Chúa được lấy ra từ cái hộp nhỏ đựng Mình Thánh hình gôtíc và đặt 
trên bàn thờ ngay giữa nhà thờ. Trên bàn thờ người ta làm một nhà tạm mỹ thuật, cất Mình Thánh 
Chúa ở trong, hai bên có Thiên Thần quỳ châu thờ lạy. Trên nhà tạm, người ta xây thêm một ngai tòa 
để đặt Mình Thánh Chúa trong các giờ chầu và đặt một cái lọng che ngai tòa. Trong mọi nhà thờ, 
người ta dùng mặt nhật quý giá tượng trưng cho mặt trời và bên trên mặt nhật thường gắn vương 
miện. Hoàng đế Ferdinand II tự coi mình là vô địch về việc tôn sùng phép Thánh Thể (Pietas 
austriaca eucharistica), năm 1622, ngài đã ra sắc lệnh buộc triều đình Vienne từ nay phải tham gia 
cuộc rước kiệu hằng năm vào dịp lễ Thánh Thể để tôn sùng phép Thánh Thể (15). Trong các nước 
Roman, mỗi khi có rước kiệu, các quan cận thần và các quan trong triều, áo mão đại trào và mang 
gươm dài bên hông tháp tùng theo kiệu. Những cuộc rước kiệu này trở thành những đoàn người 
sùng kính với những lễ nghi quân đội. Dưới sự thúc đẩy của các cha dòng Tên, sự trưng bày Mình 
Thánh Chúa trong lúc cử hành thánh lễ được lan rộng vượt qua ngoài các lãnh thổ nói tiếng Đức. Tất 
cả đều tỏ lòng biết ơn vua về lòng tôn sùng phép Thánh Thẻ. Lòng tôn sùng được thể hiện cụ thể 
trong đội quân hầu danh dự, trong việc tĩnh tâm và nguyện gẫm, trong các nghi lễ triều đình. Mọi 
người quan tâm dọn mình rước lễ sốt sắng. Người ta không tiến lên gần bàn thờ và đứng để rước 
như trước nữa, mà quỳ gối xung quanh bao lơn chấn quanh cung thánh. Vào cuối thời đại baroque, 
việc rước lễ lần đầu của trẻ em được tổ chức với lễ nghỉ tập thể do sáng kiến của người Ý. Người ta 
còn cử hành nghi thức hòa giải và đền tội chung hầu nêu bật ý nghĩa đoàn người thống hối tìm về với 
Thiên Chúa. Riêng trẻ em mặc y phục thiên thần để nêu cao ý nghĩa ”các em được mời dự tiệc thánh 
với các Thiên Thần”. 


Nhưng quần chúng nhận biết trong Thánh Thể còn hơn vua trên các vua, sự hiện diện của Thiên 
Chúa làm người, gánh nhận sự vô ơn của những kẻ chối bỏ Chúa. Còn việc lãnh nhận bí tích Thánh 
Thể mỗi khi dâng lễ, theo như Công đồng Trente khuyến khích, giáo hữu còn ít siêng năng và sốt 
sáng hơn so với thời Trung Cổ. Những nhà truyền giáo bình dân đầy nhiệt huyết nhất là các cha 
dòng Tên, đi xa hơn các quyết định của thế kỷ XVII, khuyên năng rước lễ: ngoài những ngày lễ Giáng 


Sinh, lễ Phục Sinh và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, nên rước lễ trong những ngày lễ trọng kính 
Đức Mẹ. Hơn thế, trong các trường học dòng Tên, những ngày lễ có rước lễ còn là những ngày Chúa 
nhật dâng kính cách riêng cho thánh lgnace và thánh Louis de Gonzague. Những hội viên thuộc các 
hội đoàn đạo đức thường rước lễ hai tuần một lần. Tại các xứ truyền giáo bình dân hoặc tại các trung 
tâm hành hương được báo cáo là số người rước lễ lên rất cao vào đầu thế kỷ XVIII. Abraham a 
Santa Clara hăng say cổ võ việc năng rước lễ, nhưng gặp nhiều chống đối, nhất là vào lúc thuyết 
Janséniste bắt đầu xuất hiện. Những hội đoàn đạo đức thời Trung Cổ lại có dip trăm hoa đua nở. Tại 
Roma, giáo dân quy tụ thành hội đoàn tôn sùng đặc biệt Chúa Giêsu Thánh Thể. Năm 1539, đức 
giáo hoàng Phaolô lII nâng hội đoàn này lên hàng hội của giáo triều và mang danh hiệu là Hiệp Hội 
Thánh Thể, lan rộng mau chóng trên toàn thế giới Công Giáo. Năm 1592, đức giáo hoàng Chément 
VIII đã cho phổ biến trong các nhà thờ tại Roma kinh nguyện 40 giờ để cử hành ễ táng xác Đức Chúa 
Giêsu trong huyệt đá. Sau chiến tranh 30 năm, tiểu vương xứ Bavière và tổng giám mục thành 
Mayence thành lập trong lãnh thỗ các đội chầu phiên. Hiệp hội Thánh Thể Paris sẽ nói đến sau, là 
một trong những bằng chứng sống động về lòng đạo đức này. Rất nhiều sinh hoạt đạo đức bình dân 
thoát sinh và phát triển từ niềm tin vào phép Thánh Thể: Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong Mình 
Thánh, Ngài đầy khoan dung và yêu thương, Ngài chan hòa ân sủng xuống cho cả nhân loại và từng 
linh hôn. 


Khuynh hướng đa cảm quá nhiều cá tính, tuy đã được kèm chế, vẫn là một trạng thái điển hình của 
lòng đạo đức bình dân thời ấy. Tình cảm chế ngự lời cầu nguyện. Tu sĩ dòng Phanxicô Martin von 
Cachem, một trong những văn sĩ bình dân tôn giáo dồi dào nhất của thời đó, cổ võ lối "cầu nguyện 
với con tim” (Herzdringende Gebet). Vượt quá thái độ khách quan và những tiêu chuẩn phụng vụ 
vững chắc, lòng đạo đức dựa trên cuộc tử nạn của Chúa Giêsu đôi khi công khai gây khó chịu cho 
người khác. Người ta thấy xuất hiện nhiều việc đạo đức mới do chính sáng kiến của giáo dân, như 
sự sùng kính bảy lần Chúa ngã xuống đất, sùng kính những vết thương nơi vai và nơi lưỡi Chúa 
Giêsu... Trong cuốn Thành đô thần bí của Thiên Chúa (Mitica Ciudad de Dios Meadrid 1670), nữ tu 
Maria dAgréde thuộc dòng thánh Phanxicô người Tây Ban Nha (1602-1665), đã viết lại như của 
riêng bà, những tư biện của thời hạ Trung Cổ về sự khổ nạn của Chúa Giêsu mà chúng ta không 
thấy nói đến trong Phúc Âm. Rồi, Martino von Cochem đã viết cuốn Đời sống phi thường của Chúa 
Kitoâ (Das grosse leben Christi, 1680), làm cho giáo dân Đức quen thuộc với cuộc khổ nạn mới lạ đó. 
Những cuộc rước kiệu thứ sáu tuần thánh dưới thời Trung Cổ lại được dịp bành trướng trở lại, với 
người vác thánh giá và người chịu đánh đòn. Được các phụng hội khuyến khích, Người ta làm sống 
lại những tuồng về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu hoặc để tỏ lòng tôn kính cuộc khổ hình đau thương 
hay năm dấu thánh Chúa Giêsu, hoặc đề hoàn tất lời hứa đã làm trong lúc bị dịch tả, như trường hợp 
ở thành Oberammengau và ở miền Bắc Bavière. 


Lời kinh và những việc làm phúc đức bình dân kết hợp chặt chẽ dung nhan Chúa Kitô đau khổ với 
dung nhan Mẹ Ngài. Với nhiệt tình lớn lao và một tính khí hiếu chiến, dân Công Giáo bênh vực, bảo 
vệ dung nhan Chúa Kitô chống lại mọi đả kích của những nhà Cải cách. Chuỗi môi khôi trở nên biểu 
hiệu của người công giáo, người ta đọc phần thứ hai của kinh Kính Mừng cách liền thoắng lạ thường. 
Hình ảnh Đức Mẹ Vô Nhiễm xuất hiện trên những cờ xí của liên minh Công Giáo trong chiến cuộc 30 
năm. Để tỏ lòng biết ơn, hoàng đế dựng một cây cột cao "Am Hof” (đền vua thành Vienne) như ngài 
đã hứa trong lúc Thụy Điển lâm nguy. Cột trụ này dùng làm cột trụ mẫu cho nhiều cột trụ kỷ niệm và 
trên chót những cột này ngự trị nữ vương toàn thắng của các cuộc chiến tranh nhân danh Chúa. 
Hoàng đế Ferdinand III còn phong cho Đức Mẹ danh hiệu ”Siêu chiến lược gia” (Archistratège). Vua 
Maximilien de Bavière gọi Mẹ là Quan Thầy của nước ngài và ra lệnh cho một đội lính hầu danh dự 
luôn luôn túc trực trước ảnh của Mẹ tại dinh thự ở Munich. Theo thói quen của thời ấy, vua 
Maximilien và vua Ferdinand II đã lầy máu viết những hàng chữ chúc tụng Mẹ (16). Những việc tôn 
kính Đức Mẹ trong tháng năm bắt đầu được phỗ biến trong khắp nước Ý vào cuối thời kỳ đó. Những 
phụng hội ca ngợi ơn "cứu trợ những người công giáo” thì rất nhiều. Tuy nhiên, tất cả các lễ Đức Mẹ 
quy hướng về đỉnh cao là lễ Đức Mẹ Lên Trời: Mẹ khải hoàn lên Trời trong huy hoàng oai nghi, giữa 
đông đảo Thiên Thần hân hoan hầu vệ Mẹ. Nữ Vương Thiên Đàng đội mũ triều thiên mà giám mục 
thành Wurzbourg, Echter von Mespelbrunu đã tuyên phong là "bà chủ lâu đài” của ông. Đó là những 
hình ảnh rất được ưa chuộng trong thời baroque. 


Bên cạnh Mẹ Thiên Chúa là đoàn lũ các thánh mà những hài cốt được giữ gìn cách trân trọng trong 
các tu viện và được giáo dân tôn kính với lòng tin tưởng cao độ, nhiều khi đi quá trớn mặc dầu có 
nhiều cảnh cáo của các cha trên tòa giảng. Người ta coi các Thánh như một triều đình của vua trên 
trời. Các ngài đã là chứng nhân dương thế của vua trên trời và từ nay các ngài lại dự lễ hiến sinh cực 
thánh trong những phòng khánh tiết rộng lớn, là những giáo đường kiểu baroque với vòm bán nguyệt 
lộng lẫy biệu thì muôn vàn vinh quang. Người ta chuyển rời cách trọng thể những hài cốt của các 


thánh trong các hang toại đạo. Người ta vận động thỉnh cầu ban các ân xá, người ta tổ chức những 
CUỘC rước kiệu các Thánh tại các địa điêm hành hương, như “cuộc quân ngựa máu” ở Weingarten, 
tại miên Bắc Souabe. Tât cả những sự việc đó kéo dài cho tới giữa thê kỷ XVIII. 


Những phương pháp kích động tình cảm và gây cảm xúc cũng là những hình thức mộ đạo của tin 
lành Đức thời ấy. Chúng ta không nên quên rằng thời kỳ đó cũng là thời kỳ nhạc kịch tôn giáo về lễ 
Giáng Sinh và kịch thương khó Chúa Giêsu theo thánh Mathêu của Jean Sébastien Bach, cũng như 
những kịch nhạc về Thánh Kinh của Georg Friedrich Handel, bộc lộ bao nhiêu tình cảm tôn giáo sâu 
xa với một âm hưởng vươn lên thật cao vời. Khoa thuyết giáo cũng tùy tiện dùng những phương 
pháp tương tự để đánh động lòng giáo dân. Ấn sĩ dòng thánh Augustin, Abranam ở Sancta-Clara 
(Ulrich Magerle, 1644-1709) là nhà thuyết giáo baroque nổi danh nhất trong các lãnh thổ nói tiếng 
Đức. Ở Vienne và Graz trong thời kỳ đại thiên tai, dịch tả hay trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa, nhà thuyết 
giáo của triều đình không nguyên chỉ dùng những lời an ủi suông, mà ông còn tha thiết khuyến khích 
giáo dân có lòng đạo đức thật sự và lòng sám hối chân thành. Khi Abraham giảng, người ta nhận 
thấy có sự hiện diện toàn thể triều đình Habsbourg, bắt đầu là hoàng đế Léopold I, các tổng trưởng 
triều đình và thần dân, cho đến những thành phần trung lưu và những nông dân lưu vong, những 
người thấp hèn và những giáo dân đạo đức. Ông { trình bày các bài giảng như những bức tranh và với 
những câu chuyện đầy vẻ hài hước nhưng ông vẫn tự chủ trong lời nói khôn ngoan và một óc tưởng 
tượng rất phong phú. Ông nói rất thẳng thắn và không quan tâm đến địa vị xã hội của các thính giả. 
Tóm lại, đối với ông đó chỉ là những cái mồi để phụng sự cho sự thật vĩnh cửu mà chính ông là phát 
ngôn viên, ông không cắt xén gì hết và nói khảng khái không gì lay chuyển được. Theo phát biểu của 
một sử gia văn học, những tác phẩm của Abraham như: Merk's Wien (1679) và Auf, auf, Ur Christin 
(1683) (có nghĩa tương tự như: "Hãy nhớ điều đó, Vienne” và "Hãy đứng lên, hãy đứng lên, người 
kitô giáo”), là kiệt tác về văn xuôi baroque, nội dung cũng như hình thức” (17). Bên cạnh ông, một số 
đông các vị thuyết giáo dòng Phanxicô dùng ngôn ngữ của đám bình dân để chỉ dẫn những con 
đường cứu rỗi cụ thể và gợi ý, giới thiệu một Kitô giáo thực tiễn, không đòi hỏi quá đáng trong đời 
sống thường nhật, về nghề nghiệp của mỗi cá nhân và trong những khó khăn hàng ngày. Các ngài 
cũng biết nhiều vị thuốc tự nhiên chống nản chí như: uống một ly rượu, đi dạo mát hay chơi một bàn 
ky (quilles), chơi hay nghe âm nhạc và bài ca. Người khuyên dùng những môn thuốc này để chống lại 
sự nhàm chán là một người trở lại đạo tên là Prokop von Templin (+1686), tu sĩ dòng Phanxicô, gốc 
ở Marche de Brandebourg. Prokop giúp chúng ta hiểu được thi văn baroque. Là nhà thuyết giáo 
baroque, ông đã sáng tác 536 bài hát. Một người khác là cựu kịch sĩ ở Innsbruck và Vienne, tu sĩ 
dòng Phanxicô, tên là Laurentius von Schnifis. Tại miền Vorarlberg, với tác phẩm Mirantische 
Maienpfelf (1691), ông đã soạn những bài hát bình dân mà mây bài đã dành được một chỗ ngồi trang 
trọng trong tuyển tập những bài hát bình dân nổi tiếng nhất và vẫn luôn được dân công giáo hát (18). 
Một lối thuyết giáo rất khác biệt đến từ Ý. Đó là các bài giảng được trình bày theo lối câu chuyện, 
bóng gió và tìm cách dựa theo những nét thiêng liêng và nghệ thuật mà không quan tâm phê phán. 
Còn có lối thuyết giáo khác biệt nữa là lối cứng rắn mà trong vòng 27 năm, cha Dòng Tên người Ý là 
Paolo Segneri (1624-1694) đã xử dụng tại nước Ý vào dịp Mùa Chay. Những bài giảng loại này 
thường dài dòng, không muốn gây mộng tưởng như trong lối baroque mà chỉ mạnh mẽ thúc đẩy 
thính giả ăn năn trở lại và cải thiện thật sự. Các cha truyền giáo bình dân Dòng Tên tại Thụy Sĩ và 
miền Nam nước Đức đã bắt chước phương thức rao giảng của cha Ségnéri. 


CHƯƠNG IX 
MÀM MÓNG TỤC HÓA : 
VƯƠNG QUYÈN CHUYÊN CHÉ 
VÀ TRIÉT THUYÉT MỚI 


Trường phái Baroque đã làm sống lại nhiều lãnh vực của thời Hạ Trung Cổ. Lòng đạo đức của dân 
chúng thừa hưởng di sản của những thế kỷ trước thời Cải cách, có lẽ ít lệch lạc hơn và không có sự 
rồi loạn nội tâm của buổi đầu thế kỷ XVI. Lòng tin không lay chuyên hình như bùng dậy trong xã hội 
công giáo; các dòng tu lớn thời Trung Cổ, nhất là các tu sĩ Đa-minh, đã thực hiện được một công 
trình thần học nhắc lại những thời đã qua. Sự thánh thiện của Giáo Hội Công Giáo lại được biểu lộ 
nơi một số đông nam nữ tín hữu. Nghệ thuật thời này cũng khó hình dung được nếu không có những 
công trình được thực hiện trước đó. Với tham vọng chế ngự các vua chúa, triều đại các giáo hoàng 


Piê V hay Sixte Quint có những nét tiêu biểu của thời Trung Cổ. Các tương quan giữa nước Đức và 
giáo triêu, giữa Giáo Hội của Đề quốc và Giáo Hội hoàn vũ trong thê kỷ XVII còn dựa trên căn bản 
các thỏa ước (Concordats) của thê kỷ XV. 


Nhưng sự chắn hưng của xã hội Trung cổ được thể hiện qua các hình thức trên đây hay những hình 

thức khác, phải chăng chỉ là một «giả biến hóa» theo nghĩa của Spengler dành cho danh từ này? 
Nhiều mãnh lực hủy hoại đang lớn dần và đục phá từ bên trong nền văn hóa baroque, ngoài mặt có 
vẻ như y nguyên không kẽ nứt, mà còn tăng thêm vẻ hoa mỹ dưới những đường nét đan chéo của 
nghệ thuật rococo. Nhưng chỉ cần một cơn bão cũng đủ làm sập đổ cả tòa nhà, cả cái thế giới 
baroque vì thế giới này thiếu tính chất bền chặt. 


I. SỰ SUY TÀN CỦA CÁC CƯỜNG QUÓC CÔNG GIÁO. 


Trên bình diện thuần túy chính trị, thời hưng thịnh và hùng mạnh của Đạo Công Giáo đã qua. Nay 
không còn Đề quốc thánh thiêng hay một Đế quốc: nào khác còn mong muốn hay có khả năng bảo hộ 
Giáo Hội. Các dự tính cải cách để thiết lập một Đế quốc hùng mạnh không được thực hiện vì những 
xáo trộn do phong trào Cải cách gây nên ; ngược lại, ba thập niên bàn cãi chính trị với các nhà Cải 
cách chỉ là một chuỗi nhượng bộ giữa hoàng đế và các đế vương, một chuỗi khước từ quyền lợi và 
bổn phận của Đế quốc. Điều mà lúc đầu chỉ là chiến thuật và khẩn thiết nhất thời thì nay trở thành 
luật pháp bởi hòa ước tôn giáo tại Augsbourg và các hiệp ước Westphalie, dưới sự bảo đảm của các 
cường quốc. Đề quốc trở thành một tổ chức song phương. Tài nguyên, thế lực, vũ lực và tiền bạc 
của Đề quốc không còn được sử dụng cho Giáo Hội, ngay cả để cứu trợ giáo dân lâm nạn như trong 
các trận giặc chống. lại người Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc giải phóng tết đẹp thành phố Vienne năm 1683 chỉ là 
một biến cố may mắn . Ý thức về Đế quôc đã bị xóa mắt. Ngay trong các quốc gia công giáo, người 
ta chỉ ích kỷ quan tâm đến những vấn đề nội bộ. Để chống đối hoàng đế, các hoàng thân vùng 
Rhénanie có quyên tuyển cử thường liên minh với nhau, hay ít ra họ tìm sự hậu thuẫn của nước 
Pháp. Các hầu quốc công giáo và cả miền Bavière, suy yếu vì xung đột liên miên với Áo quốc, không 
thể tự mình chống lại chính sách bành trướng có hệ thống của các hoàng thân tin lành miền Prusse- 
Brandebourg; các hoàng thân này xưng vương năm 1701 và tạo được một thế đứng vững mạnh ở 
miền hạ sông Rhin. Ngoài sự chống đối ngắm ngầm của thiểu số người tin lành sống ẩn kín, quốc gia 
của nhà Hasbourg còn phải đối đầu với vô số vấn đề nan giải; các vấn đề này liên quan đến nước 
Hung Gia Lợi, ở tây nam của Đề quốc, và các lãnh thổ thừa hưởng được từ gia tài nước Tây Ban 
Nha năm 1714, nhân Hòa ước Rastatt, là những mảnh đất rải rác giữa các ngoại bang, xa trung tâm 
Áo, nên luôn bị hăm dọa. 


Ngoài Đế quốc, còn có những cường quốc công giáo là các nước Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha, và 
nước Pháp. Nước Ba Lan, tình thế luôn thất thường vì nội bộ chia rẽ, và nước Ý, quá phân tán, nên 
không đáng kễ. Nhưng vào cuối thời kỳ này thì Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và nước Pháp lại rơi vào 
số các cường quốc đang suy đồi. 


Nước Tây Ban Nha, ở thế kỷ XVI, đã đưa một phần lớn Tân Thế Giới vào đạo công giáo, và dù đã 
xung đột bao nhiêu lần với giáo hoàng dưới triều vua Philippe II, cường quốc công giáo này luôn sẵn 
sàng chống lại phong trào Cải cách ở Anh quốc và tình . trạng hỗn mang ở Pháp, thì sang thế kỷ XVII 
cũng từ từ mạt vận. Dù vậy Đế quốc hải ngoại của họ vẫn tồn tại, và họ tiếp. tục gởi các thừa sai sang 
tận Californie và Phi Luật Tân trong thế kỷ này vẫn còn là một cơ sở truyền giáo cho cả vùng Viễn 
Đông. Nhưng chính quốc thì đang suy yếu dần. Có nhiều nguyên do : bị mất Hoà Lan, miền 
Catalogne đòi tự trị, Bồ Đào Nha đòi độc lập (1640) và Tây Ban Nha phải công nhận năm 1668, và 
nhất là cuộc chiến dai dẳng chống Pháp. Richelieu đã khai chiến đánh Tây Ban Nha năm 1635; 
người Pháp ủng hộ cuộc nỗi loạn của thành Barcelone và xâm chiếm Hòa Lan của Tây Ban Nha. Hòa 
bình chỉ được tái lập năm 1659 với hòa ước Pyrénées, do đó Tây Ban Nha phải nhường lại cho nước 
Pháp vùng Artois và Roussillon. Năm 1665, vua Charles II lên ngôi, vì mang bịnh bắt trị nên tạo cớ 
cho một cuộc chỉnh chiến trên toàn cõi Âu châu, vua chúa tranh giành quyền kế vị ông hoàng không 
con nối dõi này. Trong cuộc chiến thừa kế này, diễn ra trên biển cả cũng như trên đất liền, từ Tây 
Ban Nha đến Bỉ, từ Cologne, Naples đến Hung Gia Lợi, Tây Ban Nha hoàn toàn mắt đi vị thế cường 
quốc của mình. Nhà Habsbourg và các quận công Savoie chia nhau các lãnh địa của Tây Ban Nha ở 
Âu Châu; Pháp chiếm được địa vị ưu thế. 


Nhưng nước Pháp cũng bị nhiều thiệt hại nặng. Với hòa ước Utrecht, năm 1713, nước Pháp phải 
nhường lại cho Anh miền Tân Cách Lan, Tân Địa (Terre-Neuve) và những lãnh thổ khác ở Gia Nã 
Đại. Đây là bước đâu đê quốc thuộc địa Pháp tại Bắc Mỹ đi vào suy tàn, và chỉ trong nửa thê kỷ thì 


sụp đổ hoàn toàn. Một số công ty của Pháp ở Án cũng được chuyền lại cho nước Anh. Nhất là ảnh 
hưởng của Bồ Đào Nha chỉ còn giới hạn trên vài lãnh thổ nhỏ. Người Hòa Lan và Đan Mạch thiết đặt 
những thương cục trên bờ biển miền Đông và Tây, kề cận các thương cục của công ty Đông Ấn 
(Indes Orientales). Ở Nam Dương, người Anh đã lập nghiệp vững vàng tại Sumatra. Bồ Đào Nha 
nhỏ không đủ người để vừa giữ xứ Ba Tây rộng lớn, vừa giử quyên bá chủ trên Nam Dương quần 
đảo, và nhờ đó giữ ảnh hưởng của mình ở Viễn Đông. 


Sự lãnh đạo chính trị được chuyển qua tay các cường quốc tin lành. Các cường quốc hải quân, Hòa 
Lan và nhất là Anh quốc, gầy dựng đế quốc của họ. Sau cuộc chiến dành ngôi Tây Ban Nha, các 
cường quốc này lên giọng, ngay cả ở Âu châu, và được sự hỗ trợ của đại binh nước Prusse (Phô), 
cũng như đã nhiều lần ký kết liên minh với nước này. Nước Pháp chỉ có thể tự hào đã lắn chiếm đắt 
trên vùng sông Rhin của Đề quốc và của nhà Habsbourg. Cùng với sự phát triển của các nước tin 
lành, nước Nga ly giáo tăng cường quyền lực của mình. Dưới sự lãnh đạo của Pierre le Grand, quân 
đội Nga lần đầu vượt sông Oder. Ưu thế ở Bắc Âu chuyển từ Thụy Điển qua nước Nga giờ đây đã có 
mặt vững mạnh bên bờ biển Baltique. 


Những thay đổi ở Gia Nã Đại, ở Án Độ và Nam Dương đã ảnh hưỡng cách nào đó đến công cuộc 
truyền giáo của đạo công giáo. Trên nguyên tắc, đạo công giáo bị cắm tại các thuộc địa mới của Anh. 
Ở Gia Nã Đại, các thừa sai công giáo bị các tín đồ thanh giáo (puritains) bắt bớ dữ dội. Ở Sumatra và 
các đảo nhỏ thuộc quần đảo la Sonde, công ty Đông Ấn dung thứ hơn, nhưng ở đây việc giữ đạo 
công giáo công khai cũng bị cắm và nếu bắt tuân sẽ bị nghiêm trị. Ở Tích Lan, người Hòa Lan bắt bớ 
các linh mục bản xứ. Dưới sự kiềm chế, việc quản trị giáo hội dần dà bị sụp đỗ khắp nơi; công cuộc 
truyền giáo đi tới chỗ thất bại dù không biến mắt hoàn toàn; giờ đây lại gặp phải sự cạnh tranh quyết 
liệt của các nhà truyền giáo tin lành. Năm 1620, công ty Hòa Lan Đông Án đã thiết lập tại Leyde một 
chủng viện dành cho việc truyền giáo tin lành ở Nam Dương. Dưới thời Cromwell, cũng đã được 
sáng lập tại Luân Đôn một hội yễm trợ công cuộc truyền giáo cho người da đỏ Bắc Mỹ. Ngược với 
thái độ của những người tin lành theo phái Cải cách, những người theo phái Luther lúc đầu đứng 
ngoài lề công cuộc truyền giáo. Nhưng với ảnh hưởng của A.H. Francke người sùng tín, đã phát sinh 
tại Halle một nguồn lực truyền giáo và một phái đoàn Luther được gởi sang Án Độ. Bartholomeus 
Ziegenbalg (+ 1719) làm trưởng đoàn và xử dụng rộng rãi phương pháp thích nghi với ngôn ngữ và 
văn hóa bản xứ - một phương pháp tương đương với các phương pháp của các Cha dòng Tên - 
nhưng không bị ảnh hưởng của cái ý niệm quen thuộc của Leibniz, là "bành trướng đức tin bằng 
phương pháp khoa học". 


II. SỰ YẾU KÉM CỦA CÁC NƯỚC TUỲ THUỘC GIÁO HOÀNG. 


Các nước tùy thuộc giáo hoàng, mà trước kia người ta nghĩ rằng sẽ bảo đảm được sự độc lập 
thiêng liêng cho giáo hoàng và tính phổ quát của sứ mạng Giáo Hội, thì càng ngày càng chịu hậu quả 
của chính sách chính trị quốc tế lôi cuốn. Năm 1598, thành phố Ferrare được thâu hồi là nhờ sự giúp 
đỡ của vua Henri IV nước Pháp. Năm 1607, các nước tránh được cuộc chiến võ trang với Venise là 
nhờ sự can thiệp của một hồng y thân cận với vua nước Pháp. Trong trận giặc Ba mươi năm, các 
nước thuộc giáo hoàng đã cung cấp một ngân khoản viện trợ tài chánh rất quan trọng lúc đầu (sau đó 
bớt dần), cung cấp cho hoàng đề và liên minh. Năm 1623, giáo hoàng một lần nữa còn đảm nhận vai 
trò hòa giải trong cuộc xung đột giữa Tây Ban Nha và Pháp về vùng Valteline, mảnh đất nối liền hai 
tỉnh Milanais và Tyrol. Với tính cách là người quản lý tài sản, giáo hoàng cho quân đội chiếm lấy vùng 
đất bị tranh giành trên đây. Nhưng Richelieu đã cho đánh đuổi đội quân giáo hoàng. Sau đó, vì 
những đắn đo chính trị nội bộ mà hồng y đã không đưa quân đánh lại giáo hoàng. Cuộc tranh cãi 
dành một lãnh thổ giáo hoàng giữa nhà Barberini và công tước Farnèse biến thành một cuộc chinh 
phạt chống Parme, gây cớ cho Venise và Toscane liên minh chống lại giáo hoàng. Sau một cuộc 
chiến không ngã ngũ, cuộc tranh chấp chỉ có thể kết thúc năm 1644, một lần nữa nhờ sự can thiệp 
của nước Pháp. Cuộc chiến của công tước Castro này cho mọi người thấy rõ sự bắt lực về chính trị 
cũng như quân sự của Đức Urbain VIII. Các nước trực thuộc giáo hoàng ngày càng nợ nần, vì nông 
nghiệp và kỹ nghệ suy sụp, vì số tiền phải cung cắp cho bà con các giáo hoàng, và nhất là các chỉ phí 
quân sự lớn lao của giáo hoàng Barberini (Đức Urbainâ VIII). Trong cuộc chiến Ba mươi năm, Roma 
e ngại sự đe dọa của Tây ban nha hay của các lực lượng Đề quốc. Các nước trực thuộc giáo hoàng 
trở thành một chướng ngại cho giáo hoàng khi phải quyết định những vấn đề liên quan đến nội bộ 
của Giáo Hội. Cuối cùng, các cường quốc xem các giáo hoàng như những tiểu vương người Ý mải 
mê tranh chấp với nhau. Vào cuối thời kỳ này, còn xảy ra một cuộc chiến giữa giáo hoàng và hoàng 
đế ; trong cuộc chiến dành ngôi nước Tây Ban Nha, các lực lượng hoàng đề sau nhiều lần xâm phạm 
sự trung lập của các nước trực thuộc giáo hoàng, cuối cùng đánh chiếm thành phố Comacchio 


(1708). Các lực lượng giáo hoàng tan rã mau lẹ. Cả Rôma cũng bị đe dọa. Giáo hoàng một lần nữa 
phải nhìn nhận sự bất lực của mình và đành ký kết hòa ước công nhận quyền lợi của nhà Habsbourg 
như quyền lợi của mình, đi ngược lại ý muốn và thái độ của mình trước đây. 


II. QUYỀN GIÁO HOÀNG VÀ CHÍNH SÁCH CHUYÊN CHÉ CỦA PHÁP. 


Vì tình thế nội bộ mà nước Tây Ban Nha, dưới thời vua Philippe II, và sau đó nước Pháp của 
Richelieu và vua Louis XIV, phải áp dụng chính sách bạo lực để thôn tính đất đai hay ép buộc 
nhượng đất. Cuộc bầu cử giáo hoàng là môi trường hành động thuận lợi của các cường quốc. Các 
cường quốc đề cử bỗ nhiệm một số hồng y để sau đó các vị này hành động như là các phát ngôn 
viên của mình trong các mật nghị bầu giáo hoàng với những chỉ thị rõ ràng, cũng như để gây ảnh 
hưởng trên cử tri đoàn và tạo phe phái thật sự. Các cường quốc công khai dùng quyền phủ quyết mà 
họ tự giành giật để chống lại ứng viên giáo hoàng nào không vừa ý họ. Sau những mưu toan của Tây 
Ban Nha lúc đầu chống lại chuyện bầu Baronius lên ngôi giáo hoàng, quyền phủ quyết trở thành yêu 
sách khai trừ (Iexclusive), như năm 1644, sau khi giáo hoàng thân Pháp, là Đức Urbanô VIII qua đời, 
vị hồng y giáo chủ Tây Ban Nha tuyên bố rằng ứng viên của nhà Barberini không xứng đáng được sự 
tín nhiệm của quốc vương Tây Ban Nha và do đó các cử tri phải liệu xử cho đúng. Năm 1670, Pháp 
và Tây Ban Nha, mỗi nước chống lại một ứng viên có nhiều triển vọng. Năm 1691, do hoàng đề khởi 
xướng, cuộc bầu cử Gregorio Barbarigo không thành. Barbarigo là một người tài ba và về sau được 
phong thánh. Tuy vậy, các hồng y đã hơn một lần làm cho các toan tính vụng về ấy thất bại. 


Vương quyền của giáo hoàng bị khinh thường, cách riêng bởi nước Pháp. Về điểm này đại sứ Pháp 
tại Roma trong một lá thơ gửi về Paris, đã viết rằng : nhà vua xem quyền giáo hoàng như là một đặc 
quyền dành cho chủ nghiệp đoàn con buôn ở Paris (1). Sự việc xảy ra vượt quá những gì là danh 
hiệu được người ta gán cho một giá trị thái quá ở cái thời đại khoa mỹ vàkiểu cách này : chẳng hạn 
như các đại sứ Pháp, Tây Ban Nha và nước cộng hòa Venise đi vào Roma với những đoàn hộ tống 
võ trang hùng hậu, và các đại sứ Pháp đòi quyền bất khả xâm phạm của nhân viên ngoại giao mà 
dinh thự Farnèse được hưởng phải được công nhận cho cả khu phố xung quanh (điều mà người ta 
gọi là quyền đặc miễn khu phó, la franchise de quartier). Một lãnh thổ rộng lớn như thế sẽ mau trở 
thành một chỗ lần trốn lý tưởng và nơi nương thân cho hàng tội phạm, cũng như tạo nguyên cớ xung 
đột giữa nhân viên sứ quán và cảnh sát giáo hoàng. Trong một cuộc xung đột giữa đôi bên, chính vị 
đại sứ cũng bị uy hiếp. Đại sứ tức khắc rời Roma, Sư thần Tòa thánh liền bị trục xuất khỏi nước 
Pháp. Avignon bị chiếm và được tuyên bố là tài sản của vua nước Pháp và các công việc chuẩn bị 
chiến tranh đánh các nước thuộc giáo hoàng ép buộc giáo hoàng không những phải hạ mình xin lỗi 
cách nhục nhã, mà còn bị cưỡng bách phải nhượng bộ nhiều điều (1644). Nhưng những gì vua Louis 
XIV đạt được ở đức Alexandre VII, thì vua không đòi hỏi được ở Đức Innocent XI, vị giáo hoàng vĩ 
đại nhất trong các giáo hoàng của thế kỷ XVII. Ngài tuyên bố sẽ không tiếp một đại sứ nào không 
chịu từ bỏ quyền đặc miễn khu phố. Các cường quôc đành khuất phục. Ngoại trừ vị đại sứ Pháp, bất 
kể sắc chỉ của giáo hoàng vừa công bố quyết định bãi bỏ quyền đặc miễn, đi vào "Kinh thành muôn 
thuở" với một đoàn cận vệ võ trang, và đòi xử dụng quyền đặc miễn trước đây của mình như không 
có sắc chỉ. Giáo hoàng từ chối tiếp vị đại sứ và phạt vạ tuyệt thông vì tội ngạo mạn. Nhà vua đáp trả 
lại bằng những áp lực thông thường, và còn kêu gọi họp công đồng chung chống lại giáo hoàng. 
Nhưng Đức Innocent XI không nhượng bộ, và giáo hoàng kế vị được mãn nguyện khi vua Louis XIV 
vì những lý do chính trị đối ngoại phải hoàn lại lãnh địa Contat Venaissin và từ bỏ quyền đặc miễn 
khu phô. 


Chuyện gây gỗ này chỉ là một màn phụ trong tắm đại bi kịch diễn ra trong cuộc đối đầu giữa chính 
sách chuyên chế kiêu hãnh của vua Louis XIV và ý thức của các giáo hoàng về bổn phận các ngài. 
Một bên là một ông vua trị vì thật lâu năm (1643-1715), tự đảm lấy chức thủ tướng cho chính mình, 
năm 1661, sau khi Mazarin qua đời, và lèo lái vận mệnh một quốc gia mà Richelieu đã tập trung cả 
quyền hành về trung ương. Bên kia, không dưới chín vị giáo hoàng, phần đông tuổi tác, thường là 
bạc nhược, tất cả đều đáng kính mến và nhân đức, nhưng không một vị nào, ngoại trừ Đức Innocent 
XI, có tầm vóc vĩ nhân đặc biệt của nhiều giáo hoàng ở thế kỷ XVI. Nguyên thủ của một nước nhỏ và 
yếu kém về tài chánh, được cố vấn bởi một hội đồng hồng y chia rẽ, các ngài có ý thức về trách 
nhiệm của mình trước luật pháp và lương tâm. Các ngài phải đối diện với một quốc gia đang khao 
khát được thống nhất về mặt tôn giáo, đang lôi cuốn Âu châu trên đường trí thức và khoa học, có một 
hàng giáo phẩm tận tụy, một đội ngũ cảnh sát tập luyện và cần mật, cùng một quân đội hùng mạnh. 
Cái tự do đầy phấn khởi, lòng say mê thánh thiêng và ham thích thắng lợi của thời đại baroque chưa 
thắm nhập lên tới Paris. Những đồ án của Le Bernin thiết kế cho điện Le Louvre không nhận được 
một phản ứng thuận lợi nào. Mái vòm điện Invalides ở Paris, nhà nguyện của vua ở điện Versailles 


và nhất là le Louvres được kiến trúc theo những thể thức đơn giản và trong sáng của nghệ thuật cỗ 
đại, nghệ thuật mà thời Phục hưng lầy làm kiểu mẫu. Một văn minh cổ điển hoàn toàn là văn minh 
cung điện, che khuất vẻ chói lọi của kiểu baroque Roma, và trong lãnh vực này mang lại địa vị hạng 
nhất cho nước Pháp và cho nhà vua (2). 


Hình thức văn hóa này có chung với văn hóa baroque những nguyên tắc tuyệt đối, nhưng cách thể 
hiện cụ thể thì khác xa với lý tưởng ban đầu của baroque Và chính nguyên tắc tuyệt đối này làm cho 
văn hóa baroque trở nên mong manh. Ở Roma, nếu ta không xét đến khía cạnh tôn giáo, còn hơn 
nữa ở Tây Ban Nha, và nhất là ở Pháp, văn hóa này chỉ chú tâm đến các giai cắp thống trị trong xã 
hội : đó là các vua chúa và hàng qúy tộc trong triều đình. Khi người ta quên đi rằng đức tin và phó 
thác vào Chúa đã toàn thắng, người ta chỉ còn thấy vinh quang và "danh dự", cái "danh dự" mà 
Corneille giới thiệu trong kịch bản le Cid như là cái giá trị cao cả nhất, có thể kiềm chế cả các đam 
mê của tình nhân. Các "nhân vật anh hùng” này còn ý thức chỉ mình họ nắm trong tay các "bí thuật 
của đề quốc". Như Thiên Chúa tự trời cao điều khiển thế giới một cách khó hiểu cho người trần, thì 
cũng thế, họ cai trị đế quốc, quốc gia của họ, theo những đòi hỏi của quốc gia. Như thế, các tư tưởng 
thời Phục hưng nay được biểu lộ mạnh mẽ ở Pháp hơn là ở Tây Ban Nha và ở Ý; thuyết nhân bản 
này mang dấu ấn của các triết gia theo trường phái Padoue và Machiavel : tán dương sự tính toán 
sáng suốt và lý lẽ của quốc gia vì mục tiêu cải thiện con người và xã hội, nên thay vì canh tân Giáo 
Hội theo như văn hóa baroque mong ước thì lại cổ võ quốc gia chỉ phối Giáo Hội. Ở Pháp, sự đoạn 
tuyệt với truyền thống của thời Trung cổ trở nên sâu đậm hơn nhiều, cho dù các truyền thống vẫn 
tiếp tục thắm nhập đời sống của thế giới baroque. Còn nhân bản Kitô giáo đã làm sáng chói Giáo Hội 
Pháp trước triều đại vua Louis XIV thì nay mắt đi lòng hăng say lý tưởng vì bị ảnh hưởng của những 
mưu tính lạnh lùng đang tìm cách đặït mục tiêu làm lợi cho quốc gia. Gương xấu của vua và đời 
sống trụy lạc luân lý đã gây nhiều hiệu quả tai hại, từ đây trụy lạc đi liên với chế độ quân chủ, trụy lạc 
làm ô nhiễm cả triều đình, và lối đạo đức bề ngoài của vua lại càng làm cho các linh mục giải tội và 
giảng thuyết trong triều đình bối rối về lương tâm. 


IV. PHONG TRÀO PHÁP GIÁO (Gallicanisme) 


Cùng với hiện tượng đồng hóa nhà vua với quốc gia còn phải kế đến tinh thần quốc gia tự trị của 
Giáo Hội Pháp. Thật vậy, người ta gặp thấy ở khắp nơi một hình thức chống đối nào đó đối với chế 
độ trung ương tập quyên của các giáo hoàng, cũng như chống lại chủ trương tính bất khả ngộ của 
ngài vẫn chưa được công bố thành tín điều. Nhưng khuynh hướng chống đối Roma này gặp được 
một mảnh đất đặc biệt thuận lợi ở Pháp. Hình như chỉ ở nước Pháp mà theo từ ngữ của Pascal, 
người ta mới "được quyền phát biểu rằng công đồng có thâm quyên trên giáo hoàng" (3). Chính vì 
các giám mục Pháp tham dự công đồng Trente chống đối nên công đồng đã không định nghĩa quyền 
bính tối thượng của giáo hoàng. Nghị viện từ chối thông qua các sắc luật cải tổ mà công đồng công 
bố, vì cho rằng đi ngược với "những quyền tự do của Pháp giáo". Những đặc quyền rộng rãi và thực 
sự của nhà vua trên Giáo Hội Pháp (quyền tự do xử dụng mọi lợi tức, đặc quyền là mọi tố tụng liên 
quan đến Giáo Hội Pháp không được diễn ra ở ngoài lãnh thổ Pháp...), là việc quản trị Giáo Hội Pháp 
hoàn toàn độc lập không có sự can thiệp của giáo hoàng. Những quyền này đã có từ buổi đầu của 
Giáo Hội Pháp, những quyền tự do của Pháp giáo thật ra là những quyền tự do xưa kia của Giáo Hội, 
một "phần luật phổ thông của Giáo Hội hoàn vũ" (4) (Pithou). Những quyền tự do của Pháp giáo 
chưa khi nào được định nghĩa một cách rõ ràng, hay kiểm kê một cách thấu đáo. Trong một tác phẩm 
mang tên Các quyên tự do của Pháp giáo (les Libertés de I'Eglise gallicane) xuất bản năm 1594, 
Pierre Pithou, một luật sư ở Nghị viện, trở lại đạo công giáo từ phái tin lành Calvin, liệt kê tám mươi 
ba điểm đặc biệt nói lên tính cách chính trị của Pháp giáo, sự độc lập của vương quyền đối với giáo 
quyền trong mọi chuyện trần thế, và những giới hạn do giáo luật đặt trên quyền giáo hoàng trong lãnh 
thổ Pháp. Nguyên tắc thứ nhất ám chỉ Bellarmin dù ông này chỉ gán cho giáo hoàng một quyền bính 
gián tiếp trên những chuyện thế tục. Những điểm giáo luật đề cập đến trong nguyên tắc thứ hai được 
hiểu theo một nghĩa rất rộng rãi, bao gồm không những các quyết định của công hội Pháp hay công 
nghị vùng, mà còn các tục lệ quen thuộc, cả đến quyền của vua triệu tập công đồng quốc gia, quyền 
sử dụng thỉnh nguyện thư đối với các sắc chỉ của giáo hoàng, chống đối chuyện triệu tập hay công du 
của giám mục sang Rôma, bác bỏ thẩm quyền của Đặcsứ Tòa thánh và quyền kêu gọi công đồng 
chống lại giáo hoàng. 


Thẩm quyền tối cao về tín lý ở Pháp là Phân khoa Thần học Sorbonne. Các thần học gia Sorbonne 
trước kia đã bênh vực học thuyết của Bellarmin, nhưng sau đó vì chịu ảnh hưởng của Edmond 
Richer nên bị lôi cuốn theo chủ nghĩa Pháp giáo. Richer phủ nhận quyền bính tối cao của giáo hoàng, 
và gán cho vua quyền thẩm định cách tổ chức Giáo Hội có phù hợp với Giáo luật hay không. Theo 


Richer, nhà vua chịu trách nhiệm về vấn đề này trước mặt Chúa chứ không phải trước mặt giáo 
hoàng. Tác phẩm của ông bị các công nghị vùng và giáo triều Roma cắm chỉ, và các quyết định trừng 
phạt ông đã kịp thời ngăn chặn sự xuất hiện một ly giáo mới, nhưng không hãn ngữ được sự bành 
trướng các tư tưởng của ông. Nghị viện cổ võ mạnh mẽ các tư tưởng của ông và năm 1663, ép buộc 
Sorbonne phải công khai ủng hộ giáo thuyết về Pháp giáo. 


Chủ nghĩa này được các trào lưu quốc gia khuyến khích nhưng còn phải minh chứng sức tác dụng 
của nó trong các cuộc tranh chấp giữa giáo quyền và chính sách chuyên chế của nhà vua. Vấn đề 
đặc quyền quốc vương đã làm bùng nỗ cuộc tranh chấp. Từ thế kỷ XIII, hoàng đế và các vua chúa 
không còn xử dụng quyền điều hành và thu lợi tức ở các địa hạt khuyết giám mục. Đặc quyền này chỉ 
còn tồn tại ở Pháp. Nhưng quan hệ hơn quyền thế tục này còn có đặc quyền tinh thần là quyền vua 
chỉ định các giám mục cho các địa phận trống tòa, ngoại trừ các nhà xứ cha SỞ. Đầu triều vua Louis 
XIV, đặc quyên này chỉ còn tồn tại ở một vài nơi trong nước. Nhưng nếu nhà vua gần như đã từ bỏ 
quyền thế tục bằng cách cho trao lại vị giám mục mới nhậm chức tất cả những lợi tức thu được trong 
khi trống tòa, thì nhà vua cương quyết giữ lại đặc quyền tinh thần. Các nhà luật học Pháp giải thích 
rằng đặc quyền quốc vương này. thực ra dựa trên quyên bính của Giáo Hội địa phương thời đầu 
Trung cổ, là một quyên vương giả không thể nhượng. Vì thế mà đặc quyền này phải được áp dụng 
trên toàn lãnh thổ quôc gia. Do đó, một sắc lệnh nhà vua năm 1673 phổ cập đặc quyền quốc vương 
với tính cách hồi tố trên toàn nước Pháp. Quyết định giảm bớt quyên bính của giám mục - vì nhà 
vua, trước đây đã có quyền chỉ định giám mục, nay thêm quyền tự ý kéo dài thời gian trồng tòa giám 
mục - quyết định được đón nhận trong sự yên lặng kính cần, từ vị Sứ thần Tòa thánh đến cả toàn thể 
một trăm hai mươi giám mục Pháp, ngoại trừ hai giám mục địa phận Alet và Pamiers, là hai thành 
phố nhỏ miền Nam nước Pháp : đó là các giám mục Pavillon và Caulet, đã được nhắc tới trước đây 
vì thái độ thiện cảm đối với thuyết Jansénisme. Hai vị trưng dẫn quyền bính của công đồng Lyon thứ 
hai cắm nới rộng đặc quyền của vua chúa trên Giáo hội. Nhà vua liền coi hai tòa giám mục trên như 
trống tòa, và phân chia lợi tức của hai nơi. Thật ra hai giám mục tiếp tục tranh đấu một cách đơn độc. 
Các tổng giám mục liên hệ cũng như các cha dòng Tên trong triều đều tán thành các quyết định của 
vua. Bấy giờ, hai ngài dù xưa kia đã có nhiều thiện cảm với thuyết .Jansénisme, nay phải lên tiếng 
kêu cầu với giáo hoàng. 


Đức Innocent XI, bấy lâu luôn hết sức tìm cách bảo vệ quyền bính giáo hoàng, giao cho một hội 
đồng hồng y cứu xét vấn đề đặc quyền quốc vương. Khi việc cứu xét đạt được kết quả dứt khoát, 
ngài gởi cho nhà vua những thư riêng rất cương quyết và yêu cầu nhà vua thu hồi sắc lệnh 1673. 
Nhà vua không hề nghĩ tới chuyện đó, nhất là sau khi một hội đồng hàng giáo sĩ Pháp phản đối giáo 
hoàng về vụ can thiệp, và họ ra tuyên ngôn trung thành với nhà vua. Năm mươi giám mục còn thỉnh 
cầu nhà vua triệu tập một đại hội bất thường của hàng giáo sĩ. Đại hội này, thật ra là nghị viện của 
Giáo Hội Pháp chuyên bàn cãi những vấn đề tài chánh, nhóm họp vào tháng mười 1681. 


Đại hội, mà ngay lúc đầu các thành phần tham dự được tuyển chọn cần thận, đã tỏ ra hoàn toàn 
tùng phục nhà vua có bộ trưởng Colbert làm cố vấn. Ông này trước kia, khi giáo hoàng can thiệp vào 
việc cai quản địa phận Pamiers, đã lên tiếng yêu cầu ra tuyên ngôn về những giới hạn của giáo 
hoàng. Bossuet, vừa được nhà vua cất nhắc lên làm giám mục Meaux, tự cảm thấy có trách nhiệm 
đối với Giáo Hội hoàn vu,õ chính mình phải cho giáo hoàng một bài học : Bossuet không những sẵn 
sàng đọc diễn văn khai mạc, mà còn viết bản tuyên ngôn (5). Sự cộng tác giữa Bossuet và hội nghị 
không phải là không gặp khó khăn hay do dự, dù Bossuet không có một chút nghỉ ngờ nào trên các 
nguyên tắc. Trong tác phẩm Học thuyết Hội Thánh Công Giáo (Exposition de la doctrine de IEglise 
catholique), ông đã trình bày ơn bất khả ngộ của giáo hoàng và quyền bính thế tục của ngài như 
những. đề tài được tự do tranh luận mà Giáo Hội đã từ khước quyết định. Tuy nhiên, ông không muốn 
đưa đầy tình thế đến chỗ quá khích và sợ liên lụy đến chính bản thân. Sau cùng, ông đã hoàn toàn 
tùng phục nhà vua không chút do dự (6) Ông viết bản Tuyên ngôn của hàng giáo sĩ Pháp 
giáo về quyên bính trong Giáo hội, (Cleri gallicani de ecclesiastica potestate 
declaratio), được toàn thể đại hội chuẩn y ngày 19 tháng ba 1682, và ba ngày sau 


đó một sắc lệnh nhà vua phê chuẩn thành đạo luật. 


Bản tuyên ngôn này gồm bồn điều khoản, nội dung không có gì mới mẻ hơn so với bản nghị quyết 
tín lý của các thân học gia Sorbonne năm 1663, nhưng vì đã được công khai ban hành thành đạo luật 
nên mang một sắc thái đặc biệt quan trọng. Các điêu khoản khẳng định : 


1. Thánh Phêrô và các đắng kế vị chỉ nhận được từ Thiên Chúa một quyền bính thiêng liêng, các vua 
chúa, trong mọi chuyện trân thê, không phải lụy thuộc vào một quyên lực nào trong Giáo Hội; vì thê 


không một quyền lực nào của Giáo Hội có quyền trực tiếp hay gián tiếp cách chức các vua chúa, - và 
công dân của các vua chúa cũng không được tha và tháo gở lời thê trung thành và tuân phục của họ 
đôi với vua chúa nhân danh quyên bính trên đây của Giáo Hội. 


2. Sự toàn quyền của giáo quyền Roma trong lãnh vực thiêng liêng bị giới hạn bởi các sắc lệnh của 
Công đồng Constances về thầm quyền các Công đồng chung ; các sắc lệnh này luôn được Pháp 
giáo thi hành một cách kính cẩn trong mọi thời đại, vẫn còn có giá trị pháp lý và hiệu lực ; thâm quyền 
của các sắc lệnh này đã được công nhận; các sắc lệnh này không chỉ có giá trị trong thời buổi ly giáo. 


3. Việc xử dụng quyền bính của Toà thánh được quy định bởi các điều khoản Giáo luật của Giáo 
Hội; ngoài các điều khoản của Giáo luật trên đây, "các luật lệ, phong tục và các hiến chương trong 
Vương quốc và trong Pháp giáo vẫn giữ cường lực và hiệu năng, và đường lối của Cha Ông chúng 
không thay đổi được». 


4. Trong các vấn đề liên quan đến đức tin, Đức giáo hoàng có thẩm quyền chủ yếu ; các sắc lệnh 
của ngài liên quan đến tất cả mọi Giáo hội và từng Giáo hội địa phương; tuy nhiên quyết định của 
ngài không phải là không thể sửa đổi ngoại trừ đã được toàn thể Giáo Hội chấp nhận. 


Trước khi công bố bản Tuyên ngôn, đại hội cũng quyết định áp dụng đặc quyền quốc vương cho tất 
cả mọi tòa giám mục trong vương quốc. 


Việc ban hành thành đạo luật bốn điều khoản trên đây của Pháp giáo có ý nghĩa là từ nay các đạo 
luật này sẽ được dạy. trong tất cả các trường học của nước Pháp, và tất cả các giáo sư thần học và 
giáo luật, cũng như tất cả các ứng viên một học vị hai môn trên đều phải tuyên thệ tôn trọng. Đa số 
hàng giáo sĩ Pháp chấp nhận các nguyên tắc trên đây. Thái độ các cha dòng Tên trong triều thì chưa 
dứt khoát và còn do dự. Chỉ có đa số các nhà thần học ở Sorbonne can đảm bác bỏ bốn điều khoản 
trên. Roma cực lực phản đối. Đức Innocent XI ban đầu kết án tất cả những quyết định liên can đến 
đặc quyền quốc vương. Ngài không hẳn bác bỏ bốn điều khoản mà ngài hy vọng dùng thương thuyết 
để tu chính; nhưng ngài từ chối tấn phong các ứng viên đã tham gia đại hội được nhà vua đề nghị 
làm giám mục; ngoài ra ngài kết án tất cả các bài viết biện hộ bốn điều khoản trên. Đối với vua Louis 
XIV, giáo hoàng đã phá thỏa ước (concordat), nên vua cắm chỉ từ nay về sau các giám mục mà vua 
chỉ định không được sang Roma xin tấn phong nữa. Họ sẽ được nhậm chức theo lịnh vua, nhưng 
không còn được tấn phong giám mục bởi giáo quyền. Trong vòng sáu năm, số các địa phận không có 
giám mục được tấn phong lên tới ba mươi lăm. 


Tình trạng càng hỗn độn hơn khi vua Louis XIV tự xưng trong những năm ấy, vì sắc lệnh Nantes đã 
bị bãi bỏ, mình là người bảo vệ đức tin công giáo (dù vua đã có thái độ trong vấn đề đặc miễn khu 
phố như ta thấy trước đây). Dầu vậy hai bên cố tránh đi tới chỗ tuyệt giao hoàn toàn. Thay vì hành 
động bằng những thông cáo công khai, giáo hoàng tìm cách tác động trên lương tâm nhà vua qua 
trung gian các cha linh hướng của vua và vị khâm sứ tòa thánh. Còn vua thì ý thức rằng quyền bính 
của vua hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ thành thật của vua trong việc tuyên xưng đạo công giáo. 
Hơn nữa, cuộc cách mạng bên Anh năm 1688 đã làm cho nhà vua mắt đi một đồng minh quý báu, 
mà lại thêm một kẻ thù. Trong bối cảnh này nhà vua không thể nào tuyệt giao với giáo hoàng được. 


Tuy nhiên giáo hoàng thông báo cho vua biết là vua đã bị những hình phạt của giáo hội; giáo hoàng 
còn soạn thảo một thơ riêng cho vua công bố bản tuyên ngôn 1682 vô hiệu và như không có. Giáo 
hoàng kế vị, Đức Alexandre VIII (1689-1691), ban đầu cố gắng giúp vua hối cải. Nhưng tất cả các nỗ 
lực đều thất bại, trên giường chết ngài cho công bố lá thơ riêng của Đức Innocent XI đã soạn và 
chính ngài đã ký năm 1690. Dưới triều giáo hoàng kế vị, là đức Innocent XII (1691-1700), các biến cố 
chính trị, và nhất là cuộc chiến thừa kế ở Tây Ban Nha sắp xảy ra làm vua phải xét lại thái độ. Năm 
1693, sau nhiều cuộc thương lượng lâu dài, vua cam kết sẽ không cho áp dụng những điều khoản 
trong sắc lệnh 1682, và cho phép các giám mục mà vua chỉ định được đi Roma xin tấn phong theo 
giáo luật. Sau cùng, mười sáu ứng viên giám mục đã tham dự đại hội 1682 chỉ được tấn phong sau 
khi mỗi người đã bày tỏ bằng văn tự lòng hối tiếc và tạ tội vì đã tham dự đại hội cũng như tuyên bố 
mơ hồ về đặc quyền quốc vương. Nhờ thế các tòa giám mục trên lại được có giám mục thừa kế theo 
pháp định. Nguy cơ ly giáo khiến Đức Innôcentê XI và các giáo hoàng kế tiếp hành động hết sức cần 
trọng, không còn nữa. Nhưng các điều khoản trong Gallican vẫn còn đó; chỉ có mấy ứng viên vào 
chức giám mục phải giãi bày về thái độ của họ. Thuyết Pháp giáo tồn tại ở Pháp cho đến thế kỷ XIX, 
nhất là được Nghị viện cổ võ. Thuyết được truyền bá sang Đức cùng với văn hóa Pháp ở thế kỷ 
XVIII; ăn khớp với những tình cảm chống đối giáo triều Roma rất thịnh hành ở đây, thuyết ấy làm 
phát sinh quan niệm cực đoan về quyền bính giám mục nơi một số giám mục Đức. 


V. CUỘC TRANH LUẬN VỀ TÌNH YÊU THUÀN KHIÉT, BOSSUET VÀ FÉNELON 


Ngoài phong trào Pháp giáo đã gây ra một cuộc khủng hoảng cơ chế trong Giáo Hội Pháp, đời sống 
thiêng liêng và huyền nhiệm được biểu lộ qua một số hình thức làm cho người ta nghi ngờ tính cách 
chính thống của những người cổ võ lối sống đạo đó, và làm náo động các nhà thần học danh tiếng 
nhất trong nước. Thuyết huyền nhiệm liều lĩnh (le téméraire mysticisme) của Miguel de Molinos 
(1628-1696), thần học gia người Tây Ban Nha, gặp được vài môn đồ ở Pháp. Molinos chẳng bao lâu 
trở thành cha linh hướng rất được các nữ tu ở Roma quý trọng; trong các văn phẩm của ông, ông 
khuyên bảo rước lễ hằng ngày và cỗ võ một tâm trạng hoàn toàn thụ động như là lý tưởng của lòng 
mộ đạo. Trong trạng thái hoàn toàn an tĩnh trước Thiên Chúa, tâm hồn không còn một chút vấn 
vương nào ngay cả sự khao khát vinh phúc Chúa, không còn hoạt động hay nguyện vọng riêng tư, 
tâm hồn không phạm tội nữa, dù bên ngoài hình như có lỗi phạm luật Chúa. Thuyết an tĩnh 
(Quiétisme) - tên của thuyết này - bị cha Segneri dòng Tên đã kích. Năm 1687, Đức Innocent XI kết 
án sáu mươi tám mệnh đề trích từ thư từ và trần thuyết của Molinos. Ông bị giam trong một tu viện 
cho đến chết. Việc lên án Molinos đã gây ra ở Ý một mối hoài nghi sâu đậm đối với huyền nhiệm. 


Đồng thời, các ý tưởng về huyền nhiệm lan tràn ở Pháp và một trào lưu đến từ Ý : ở Savoie, Cha 
Lacombe, một tu sĩ dòng Barnabite, là người quảng bá; cha gặp được một đồ đệ ngoan hiền là bà de 
La Mothe-Guyon (1648-1717). Được các nữ tu Visitandines huấn luyện, theo gương bà .Jeanne- 
Franeoise de Chantal và theo lời khuyên của cha linh hướng, bà Guyon gởi con cái cho người khác 
giáo dục để dành cả đời sống mình vào việc chiêm niệm. Bà còn hăng say quảng bá lý tưởng thiêng 
liêng của bà bằng văn tập và thánh ca, bà diễn tả sự an tĩnh trong Chúa, tình yêu Chúa thuần khiết 
và vô vị lợi, không lo lắng chuyện thưởng phạt, như là một tâm trạng bền bỉ và đáng ao ước. Bà nhiệt 
tâm lôi cuốn người khác ở Saint- -Cyr làm bà de Maintenon phải nghi ngờ và báo động các cố vấn; 
tổng giám mục Paris cũng lên tiếng phản đối bà góa đạo hạnh và cha linh hướng của bà. Cha 
Lacombe bị tống giam, bà Guyon bị nhốt nhiều lần trong các tu viện. Bà tìm được ở Fénelon một 
người hào hiệp bênh vực bà, lúc đó Fénelon đang làm thái phó, và sau này làm tổng giám mục 
Cambrai. Francois de Salignac de la Motte-Fénelon (1651-1715) xuất thân từ một gia đình quý tộc 
hàng tỉnh ; được đào luyện theo linh đạo của người cậu là M. Olier, một tông đồ giáo dân đích thực, 
Fénelon chịu chức linh mục tại Saint-Sulpice năm 1675. Điều khiển trong nhiều năm một dòng tu ở 
Paris gồm các nữ tu gốc tin lành trở lại, sau đó làm thày dạy công tước de Bourgogne, Fénelon được 
bổ nhậm làm tổng giám mục Cambrai năm 1695, điều làm cho Bossuet hết sức vui mừng. 


Một ủy ban điều tra do Bossuet chủ tọa, trong đó có Louis-Antoine de Noailles, giám mục Châlons, 
sau này làm tổng giám mục Paris và hồng y, và M. Tronson, bề trên dòng Saint-Sulpice, nhóm họp ở 
Issy năm 1695 và kết án thuyết của bà Guyon qua ba mươi bốn điểm. Bà Guyon khiêm nhường chấp 
nhận phán quyết của ủy ban; bà chỉ phản đối ủy ban đã xem tư tưởng của bà như là học thuyết của 
Molinos đã bị kết án. Thật ra, ở Pháp còn có những nguồn gốc khác có thể làm nảy sinh ý niệm tình 
yêu vô vị lợi. Vào đầu thế kỷ, Laurent de Paris (+ 1631), tu sĩ dòng capucin được Francois de Sales 
rất quý mến, có viết về "tình yêu thanh khiết và vô vị lợi' (7). Phỏng theo các nhà huyền nhiệm rhéno- 
flamands, Laurent de Paris muôn tóm gọn các việc đạo đức bằng một bài tập tình yêu, một tình yêu 
không khao khát gì hơn là tôn thờ Chúa, vô vị lợi đến cả chấp nhận hình phạt hỏa ngục nếu, điều 
không thể có được, ở đó có thể yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn. Bossuet, nặng về lý trí, hiểu biết 
nhiều về các Giáo phụ nhưng không hay biết gì về các nhà huyền nhiệm, kết án các tác phẩm của 
Malaval và của cha Lacombe cũng như các văn tập của bà Guyon, và còn vận động tống giam bà 
Guyon ở ngục Basiille. Bossuet được sự hậu thuẫn của triều đình, cách riêng bà de Maintenon ; bà 
này sau nhiều năm được vua sủng ái, đã trở thành đệ nhị phu nhân của vua Louis XIV; từ đạo tin 
lành phái Calvin trở lại công giáo, bà chú tâm nhiều đến một số vấn đề thần học. Hơn thế, Bossuet 
còn soạn tập "Hướng dẫn về những trạng thái chiêm niệm" (Instructions sur les états doraison), rồi 
nhờ chính Fénelon duyệt y và kết án thuyết của bà Guyon. Fénelon hiểu biết hơn Bossuet nhiều về 
huyền nhiệm (dù căn bản thần học của ông cũng như của Bossuet hình như còn ít nhiều thiếu sót), 
và đã đọc thấy ở các bản viết của thánh Catherine de Gênes nhiều ý tưởng tương tự về tình yêu 
thuần khiết, đáp trả lại bằng tập "Giảng giải châm ngôn của các thánh về đời sống nội tâm" 
(Explications des maximes des saints sur la vie intérieure), trong đó Fénelon bênh vực bà Guyon và 
thuyết tình yêu vô vị lợi. Đây là bước đầu cuộc tranh luận do Bossuet khởi xướng gọi là để binh vực 
đức Cậy trông, sau trở thành một cuộc xung đột thật sự giữa hai giám mục : Bossuet đả kích hăng 
say và dùng nhiều thủ đoạn không máy tốt đẹp đối với đồng nghiệp ; được bà de Maintenon trợ lực 
hay bị bà thúc đẩy, Bossuet đã thành công trong việc hạ uy tín của tổng giám mục Cambrai trước mặt 
nhà vua. Khi Fénelon muốn đi Roma để tự biện giải thì bị từ chối không được phép sang Roma. Sau 


đó, Bossuet và bạn hữu yêu cầu giáo hoàng phán quyết về vấn đề này, chính Bossuet máy năm về 
trước đã trách cứ hai giám mục miền nam nước Pháp kêu cầu giáo hoàng về đặc quyền quốc vương. 
Sorbonne bị áp lực phải gởi sang giáo triều các mệnh đề "khả nghi" của Fénelon. Năm 1699, sau khi 
cứu xét chín chắn và vớiù áp lực nào đó của vua Louis XIV, Đức Innocent XII tuyên bố hai mươi ba 
mệnh đề trong tác phẩm của Fénelon sai lầm và táo bạo. Fénelon tuyên bố ngay sau đó trên tòa 
giảng tuân phục phán quyết ‹ của Roma và, phải đày xa khỏi triều đình từ năm 1697, Fénelon cai quản 
giáo phận mình một cách mẫu mực ; còn bà Guyon vẫn tiếp tục bị giam giữ trong nhiều năm trời. 


Trận đấu kết thúc. Sự thắng trận của Bossuet cũng là sự thắng trận của thuyết chủ trí và của đời 
sống thiêng liêng được diễn tả bằng những hành vi có ý thức và thể thức; những gì đã thắp sáng linh 
đạo Pháp chẳng bao lâu biến thành một lối sống tình cảm thủ cựu. Cuộc xâm lăng của huyền 
nhiệm (invasion mysfique), theo từ ngữ của Bremond, đã biến mắt lúc "hoàng hôn" (L. Cogne (8)). 
Lòng sùng đạo đơn sơ của Fénelon, dáng nhân hậu của tổng giám mục Cambrai, lối linh đạo mà 
ngài muốn dùng để chinh phục cả con người cho Thiên Chúa, chứ không phải chỉ một nửa con tim, 
đã vang dội sang tới Đức, qua lối sống sùng tín của Matthias Claudius và các bạn của ông ; nhưng 
chủ nghĩa lãng mạng công giáo Đức đã làm tái hiện những đặc tính ấy trong trào lưu quan trọng của 
đời sống Giáo Hội. 


VI. GIAI ĐOẠN HAI TRONG CUỘC ĐÁU TRANH CHÓNG THUYÉT JANSÉNISME. 


Trong số những người binh vực Fénelon có Gabriel Gerberon, tu sĩ nỗi danh dòng Biển đức phải đi tị 
nạn sang Hòa Lan vì có khuynh hướng Jansénisme. Thật vậy, phong trào Jansénisme lại được nói 
tới vào lúc Roma ra phán quyết năm 1699. Cho tới bây giờ phong trào vẫn ở hậu trường dư luận, 
giữa những tranh cãi hệ trọng về đặc quyền quốc vương và học thuyết Pháp giáo. Ngày nay phong 
trào tìm được nơi Pháp giáo một đồng minh cùng mong muốn giới hạn thâm quyền giáo lý của giáo 
hoàng. Tu sĩ dòng Giảng thuyết Pasquier Quesnel chủ trương những ý kiến tương tự : trong một tác 
phẩm xuất bản ba mươi năm về trước, được in lại năm 1969, Suy tư luân lý trên Tân Ước (les 
Réflexions morales sur le Nouveau Testament), Quesnel đã quả quyết rằng 'vạ tuyệt thông do giáo 
hoàng quyết định một mình không có giá tr”. Tác phẩm cũng nhất quyết chỉ có một thiểu số được 
tuyển chọn, phủ nhận giá trị phổ quát trong công trình cứu chuộc của Đức Kitô, tạo ra cho thuyết 
Jansénisme một bộ mặt mới. Quesnel đề tặng sách cho giám mục Noailles thành Châlons ; giám mục 
nhiệt tình ca ngợi, và chính Bossuet cũng binh vực tác phẩm trong một thời gian. Nhưng tác giả tinh 
thông này không phải là vô danh ở Roma. Các tác phẩm của thánh Léon-le-Grand mà Quesnel đã 
xuất bản, cũng như tập đính kèm về giáo luật, đã bị liệt kê vào số các sách bị cắm từ năm 1676 vì lập 
trường Pháp giáo. Lúc ấy, Quesnel bỏ nhà dòng qua Bỉ, nơi đây ông đã tiếp Arnauld le grand và cho 
tá túc khi ông này trốn ra khỏi nước Pháp. 


Trong lúc sách của Quesnel gây xôn xao thì dư luận ở Pháp hết sức sôi nỗi vì vấn đề "frường hợp 
lương tâm". Trước đó, đễ trả lời một câu hỏi đã được đặt ra, bốn mươi tiến sĩ thần học Sorbonne trả 
lời rằng thái độ im lặng kính cẩn (Silentium obsequiosum) không phải là một chướng ngại cho người 
sám hồi lãnh nhận phép giải tội. Khi phong trào Jansénisme công bố câu trả lời này thì tất cả những 
vấn đề đã được tranh cãi dữ dội ở Paris nửa thế kỷ về trước lại được đem lên thảm xanh. Sự chống 
đối bắt đầu nỗi dậy, chủ yếu do vua Louis XIV khởi xướng. Do vua yêu cầu, Quesnel bị bắt ở 
Bruxelles năm 1703 theo lịnh của vua nước Tây Ban Nha, tài liệu của ông bị tịch thu, một phần được 
trao lại cho cha giải tội của nhà vua ở Paris. Bossuet lên tiếng đả kích lời phát biểu của các thần học 
gia Paris, vua ép buộc họ phải đính chính, và sau cùng, Đức Clément XI công bố một sắc chỉ kết án 
theo nguyện vọng của nhà vua. Sự kiện vua Louis XIV yêu cầu giáo hoàng trình dự thảo sắc chỉ cho 
vua xem trước đủ để cho thấy vua muốn lấn quyền giáo hoàng và thù ghét những người theo phái 
Jansénisme đến độ nào. Trong số những kẻ đặt lại vấn đề thống nhát tôn giáo trong nước, có nhiều 
người chống đối sự cực đoan của nhà vua. Sắc chỉ năm 1705 tuyên bố "sự im lặng kính cẩn" không 
đủ. Phải lên án năm mệnh đề của Jansénisme "ngoài miệng và trong lòng". Các giáo sĩ theo Pháp 
giáo chấp nhận sắc chỉ theo ý muốn của vua , nhưng lại tuyên bố : sắc chỉ chỉ có tính cách bó buộc 
cho cả Giáo Hội khi có sự đồng thuận của các giám mục. Giáo hoàng đả kích kịch liệt thái độ này 
nhưng không kết quả gì. Các nữ tu ở Port-Royal chỉ tuân phục sau khi đắn đo do dự rất lâu, thật ra, 
với đủ mọi dè dặt trên nguyên tắc. Ngay sau đó, tu viện của họ bị vạ cắm, rồi bị tuyên bố giải tán, với 
Sự đồng ý của giáo hoàng, và cuối cùng, tu viện cùng nhà nguyện bị phá hủy, người chết cũng bị rời 
mô mả. 


Trong lúc đó, Quesnel gây cớ cho người người nói tới. Ông đã trốn khỏi ngục giam của tòa giám 
mục đề sang Hoà Lan, và lênh tiêng biện hộ thuyêt Jansen. Khi nhiêu giám mục Pháp ra lệnh câm 


sách Tân Ước của ông, Rôma cũng can thiệp : giáo hoàng kết án cuốn sách này năm 1708. Nhưng ở 
Paris, nghị viện từ chối đăng bạ đoản sắc giáo hoàng ; còn Quesnel thì tuyên bố đoản sắc không giá 
trị, và hồng y de Noailles, lúc đó làm tổng giám mục Paris, vì cái nhìn thần học thiếu lập trường và 
sáng suốt, đã từ chối không chịu rút lại, như được yêu cầu, lời giới thiệu của ông trước đây. Đối với 
nhiều người, cuộc tranh đấu chống lại Quesnel chỉ là chuyện các cha dòng Tên ngược đãi Quesnel ; 
và cho dù là cả hai bên đều kiện tụng sang Rôma, hoặc để chống hệ thống luân lý các cha dòng Tên 
hoặc chống lại thuyết Jansen, điều này cũng không hủy bỏ được sự ngờ vực của dân chúng. Trước 
tình thế hỗn độn, vua Louis XIV xin giáo hoàng ra một sắc chỉ mới kê khai và kết án tất cả những sai 
lầm trong sách của Quesnel, nhưng tránh dùng những công thức có thể chạm tới phe Pháp giáo. Sau 
nhiều cuộc thảo luận lâu dài ở giáo triều, Quesnel có xin đến biện hộ nhưng không được, Đức 
Clêment XI ra sắc lệnh Unigenitus (9) ngày 8 tháng chín 1713. Sắc chỉ trích nguyên văn 101 mệnh đề 
trong sách của Quesnel, chỉ rõ điểm tương quan giữa chúng với lạc thuyết Jansénisme và kết án 
chúng. Tuy sắc chỉ có phần mơ hồ không kê rõ vạ phạt nào dành cho mỗi mệnh đề, sắc chỉ 
Unigenitus là một trong những quyết định quan trọng nhất của huấn quyền giáo hoàng. Không quy 
chiếu vào một công đồng chung nào, không dựa trên sự đồng thuận của các Giáo hội địa phương, 
như phong trào Pháp giáo đòi hỏi, sắc lệnh mặc nhiên tự đảm nhận quyền phê phán chung thẩm các 
chú giải về thánh Augustin, và do đó, nhìn nhận quyền bính của thầy dạy tối cao của Giáo hội như 
đứng bên ngoài, nhưng đương nhiên hiệp thông toàn vẹn với toàn thể Giáo hội. Thật ra, sắc chỉ đã 
không chấm rứt ngay được cuộc tranh luận. Nhưng những xung đột do việc áp đặt sắc chỉ này sẽ xảy 
ra trong giai đoạn kế tiếp của Giáo hội. 


Cuộc tranh cãi về thuyết Jansénisme vào cuối thế kỷ này và đầu thế kỷ sau chỉ là một cuộc tranh cãi 
gần. như hoàn toàn giữa người Pháp. Chỉ có ở Hòa Lan, một nước láng giềng nhưng độc lập đối với 
quyền uy của vua Louis XIV, và trong thực tế tương đối khoan dung cho thiểu số người công giáo, thì 
những người theo thuyết Jansénisme được chú ý đến. Từ cuối thế kỷ XVII và nhất là từ khi người 
cháu của vua Louis XIV lên nắm quyền ở Tây Ban Nha, các giám mục Hòa Lan thuộc Tây Ban Nha 
ra sức dập tắt học thuyết thánh Augustin : vì thế những người theo thuyết Jansénisme bị theo dõi 
nhiều nhất, họ phải bỏ miền nam Hòa Lan lên tị nạn ở các Tỉnh-Liên hiệp độc lập. Thật vậy, ở Hòa 
Lan (10), người ta cấm giữ đạo công giáo cách công khai và phế bỏ các tòa giám mục; nhưng như 
đã thấy trên đây, người ta thỏa thuận tạm thời cho thiết lập các đại diện tông tòa. Nhiều va chạm 
giữa các giám mục đại diện tông tòa và thiểu số các giáo sĩ triều với các cha thừa sai dòng Tên đã 
xảy ra trong suốt thế kỷ XVII. Do đó chúng ta dễ hiểu vì sao các giám mục đại diện tông tòa có ít 
nhiều thiện cảm với những người theo thuyết .Jansénisme là những thù địch của các cha dòng Tên; 
một vài vị đại diện tông tòa còn binh vực thuyết Jansénisme nữa. Cách riêng, giám mục Pierre 
Codde, làm đại diện tông tòa từ năm 1688 và cùng dòng Oratoire với Quesnel, thường xuyên liên lạc 
thân thiết với Arnauld và người bạn cũ cùng dòng đã quen biết từ hồi còn ở Paris. Vì theo chủ nghĩa 
đạo đức nghiêm khắc và có xu hướng Jansénisme, Codde bị tố cáo sang Roma; nhưng giáo hoàng 
đã cho Codde tự biện minh năm 1695. Một lần nữa bị các cha dòng Tên tố cáo vì đã không công bố 
quyết định của giáo hoàng lên án một số mệnh đề đặc biệt được cổ võ ở Bỉ, Codde bị triệu hồi về 
Roma, nếu không tuân sẽ bị huyền chức. Ở Roma, Codde từ chối không công nhận năm mệnh đề là 
do Jansénisme dạy, mệnh đề mà Codde bác bỏ. Vì thế, Codde bị huyền chức năm 1702. Trở về Hòa 
Lan, Codde công bố một lá thơ để tự biện hộ. Thành thử Codde bị cách chức hoàn toàn năm 1704. 
Vị đại diện tông tòa do Roma chỉ định là Théodore de Cock, cựu sinh viên trường Truyền giáo, thất 
bại vì nhiều tín hữu và khoảng một nữa trong số ba trăm năm mươi linh mục triều từ chối nhìn nhận 
quyền bính của Cock. Quốc hội, bị họ ảnh hưởng, gây khó dễ không giúp Cock thi hành nhiệm vụ 
(thật ra, lời kêu gọi thế quyền tin lành phái Calvin chống lại Roma đã không nhận được một sự tán 
đồng nhất trí). Cock đành phải nhượng bộ. Roma chỉ định người kế vị, nhưng cũng thất bại. Cuối 
cùng thiểu số rất nhỏ người công giáo Hòa Lan không có giám mục cai quản nữa. Chúng ta cần để 
ý đến cảnh bơ vơ tôn giáo này khi phê phán là hành động quá độc lập của hội nghị giáo phận Utrecht 
đã dẫn tới tình trạng ly giáo đáng tiếc ở Hòa Lan vào đầu thời kỳ sau đó. Ngoài ra, sự hiện diện ở 
Utrecht trong nhiều năm trời của các nhà ngoại giao đàm phán đề kết thúc trận giặc kế vị ở Tây Ban 
Nha, không phải là không có ảnh hưởng đến sự truyền bá các trào lưu tư tưởng Jansénisme và 
chống đối Roma ở các nước Đức và Ý sau này (11). 


VII. TRIẾT THUYÉT MỚI. RENÉ DESCARTES. 


Thoạt nhìn, các thuyết Jansénisme (đạo lý khắc khổ), Pháp giáo (gallicanisme), An tĩnh (quiétisme) 
đã kiến tạo lịch sử tôn giáo của nước Pháp. Nhưng ta đừng quên, sau các thuyết này, xuất hiện một 
hình thức tư tưởng mới, một thái độ trí thức mới sẽ làm tan rã sự hăm hở của lòng sùng tín baroque 
cũng như chính sách chuyên chế Pháp. Nước Pháp chỉ thắm nhuần muộn màng một phần nào tinh 


thần công đồng Trente. Một thuyết nhân bản được gợi hứng từ chủ nghĩa tự nhiên, những vết sót lại 
của chủ nghĩa hoài nghi và khắc kỷ, thừa kế thời Phục hưng, vẫn tiếp tục sống sót và đóng một vai 
trò quan trọng trong các cuộc tranh luận về đời sống thiêng liêng. Tình trạng này một phần là do mối 
tương quan trong đời sống cộng sinh đặc biệt giữa người công giáo và tin lành phái Calvin 
(Huguenots). Trong khi ở Đức, một xứ bị phân cắt, mỗi miền theo tôn giáo do ông hoàng hay hiệp 
nghị quyết định, các tôn giáo thiểu số khác hoàn toàn không đáng kể hoặc đang biến dần, thì trái lại ở 
Pháp, một quốc gia mà nội bộ được cải cách trong suốt hơn một thế kỷ, một giáo hội tin lành theo 
Calvin được sinh hoạt với tính cách pháp lý, và trong khuôn khổ luật pháp đó, mọi người đều có thể 
phát biểu như giữa người với người, ở thời đại mà đời sống tôn giáo không thể thờ ơ hay biếng 
nhác. Những yếu tố duy lý chiếm phần quan trọng hơn trong việc thảo luận. Vì mọi hình thức biện hộ 
dựa trên lý trí va chạm với nguyên tắc dựa trên Thánh Kinh do các nhà Cải cách chủ xướng, những 
người phản Cải cách dùng các phương pháp và tôn chỉ của chủ nghĩa hoài nghi thời Cổ đại mà các 
tác phẩm được tái bản. Phải chăng nhờø thế mà người ta sẽ chứng minh điều quả quyết của các 
nhà Cải cách là Giáo hội có thể sai lầm, sẽ dẫn đến chỗ từ bỏ tiêu chuẩn của đức tin? Khi các người 
theo Cải cách dựa vào Thánh Kinh, thì người công giáo trả lời là một mình Thánh Kinh không đủ để 
chúng ta hiểu được Thánh Kinh muốn nói gì, và lối hiểu của các người theo Cải cách chỉ là những ý 
kiến riêng của Luther, Calvin và Zwingli mà ta có thể phủ nhận, và những người theo Cải cách không 
có một tiêu chuẩn nào cho giáo lý của họ. Họ dựa vào đâu để nói các sách Cựu Ước và Tân Ước là 
Sách Thánh? Nếu là kết quả của sự xác tín trong thâm tâm do Chúa Thánh Linh soi sáng, chúng ta 
phải tự hỏi sự xác tín này có thật sự đích thực không. Làm sao chúng ta có thể phân biệt được với ảo 
tưởng hay linh hứng giả dối? Đâu là tiêu chuẩn để phân biệt? Người ta tưởng như thế có thể gây bối 
rồi thật sự cho những người theo Cải cách và đầy họ đến chỗ phải ngờ vực. Khi mọi tin tưởng vào 
những xác tín sâu kín nhất của họ bị phá đổ, và bao lâu họ không xưng là vô thần, thì người ta hy 
vọng đưa họ về lại với công giáo. Điều mà ít người nhận ra là phương pháp này nói chung có thể áp 
dụng chống lại bất cứ tôn giáo nào, và có một khuynh hướng "phóng đãng mạnh mẽ hoành hành 
thật sự trong chủ nghĩa "hoài nghỉ" này. Thật vậy, thái độ hoài nghi rất phổ thông vào thời đó; và 
được xem như là thuốc giải độc trừ thuyết duy tín chỉ dựa vào mạc khải được Giáo Hội xác nhận. 
Thái độ này bắt nguồn từ Montaigne (1533-1592) khi ông này tuyên bố lý trí con người không thể biết 
được các chân lý siêu hình, và vì thế, về vấn đề tôn giáo, phải tôn trọng đức tin của cha ông; trong 
phần thực tế, Montaigne chủ trương một thái độ khắc kỷ như là lý tưởng sống. Triết thuyết này được 
các đồ đệ ông truyền bá, kinh sĩ Pierre Charron (1541-1603), giám mục Jean-Pierre Camus (1582- 
1652), thơ ký và bạn của thánh Francois de Sales, hồng y_Perron, một ít tu sĩ dòng Tên và vài cá 
nhân riêng rẽ theo thuyết Jjansénisme. Người ta cũng nhìn thấy trong cái lãnh đạm của "tình yêu 
thuần khiết" của Fénelon một dấu vết phái khắc kỷ. Tác phẩm nỗi tiếng Phê bình Lịch sử Cựu 
Ước (Histoire critique du Vieux Testament), xuất bản năm 1678, của Richard Simon (1638-1712), một 
tu sĩ thông thái dòng Oratoire (giảng thuyết), được xem như một toan tính làm yếu vị thế các nhà Cải 
cách luôn trưng dẫn Thánh Kinh bằng cách chứng minh không có một văn bản nào chính thức của 
Thánh Kinh và không một ai hiểu biết chính xác cổ ngữ Do Thái. 


Chính một cựu học sinh trường La Flèche của các cha dòng Tên, René Descartes, đã làm đảo lộn 
thực sự tư tưởng của Pháp. Trong trường này, giáo dục được dựa trên các môn Cổ điển học, và 
phương pháp hoài nghỉ được giảng dạy. Những hoài nghỉ mà Descartes cảm nhận được khi đang 
theo học ở đây cũng như ý thức rằng sự hiểu biết của mình còn yếu kém, cho dù Descartes thực 
tình quý trọng sự khôn ngoan hơn là sự hiểu biết theo sách vở, đặt người quân tử trên người uyên 
thâm. Điều đó đã khiến Descartes từ bỏ môn khoa học để quay về sự quan sát đời sống, như ông có 
thể thấy được trong các chuyến du hành, ở các triều đình và trong các binh đội. Trong khi phục vụ 
trong đạo quân của Tilly, tại Neubourg miền Bavière, năm 1619, Descartes đã cảm nhận được một 
kinh nghiệm quyết liệt : Descartes thề nguyện sẽ đi hành hương viếng Đức Mẹ Lorette nếu tìm ra 
được cho đức tin một căn bản triết lý không thể lay chuyển. Và Descartes nhận thức rằng lý trí tự 
nhiên nắm chắc được một điểm không thể chối cãi, đó là hiện hữu : "Tôi suy tưởng, tắt nhiên là có 
tô" (Je pense, donc je suis). Từ chân lý nền móng này, Descartes nghiên cứu thực tại. Trước câu 
khẳng định này, nguyên tắc hoài nghi theo phương pháp không còn giá trị nữa. Chủ nghĩa hoài nghỉ 
mắt hết hiệu quả. Nhờ tư tưởng thuần túy, con người nhận thức rằng cuộc sống của mình là tinh 
thần, và sự bất toàn của tư tưởng đưa con người đến chỗ viên mãn của Thiên Chúa. Theo thiên 
bẩm, Thiên Chúa hiện hữu: trong chúng ta như là một ý niệm. Descartes chưa nghĩ tới chuyện phân 
cách đức tin khỏi lý trí. Triết thuyết của ông tiến đến việc xác nhận phần mặc khải mà con người có 
thể đạt tới bằng lý luận : Thiên Chúa là hiện hữu và linh hồn thì bất tử. Mục đích của ông là đạt đến 
sự thống nhất vũ trụ nhờ mọi hiểu biết của con người; phương pháp của ông là phương pháp phân 
tích thuần túy toán học, mà ông sẽ làm cho phong phú thêm nhờ việc khám phá ra môn hình học giải 
tích. Được các bạn hữu thúc đẩy, như hồng y de Bérulle và những người thân cận, ông phát hành 


năm 1637 cuốn Discours de la méthode (Thảo luận về phương pháp), và năm 1641, Medlitationes de 
prima philosophia (Suy tư về Triết lý tiên khởi). Nhưng tác phẩm của . ông chỉ nhận được khoan dung, 
không bị kết án. Riêng giáo lý về biến thể của ông lại bị liệt kê vào số cắm. Ông mắt năm 1650 trong 
đức tin công giáo tại Stockholm, ông đến đây năm trước để đàm luận với nữ hoàng Christine. Ông 
thọ năm mươi bốn tuổi. 


Cái mới trong phương pháp của ông là suy tư triết lý từ lương tâm. Descartes mở đường cho mọi 
triết thuyết duy tâm; điều chắc chắn là ông đã thúc đầy tư tưởng triết lý từ bỏ chủ nghĩa khách quan 
để theo thuyết duy lý thuần túy. Đối với ông, tự trị lý lẽ của con người vẫn tùy thuộc vào lý lẽ của 
Thiên Chúa. Descartes còn là một người thực tế, nhưng những sợi dây liên kết lý trí với Thiên Chúa 
không còn bền chặt lắm, và Descartes tìm cách giải thích hiện thực bằng những con đường gay go, 
nếu không là sai lạc. 


Descartes có nhiều đồ đệ xuất chúng, và đã gây được một ảnh hưởng lạ lùng. Tu sĩ dòng Oratoire là 
Malebranche dựa trên phương pháp mới và trên triết lý về lương tâm, cũng như trên tư tưởng của 
thánh Augustin, toan tính thiết lập một học thuyết công giáo thực sự; một học thuyết qui hướng thật 
sự về Thiên Chúa, đến nỗi theo đó mọi sự hiểu biết phân minh chỉ có ở nơi Thiên Chúa, cũng như 
mọi hành động đều là hành động của Thiên Chúa. Học thuyết này bị công kích khắp nơi. Chỉ trừ 
những người Anh theo thuyết Hữu thần, còn các cha dòng Tên và Arnauld, Fénelon và Bossuet, tất 
cả đều đồng thanh kết án học thuyết ấy. 


Nhưng khi não trạng mới có những người đại diện ở ngoài vòng ảnh hưởng của đức tin Kitô giáo, 
người ta sẽ mau nhận ra tất cả những nguy hiểm của nó. Ở Amsterdam, Baruch Spinoza (1632- 
1677), sau khi muốn trở thành giáo sĩ Do thái và bị khai trừ ra khỏi cộng đồng Do thái vì thuyết Duy lý 
của ông, ông quyết định theo trường phái của Descartes. Ông dự tính thiết đặt trong những tác phẩm 
của ông các căn bản triết lý, siêu hình và luân lý học trên cơ sở thuần luận lý, more geomefrico. Ông 
ao ước đạt tới một sự hiểu biết có thể làm cho cuộc sống có ý nghĩa. Ông tìm kiếm cái gì có thể "bảo 
đảm được hưởng một niềm vinh phúc trường cửu và tuyệt vời”. Trong sự khao khát vĩnh cữu, vô biên 
này lộ ra sự nhận thức về vũ trụ của văn hóa barốc, nhưng bây giờ thì đứng bên ngoài nhãn giới Kitô. 
Nhưng Spinoza, vượt qua cả Descartes, chủ trương thuyết nhất nguyên phỏng theo thuyết phiếm 
thần. Chỉ có một bản thể chính thật, đó là Thiên Chúa, căn nguyên của ý tưởng và không gian, Deus 
sive natura. Vũ trụ không những gần gũi Thiên Chúa, vũ trụ là Thiên Chúa. Do đó không có điều ác 
tuyệt đối bởi vì tất cả đều bắt nguồn từ bản thể vô biên của vũ trụ. Tôn giáo chỉ cốt ở cảm xúc, cảm 
xúc cao thượng nhất là amor Dei intellectualis. Thánh Kinh bị bác bỏ. 


Các luận đề của Spinoza gây một ảnh hưởng vang động trong tâm trí những người đương thời và 
nhất là ở thế kỷ XVIII đã gây nên những hậu quả hết sức tàn phá. Chính vì cảm thấy rất rõ ràng triết 
gia Spinoza gần gũi với trào lưu vô thần mà Leibniz chống lại ông. 


VIII. THUYÉT TỰ NHIÊN THÀN LUẬN (DÉISME) CỦA NGƯỜI ANH 


Không liên quan tới Descartes, nhưng gần như đồng thời với Descartes, nhiều nhà trí thức tên tuổi 
người Anh cũng đi đến chỗ từ bỏ trường phái Kinh viện vẫn được dạy trong các đại học trong nước. 
Trong khi chính phủ áp đặt những thay đổi về tôn giáo suốt thế kỷ XVI gây nên nhiều giao động mãnh 
liệt trong xứ, trước những tiến bộ của khoa học vạn vật thúc đẩy các triết gia theo chủ nghĩa duy 
nghiệm luôn thích hợp với cá tính của người Anh. Việc chứng thực ý niệm bằng sự kiện trở nên quan 
trọng hơn là chứng minh ý niệm bằng lý luận. Các đại diện đầu tiên cho thuyết duy nghiệm của thế kỷ 
XVII không phản đối Mặc khải. Huân tước-Chưởng ấn Bacon of Verulam (+ 1626) là một Kitô hữu 
xác tín. Nhưng ông tách hẳn lãnh vực đức tin ra khỏi lãnh vực khoa học. Đối với ông, « vương quyền 
của con người", mà hình thể càng ngày càng được biểu lộ rõ hơn nhờ các phát minh mới mẻ, không 
có một dây liên hệ nào với Thiên Chúa. Điều mà Bacon yêu cầu là biết "giải thích thiên nhiên", từ 
những sự kiện riêng rẽ và những kinh nghiệm thành công. Chương trình của ông đã được Hobbes (+ 
1679), bí thư của ông, hệ thống hóa. Hobbes xem sự tiến hóa của thiên nhiên như một loại tiến trình 
kỹ thuật, như sự chuyển vận của máy móc. Nhưng trong thiên nhiên còn có con người và quốc gia. 
Trong quan niệm ấy tôn giáo và công giáo không có chỗ đứng. Thánh Kinh được giải thích theo quan 
điểm hoàn toàn luân lý, các phép lạ là do tác động của một chuỗi sức mạnh tự nhiên. 


Huân tước Herbert of Cherbury (+ 1648) quan tâm hơn đến vấn đề tôn giáo. Từ sự kiện chia rẽ giữa 
các tôn giáo, ông muốn thiệt lập một hệ thông tự nhiên cho tôn giáo. Ong cho răng chỉ có những chân 
lý mà chúng ta chứng minh được một cách hợp lý mới là đích thực và mọi người phải châp nhận. Vì 


cả thiên nhiên và lý trí vốn có nơi mỗi người, mới giúp chúng ta thiết đặt những nguyên tắc tôn giáo 
căn bản chung cho tất cả các tôn giáo. Cherbury đưa ra năm nguyên tác : Thiên Chúa hiện hữu, sự 
cần thiết phải phụng thờ Ngài, sự bó buộc thực hành các nhân đức và sống đạo hạnh, gớm ghiếc tội 
lỗi và quyết tâm hoán cải, lòng tin có phần thưởng ở đời này hay đời sau. Mặc khải có tính cách xác 
thực là nhờ phù hợp với các chân lý thuần lý này. Mọi điều khác, kể cả giáo lý về quyền tối thượng 
của Thiên Chúa trên hoàn vũ, chỉ là những điều ngụy tạo do các giáo sĩ bày ra. Biện pháp liệt kê sách 
khảo luận của Huân tước Cherbury vào số các sách bị cắm chưa đủ đề dập tắt lý thuyết tai hại này. 


Qua thế hệ sau, các ý tưởng "tân thời" còn được phát biểu cách công khai hơn nữa. Thật vậy, cuộc 
"cách mạng vẻ vang" đã bảo đảm tự do lương tâm và báo chí, chỉ có những người công giáo bị khai 
trừ. Giờ đây người ta có thể tuyên bố cả những ý kiến vô tín ngưỡng, nghĩa là không phù hợp với tôn 
giáo chính thức của quốc gia. John Locke (+ 1704) thuộc nhóm các "nhà tự do tư tưởng" đó. Ông trở 
vê Anh theo sau Guillaume dOrange. Vì quan tâm bảo đảm cho tư tưởng được độc lập và tự chủ, 
ông bác bỏ thuyết các ý niệm thiên phú. Đề xác định đâu là phần sự thật chứa đựng trong Mặc khải, 
ông tìm một tiêu chuẩn mà ông tin rằng nó chính là sự phù hợp giữa các giáo huấn căn bản của tôn 
giáo và nội dung của môn siêu hình và luân lý học dựa trên lý trí. Trong tác phẩm Sự hợp lý của Đạo 
kftô (The reasonablness of Christianity) (1695), người ta có thể đọc thấy rằng luân lý Kitô giáo trùng 
hợp với một phần lề luật của Maisen, và vì thế với lề luật tự nhiên. Sống thuận theo luân lý Kitô giáo 
bảo đảm cho chúng ta được cứu rỗi. Đức Giêsu là Đắng. Thiên Sai và là Thày dạy ta sống đạo đức. 
Mặc khải, minh chứng bởi phép lạ, được nhìn nhận để bỗ túc cho thiên nhiên và lý trí, giá trị tốt đẹp 
của Mạc khải là mang lại cho ta sự hiểu biết minh bạch về các bỗn phận luân lý, chắn hưng đạo giáo 
chân chính, trong tinh thần và trong sự thật, và trong niềm tin vào đời sống vĩnh cửu và phần thưởng 
mai sau. Như vậy, thuyết "thuyết tự nhiên thần giáo " của Cherbury được Locke tô thêm một màu sắc 
luân lý đậm đà. 

Xuất phát từ nước Anh, chủ nghĩa duy nghiệm và chối bỏ những gì siêu nhiên, bành trướng và gây ra 
nhiều hậu quả hệ trọng cho tôn giáo trong suốt thế kỷ XVII (12). 


IX. XÃ HỘI THỜI BAROQUE. 


Một di sản xấu khác không những của chế độ chuyên chế Pháp mà còn của toàn thế giới baroque, 
đó là sự sao lãng lộ liễu các vấn đề xã hội. Các thế kỷ XVI và XVII đã thắm nhiễm nặng nè tinh thần 
bảo thủ, điều này có thể được nhận ra qua thái độ của Giáo Hội Công Giáo muốn bảo vệ và lấy lại tài 
sản của Giáo Hội. Giai cấp thời Trung cổ của các giới được thiết định trong Giáo Hội và sự phân chia 
các chức vụ giữa các giới được xem như là điều bắt khả xâm phạm không ai dám thay đồi : khi một 
tu viện, dành riêng cho giới quý tộc Đức từ thời Trung cổ, không thể cải cách được vì số tu Sĩ quá Ít 
hay vì các tu sĩ thiếu tinh thần đạo đức, người ta cũng không dám xâm phạm đến các quyền lợi ấy 
bằng cách thu nhận tu sĩ từ giới trưởng giả. Nếu có nhận tu sĩ từ giới trưởng giả, như trường hợp ở 
Fulda, thì các tu sĩ này chỉ sông trong một tu viện phụ thuộc để duy trì phụng tự và chỉ có những 
quyền lợi giảm thiểu, không có hiệu tòa, không được tham gia kinh sĩ hội, và do đó không có quyên 
điều khiển hay quản lý tu viện và tài sản của tu viện. Tất cả các cải tổ hoặc do Sứ thần Tòa thánh 
hoặc do các Viện phụ hoàng thân khôn ngoan đề xướng đều thất bại (13). 


Như đã thấy trước đây, ở các giáo phận Đức thuộc Đế quốc, việc áp dụng cứng nhắc nguyên tắc 
chọn lựa giám mục trong giới hoàng tộc đã gây ra nhiều thủ đoạn ngoại giao và chính trị cũng như 
nhiều kiêm nhiệm trái với các quyết định của Công đồng chung Trente. Ngay cả ở Áo, các giám mục 
tùy thuộc vào các ông hoàng, và trong những năm tồi tệ nhất của thời Cải cách và giữa những công 
việc kiệt quệ phản Cải cách, chỉ có một vài giám mục xuất thân từ giới trưởng giả, như hồng y 
Melchior Klesl ở Vienne, nhưng vào những năm 1700, không còn một giám mục nào thuộc giới 
trưởng giả nữa. Cuối thời kỳ này, chế độ phong kiến của giới qúy tộc đã toàn thắng khắp nơi. 


Địa vị dành cho nữ giới trong Giáo Hội cũng thế. Quan niệm về vấn đề này vẫn là quan niệm của 
thời Trung cổ. Các ý tưởng cổ cõ việc giáo dục và huấn luyện thanh thiếu nữ của duan Vives, người 
Tây Ban Nha, một nhà nhân bản và bạn của Erasmes, trong cuốn De ínstitutione feminae 
christianae (về tu hội của nữ giới Kitô) (1523), tiêu biểu cho bước đầu của khoa sư phạm cận đại, 
hoàn toàn thông cảm những cá biệt của nữ tính và bổn phận của người nữ. Dù sách đã được tái bản 
đến bốn mươi lần, những ý tưởng của Vives chưa được truyền bá bao nhiêu trong Giáo Hội. Ngoài 
ra, Vives chỉ thật sự bàn đến hoàn cảnh của người nữ trong gia đình. Theo quan niệm thông thường 
được Giáo Hội chấp nhận, chỗ đứng duy nhất cho người nữ độc thân là tu viện với tường cắm. 
Người ta cũng bị ảnh hưởng phần nào bởi các kinh nghiệm dưới thời Cải cách. Nếu các giám mục vì 
tình nhân đạo Kitô giáo thử phác họa cho người nữ những hình thức khác để tu hành và tham gia 


vào đời sống Giáo Hội đều bị giáo triều Roma dứt khoát chống đối. Các nữ tu dòng Thăm viếng trở 
thành các nữ tu nội cắm, đi ngược với ý định của vị sáng lập dòng là Thánh Francois de Sales. Các 
nữ tu Ursulines, cộng đoàn nữ tu quan trọng nhất của Pháp, được cải cách từ năm 1620 do chiếu chỉ 
của giáo hoàng thành một dòng tu có nội câm.Vincent de Paul hiểu rõ số phận các Nữ tử bác ái của 
ngài nếu họ xin Roma chuẩn y nội qui, vì thế ngài luôn khuyên các nữ tử tránh điều đó. Nhưng số 
phận thảm thương nhất là của các "Bà người Anh" và Mary Ward, người sáng lập mà chúng ta đã có 
dịp nhắc tới trước đây. Mary Ward khi còn trẻ gia nhập tu viện Clarisses ở Saint-Omer năm 1606, 
nhưng Mary Ward cảm thấy ơn gọi cộng tác vào việc cứu rỗi các linh hồn tại Anh quốc của bà đang 
bị đe dọa. Hâm mộ các hoạt động của các cha dòng Tên ở Anh, Mary Ward cùng với vài chị đồng 
hương lập một tu hội năm 1609 phỏng theo mẫu dòng Tên. Sau khi nhận thấy hầu như không thê 
sinh hoạt được ở Anh, bà lập một số nhà ở Liège, Cologne và Trèves. Bà muốn dùng công trình giáo 
dục để phát huy một nền giáo dục công giáo cho người nữ, hỗ trợ sinh hoạt mục vụ nơi xứ sở bà và 
tham gia vào các hoạt động thừa sai của Giáo Hội. Do nguồn gốc Anh quốc của bà, bà có một thái độ 
tự tin, tự do trong cách cư xử và ăn nói như người nữ xứ Anh của bà, không thích lệ thuộc, và thêm 
một chút ngoan cố của người Anh khi họ phản ứng trước các chướng ngại. Để thực hiện các mục 
tiêu của cộng đoàn, bà không toại nguyện nếu chỉ được sự chuẩn y của giám mục cho một vài nhà 
riêng rẽ. Các chị em đồng hành của bà muốn sống liên kết với nhau, vì thế họ tìm cách sống không 
tùy thuộc các giám mục giáo phận để có nhiều tự do và khả năng hoạt động hơn, họ mong mỏi được 
họp thành một dòng nữ liên hệ trực tiếp với giáo triều qua trung gian của một mẹ bề trên tổng quyền. 
Ngoài ra, họ cảm thầy sống cô lập như các nữ tu với nội cắm thời ấy là chướng ngại quan trọng nhất 
cho công việc tông đồ của họ, và họ từ chối trên nguyên tắc sống với nội cảm cho các cộng đoàn của 
họ. Nếu hội dòng được nhìn nhận, họ hy vọng sẽ có thêm nhiều khả năng hoạt động, theo mẫu các 
cha dòng Tên. Ngoài ra, các chị, trái với ý nguyện của dòng Tên, có lối sống gần giống các cha dòng 
Tên, qua nội qui và cách tổ chức, cơ cấu và mục đích, nên người ta xem cộng đoàn của các chị là 
ngành nữ của dòng Tên, và gọi các chị là "các nữ tu dòng Tên" (jésuitines), và vì thế mà tất cả thù 
địch của các cha dòng Tên tự động nỗi lên chống lại các chị. Dù các chị đã mở một ngôi trường ngay 
tại Rôma để chứng tỏ hiệu quả của công việc tông đồ của các chị, các chị hoàn toàn bị tố cáo và vu 
khống, và chỉ gặp nghi ngờ và dè dặt ở giáo triều ; do đó cộng đoàn các chị không được giáo hoàng 
chuẩn y. Các chị hoàn toàn bắt lực trước mọi cuộc tấn công vô căn cứ của vị đại diện hàng giáo 
phẩm Anh tố cáo các chị xen vào và gây rối cho công việc mục vụ. Dân chúng lắc đầu khi thấy các bà 
lạ ấy đi thăm viếng các nhà thờ và ăn mặc đồng phục. Sau năm năm tranh đấu để cộng đoàn được 
nhìn nhận, Mary Ward rời Roma. Năm 1624, Bộ Truyền giáo bắt buộc hội dòng của bà cải cách thành 
tu viện với nội câm hoặc tự giải tán. Trường ở Roma phải đóng cửa. Nhưng khi Mary với tính cách bề 
trên và không xin phép các giám mục có thẫm quyền, cho mở những cộng đoàn mới ở Munich và 
Vienne nhờ sự tài trợ của ông hoàng Maximilien và hoàng đế Ferdinand II, và dự tính thi hành những 
chương trình tương tự ở Prague, Bộ Truyền giáo lại can thiệp, và qua trung gian các Sứ thần Tòa 
thánh, Bộ ra lệnh đóng cửa các nhà trên. Trước sự đe dọa đóng cửa các nhà của chị em ở Bỉ, Mary 
Ward gởi qua, với tính cách đi thăm, một trong những chị em trung tín nhất. Nhưng khi chị này qua 
tới nơi thì các nhà đã bị đóng cửa rồi. Mary Ward mở lại cộng đoàn và yêu cầu các chị em khấn lại. 
Ngay sau đó, một sắc chỉ của Đức Urbainâ VIII giải tán cả hội dòng năm 1631, còn Mary Ward thì bị 
giam ở Munich trong một tu viện Clarisses. Sau khi được thả, Mary Ward trở về Roma và Anh quốc, 
và được Giáo Hội khoan hồng cho tiếp tục công trình giáo huấn thanh thiếu nữ cho đến khi bà qua 
đời năm 1645. Năm 1680, giám mục Augsbourg công nhận hội dòng đang sinh hoạt ở thành phố này, 
sau đó tới lượt các giám mục của Freising và Salzbourg. Khoấng năm 1700, nhà mẹ của dòng được 
di chuyển về Munich, và năm 170, luật Dòng được giáo hoàng chuẩn y. Theo lời của đức Pie XII, 
tinh thần Kitô giáo thiên bẩm của "người nữ trỗi vượt" mà Giáo Hội Anh quốc trong những năm đẫm 
máu nhất của lịch sử đất nước , đã dâng hiến cho Giáo Hội hoàn vũ", luôn bừng sáng với lòng trung 
thành không hề lay chuyển của bà. Với tinh thần ấy, bà đã mở đường cho các dòng nữ trong thời 
hiện đại, đồng thời thiết đặt những lề luật thích hợp cho công việc tông đồ của nữ giới trong Giáo 
Hội thời thân tiến. 


X. CÁC VÁN ĐÈ XÃ HỘI VÀ HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN 


Quả thật, các vấn đề xã hội không được lưu tâm đến dưới chế độ chuyên chế. Ở Tây Ban Nha dưới 
triều vua Philippe II, chỉ còn có hai giai cấp được tôn trọng : binh sĩ và giáo sĩ. Mọi công việc tay chân, 
đồng áng hay xưởng thợ đều bị khinh rẻ, và được giao cho những người Maures đi đạo. Đất đai, chỉ 
có những người nông nô và nô lệ canh tác, ngày càng khô căn. Vài gia đình quý tộc làm chủ những 
lãnh địa rộng lớn gân nửa vương quốc. Ở Pháp, các chính khách chỉ lo bành trướng lãnh thổ. nhờ 
chiến tranh và làm tăng vẻ lộïng lẫy của triều đình để lắn vượt Roma baroque bằng cách quay về với 
cổ điển học. Triều đình không có một ý niệm gì về cảnh nghèo khổ của dân chúng. Các giáo sĩ giảng 


thuyết nỗi tiếng nhát trong triều vua Louis XIV chỉ mới đề cập đến trách nhiệm xã hội của các thính 
giả, mặc dầu cha dòng Tên Bourdaloue trong suốt mười tám năm, đã trình bày cho cả triều đình một 
cách toàn vẹn tất cả những bổn phận của đời sống Kitô hữu, và cha Massillon dòng Oratoire, trình 
bày trước mặt vua các chân lý bất diệt không thêm bớt trong những dịp giảng Mùa Vọng và Mùa 
Chay. Vài nhân vật riêng rẽ nhìn hiện tình với cặp mắt sáng suốt nhưng không có ảnh hưởng nào. 
Trong tác phẩm De Rege et Regis institutione (Về Vua Chúa và việc thiết lập Nhà Vua), xuất bản năm 
1599, cha dòng Tên Tây Ban Nha Juan de Mariana trình bày cho vua bổn phận giúp đỡ người dân 
nghèo, làm giảm bớt những chênh lệch xã hội giữa người quá giàu và người nghèo đói, đánh thuế 
trên của xa xỉ chứ không trên lương thực, và còn yêu cầu hàng giáo sĩ trích một phần hoa lợi cho các 
mục tiêu xã hội. 


Một thế kỷ sau, Fénelon xác định dứt khoát rằng xã hội có tầm quan trọng hơn chính trị. Mặc dù dưới 
hình thức che đậy, nhưng không ai có thể hiểu lầm, Fénelon đã lên tiếng trong cuốn Télémaque của 
ông, chống lại chế độ độc tài của vua Louis XIV. Rồi trong một lá thơ nôi danh công khai gởi cho 
vua, ông tuyên bố rằng một chiến tranh bất chính dù có kết thúc một cách tốt đẹp cũng không bớt đi 
được tính cách bắt chính, và vấn đề ở đây không phải là kết thúc chiến tranh bằng chiến thắng bên 
ngoài nhưng bằng cách ban phát của ăn cho người dân đang suy nhược (14) trong vương quốc. 


Các hoạt động khác tùy thuộc sáng kiến tư nhân. Với lương tâm Kitô, họ hoạt động không phải để 
thay đổi hiện tình xã hội cho có một ý nghĩa Kitô giáo, họ không đủ thằm quyền để làm việc này, 
nhưng để lấy việc bác ái xoa dịu những nỗi bần cùng tất tưởi nhất của dân chúng và giúp đỡ họ 
thăng tiến. Phục vụ người bệnh, đó là công việc mà dòng Tên, theo gương vị sáng lập, đòi hỏi, đặc 
biệt trong các thời kỳ có bệnh truyền nhiễm, nơi mọi tu sĩ dòng, dù là các thày nhà tập lỗi lạc nhất : họ 
không chỉ xem đó như một hành vi khiêm nhượng cá nhân, mà còn như những hành động bác ái 
làm giảm bớt nỗi khốn khổ của những bệnh nhân bị ruồng bỏ. Vị hầu tước trẻ tuổi Louis de 
Gonzague chết trong khi săn sóc những người bị dịch hạch và đã làm sáng tỏ tắm gương anh dũng 
của ngài. Vài thế kỷ sau, một tu sĩ cùng dòng Tên là Pierre Claver, người Catalan, khởi công ở 
Colombie một công trình kéo dài trong suốt bốn mươi năm : cha Claver tận tụy truyền giáo cho những 
người nô lệ da đen được đưa từ Phi Châu đến, và ra sức xoa dịu số phận vô nhân đạo của họ. 
Thánh Vincent de Paul tiêu hao sức lực trong khi lo mục vụ cho những người dân quê bị khinh rẻ và 
những người bị kết án khổ sai. Một kinh sĩ thành Reims, Jean-Baptiste de la Salle, năm 1684, đã 
sáng lập dòng các Anh Em Trường Kitô Giáo. Jean-Baptiste xuất thân trong một gia đình quý tộc đã 
sớm được cha linh hướng gợi ý và khuyến khích dắn thân lo giáo dục giới trẻ. Jean-Baptiste đã mở 
trường dạy học đầu tiên miễn phí cho các em trai nghèo, và tập hợp ngay ở nhà riêng một số giáo 
viên dạy học cho các em. Sau đó, ngài từ bỏ huê lợi của chức vụ để cùng với nhóm giáo viên thành 
lập tu hội Anh Em Trường Kitô Giáo. Trong các trường này, và đây là lần đầu tiên ở Pháp, giảng dạy 
bằng tiếng quốc ngữ, trong những lớp riêng biệt, lần đầu tiên, các em học nghề được tập họp lại đề 
theo học trong một trường dạy nghè, và cũng là lần đầu tiên, các giáo sư được đào tạo một cách có 
hệ thống cho một chủng viện chuyên môn. 


Tại Đức, tình hình trong thế kỷ XVII ít khủng hoảng hơn. Để khôi phục những mất mát to tát về 
nhân sự sau cuộc chiến Ba mươi năm, chính quyền đưa những kiều dân từ Tyrol và Thụy sĩ về, và 
đón tiếp các nạn nhân trốn các cuộc bắt bớ tôn giáo ở Pháp, Savoie, Bohême và Áo. Tất cả đều 
được giúp đỡ định cư nhờ được hưởng nhiều quyền lợi đặc biệt và miễn các thuế má. Các nghiệp 
đoàn đòi giảm thiểu tính cách cứng nhắc của nội quy từ thời Trung cổ. Nhiều học bổng được cấp 
phát, mở cửa các trường đại học thâu nhận giới trẻ có tài năng thuộc các giai cấp bình dân. Người ta 
cũng thường thấy có những quỹ hay của di tặng do các kinh sĩ để lại giúp mở hai mươi hay ba mươi 
học bổng cho các sinh viên. Gần một phần tư các sinh viên ở thành phố Ingolstad thuộc các giới 
nghèo nhát trong dân chúng. Các nhà tuyên giảng nỗi tiếng nhất thời baroque thường nói tới quyên 
tự do lựa chọn nghề nghiệp. Ngay cả các đế vương, dù thái độ có chuyên chế thế nào đi nữa, cũng 
cảm thấy, ít ra trong các diễn từ hay nghỉ lễ tùng thuộc của chư hầu, những trách nhiệm phụ mẫu 
của mình đối với các "con cái của tổ quốc". Đó là trường hợp của các giám mục hoàng gia miền 
Souabe : hầu như tất cả đã xuất thân từ giới tiểu công nghệ trung lưu ở các tỉnh thành nhỏ hay thuộc 
giới dân quê. 


Thật ra, ta phải công nhận thời ấy Giáo Hội Công Giáo chưa có một giáo huấn công khai nào về xã 
hội. Trong thực tế, ngày làm việc tám giờ đã được một sắc lệnh của vua Philippe II đặt thành luật 
năm 1593, và giờ giác làm việc trong ngày phải được phân bố theo sức nóng mặt trời để bảo vệ sức 
khỏe và sinh mạng của người làm (15). Ở Ba Tây, chế độ nô lệ đối với người thổ dân (Indiens) được 
bãi bỏ, nhưng thường chỉ bãi bỏ trên giấy tờ vì các chủ đồn điền chống cản; còn vấn đề hàng trăm 
ngàn người da đen bị biến thành nô lệ thì người ta hoàn toàn từ chối giải quyết. Các chương trình xã 


hội do Hobbes và Locke đề xướng không đưa lại một thay đổi nào trong cơ cấu xã hội, ảnh hưởng 
chỉ nhận thấy sau một thế kỷ. Ngay ở nước Anh khắc khổ, nơi mà chế độ chuyên chế, dù dưới màu 
sắc chính thể quân chủ hay chế độ đại nghị, không thắng được sức cản của các thế lực tinh thần 
hùng hậu, người dân quê trở thành tá điền, thợ thuyền làm công nhân với đồng lương bắt xứng, vấn 
đề xã hội không được thật sự xem như một vấn đề, dù Phong trào Cải cách có mang lại nhiều thay 
đổi quan trọng cho hiện tình tư hữu. Năm 1687, Richard Baxter tuyên bố : Thiên Chúa cho có sự 
nghèo khổ, vì nếu không có sự nghèo khổ thì vô số người sẽ rơi vào cạm bẫy của sự giàu sang. 
Ngược lại, trong sự giàu sang Thiên Chúa tỏ bày và chứng thực lòng ưu ái đặc biệt của Người. Nạn 
thất nghiệp được giải thích do lười biếng, không phải bởi các lý do kinh tế. Do đó người ta không cần 
phải lưu tâm đến những kẻ thất nghiệp. Khoảng cách giữa nền luân lý khắc khổ nghề nghiệp và chủ 
nghĩa ích kỷ bần tiện nhất nhiều khi thật là ngắn ngủi. 


Hãy nhìn vào nước Ý và thành phố Roma muôn thuở. Người ta cũng chưa biết tới một giáo huấn 
nào về xã hội. Nhưng từ thời Canh tân ở thế kỷ XVI, hoạt động xã hội dưới hình thức bác ái được 
các giáo hoàng chuẩn y và cổ võ. Chăm sóc bệnh nhân, và cả người mắc bệnh dịch hạch, là đối 
tượng lời khấn đặc biệt của hội đoàn từ thiện do Camille de Lellis sáng lập năm 1582. Để dạy dỗ các 
em nghèo, Jean Leonardi thành lập một tu hội giáo sĩ ở Lucques năm 1583. Khoảng mười năm sau, 
Josepf Calasanz, một người quý phái gốc Aragonais, động lòng vì các trẻ em bị ruông bỏ và lớn lên 
màkhông được học hành. Ông tụ hợp một số giáo sĩ để thành lập _tu hội các giáo sĩ nghèo dạy 
trường từ thiện" gọi là Piaristes, chuyên lo dạy. dỗ trong các trường miễn phí của tu hội. Dù gặp nhiều 
trở ngại từ phía giáo triều, tu hội vẫn phát triển, ngay cả trong cuộc chiến Ba mươi năm, sang đến 
Moravie, Ba Lan và Hung Gia Lợi. Tại những nước này, các giáo sĩ cao cấp dùng tu hội này để đem 
Phúc Âm đến cho đám quần chúng còn ngu dốt. Không bao lâu sau, tu hội cũng lo cho cả cấp trung 
học nữa. 


Các giáo hoàng trong đó có những vị xuất thân từ giai cắp đơn sơ nghèo túng, có thái độ khác nhau. 

Đức Urbain VIII không được mến chuộng vì ngài đòi sưu cao thuế nặng. Đức Sixte Quint được dân 
chúng nông thôn hàm ơn vì ngài tảo thanh vùng Campanie khỏi nạn cướp bóc và khai phá miền 
Marais Pontins khỏi sình lầy. Đức Innocent XI được nhắc tới nhiều vì ngài lo lắng các công việc từ 
thiện. Các giáo hoàng đã tạo ra nhiều công ăn việc làm vì các ngài cỗ võ nghệ thuật và xây cất nhiều 
cơ sở. Nói riêng việc xây cất đền thánh Phêrô được coi như một sự kiện xã hội. Một số tiểu tiết dí 
dỏm, theo nghĩa đen cũng như nghĩa bóng, được truyền lại chung quanh vụ xây cất đền thánh 
Phêrô. 


Lúc dựng tháp giữa công trường thánh Phêrô, các hồng y, các hoàng tử, nói chung là tất cả các 
nhân vật tai mắt tại Roma đều hiện diện trong biến cố này. Đang khi công việc còn dở dang thì nghe 
tiếng chuông báo ngọ. Tức khắc mọi công việc đều đình chỉ để thợ thuyền nghỉ tay dùng cơm yên ổn. 
Toàn ban thượng khách đứng yên chờ đợi cho đến khi thợ thuyền trở lại bàn trục. Vì không thể đình 
chỉ công việc xây. cất đền thờ, cả trong những tháng hè oi bức, người ta phải dựng trên công trường 
rộng lớn những lều vải để cho thợ thuyền khỏi bị bỏng nắng. Và sau khi đã hoàn tất mỗi phần của 
thánh đường, người ta tổ chức cuộc liên hoan nghĩa là bữa cơm giữa trời có đàn hát cho tất cả 
những người đã cộng tác vào việc xây cất (16). Theo kiểu nói của thánh Gioan Kim Khẩu, «lễ liên 
hoan là một lễ tình yêu dung động ». Điều đó tóm lược những tâm tình của một Giáo Hội đã lấy lại 
nguồn sinh lực sau một cuộc khủng khoảng trầm trọng. 
CHƯƠNG X 


KITÔ GIÁO, CON NGƯỜI, 
XÃ HỘI THÉ KỶ XVII, ĐẶC BIỆT TẠI PHÁP 


Khi cứu xét Giáo Hội, ít là tại Pháp, vào cuối thế kỷ XVII, chúng ta có ấn tượng là Giáo Hội vẫn giậm 
chân tại chỗ: phải chăng không có sự đổi mới nào? Phải chẳng các nhà thần bí, các nhà thần học, 
các nhà tu đức họp thành một thế giới riêng, và tư tưởng hoặc kinh nghiệm của họ không đi tới đám 
đông tín hữu? Ở đây có một vấn đề thông báo và truyền đạt mà thời đại nào cũng có, nhưng vấn đề 
này được đặt ra một cách mạnh mẽ hơn vào thế kỷ XVII, nhất là vì thời đại đó có sự trăm hoa đua nở 
về tu đức, như đã nói trên đây. 


"Vẫn giậm chân tại chỗ”, nhưng là "giậm chân tại chỗ” để được thanh tây: hậu bán thế kỷ XVII từ 
chối những điều táo bạo to lớn, những thay đổi trong phạm vi thực hành và trong cuộc sống. Những 


táo bạo của thế kỷ này là ở trong phạm vi tư tưởng, khoa học thuần túy. Phải đợi tới thế kỷ XVIII cuộc 
đại cách mạng về trí thức, trong những năm 1630-1640, quanh thuyết Descartes, mới mang lại tất cả 
những thành quả: sự phát triển toán học và các khoa học tự nhiên, những biểu hiện đầu tiên của một 
chủ thuyết duy lý và một tinh thần khoa học tân thời. 


Khi thầm định về những chênh lệch và chậm trễ ấy, chúng ta phải luôn luôn phân biệt giữa các quốc 
gia Âu Châu với nhau: năng động của các phong trào Cải cách và phát minh khó ảnh hưởng tới miền 
Nam Âu, với các nước như Tây Ban Nha, Ý, và cả miền Nam và Đông Nam Pháp bị thụt lùi. Chúng ta 
cũng phải phân biệt giữa lòng xã hội Pháp: vì ở xa thủ đô Paris, việc du hành lâu dài, nên các tỉnh 
vẫn trung thành với một lòng đạo đức ít được đổi mới hoặc ”soi sáng”, đúng vào lúc có sự suy giảm 
nỗ lực lớn của giới quí tộc và trưởng giả, nhất là ở các tỉnh, nhằm phục hồi thần bí học, vì họ là giai 
cấp xã hội hỗ trợ cho cố gắng ây. Chúng ta có thể so sánh dễ dàng những mô tả rất xúc tích và có tài 
liệu dẫn chứng mà các sử gia gần đây đã trình bày về các tỉnh khác nhau ở Pháp vào khoảng năm 
1700 (tiếc là chúng ta không có những nghiên cứu tương tự về các nước nói tiếng Đức): giáo miền 
Autun, các vùng quê Paris, giáo phận La Rochelle, Normandie, các giáo phận Châlons và Auxerre, 
miền Flandres, Đông Nam, có những tương đồng và dị biệt, rất nhiều dữ kiện tiêu biểu và cụ thể giúp 
chúng ta thẫm định việc thực hành và các hình thức tôn giáo của rất nhiều người. 


Từ một thế kỷ, trong phụng vụ không có những thay đổi rộng lớn: các nỗ lực được đề ra hồi thế kỷ 
XVI và đầu thế kỷ XVII chỉ mang lại vài thành quả đi theo hai chiều hướng, đôi khi lại không hòa hợp 
với nhau. 1) Trước hết, là bảo đảm cho các lễ nghi được trật tự. Quả thực những cố gắng đó rất cần 
thiết, vì trong khi cử hành các lễ nghi, dân chúng thường tràn vào gian cung thánh và cung nguyện, 
và đây là điều mà các tài liệu của giáo phận Autun vào năm 1689 cho chúng ta thấy: "Đàn ông và đàn 
bà đều lên tới tận Nhà Tạm đề đặt của lễ, rồi đứng trong gian cung thánh đề tham dự thánh lễ, họ 
cũng ngồi cả lên bậc cắp của bàn thờ, dựa vào đó, để mũ và những dây cột súc vật đây đó” (1). Ở 
cuối gian chính, đàn ông và đàn bà đứng hoặc ngồi trên đất (các ghế dài dành cho ông lãnh chúa 
hoặc vài người trưởng giả, vì thế luôn có những cuộc tranh giành, cả trong nhà thờ, để chiếm ghế dài 
này hoặc ghế kia!), một số người, vì không có chỗ, nên đứng dưới cổng nhà thờ, và chơi ky (quilles) 
hoặc chơi viên cầu (boules), quán rượu cũng không xa. Đó là những điều các cha sở thường than 
phiền. 2) Vì thế mối quan tâm của các mục tử là chấn chỉnh trật tự làm sao để các tín hữu ”tham gia” 
phụng vụ, tham dự chứ không "đứng xem”: tại Villiers le Bel, gần Paris, là trường hợp điển hình vì 
cha sở tại đây, linh mục Gourreau, đã cho lập một lan can lớn để chặn dọc theo gian cung thánh và 
bàn thờ, đồng thời nâng bàn thờ lên cao, với mục đích - như cha nói - là để "dân chúng có thể dễ 
thấy bàn thờ hơn”. Điều đó vẫn còn ít, và không thỏa mãn được những vị mục tử bắt đầu muốn cho 
giáo dân thực sự tham gia phụng vụ. Chúng ta đừng phê phán tình trạng đó theo tinh thần ngày nay: 
có nhiều chướng ngại giữa giáo hữu và phụng vụ, ngôn ngữ, quan niệm về phụng vụ thời đó khác 
với quan niệm thời nay. Mãi tới cuối thế kỷ và do sự tranh luận bài tin lành, những bản dịch các sách 
phụng vụ ra tiếng Pháp mới được phổ biến, và sau nhiều cuộc lên án: năm 1660, có vụ kết án bản 
dịch Sách Lễ (Missel của J. de Voisin, năm 1685, đến lượt bản dịch Năm Kifô giáo (Année 
chrétienne) của Le Tourneux bị kết án, năm 1688, lại đến lượt bản dịch Sách Nguyện (Bréviaire) của 
Le Tourneux. Người ta do dự: một đàng phải đáp ứng nhu cầu của những người mới trở lại đạo (200 
ngàn bản dịch phần Thường Lễ, được phân phối sau lệnh Bãi Bỏ tự do của người tin lành 
(Révocation de I'Edit de Nante]) (2), đàng khác cũng phải "bảo vệ” Đức Tin chống lại những sự tò mò, 
như đại hội hàng giáo sĩ đã tuyên bố vào năm 1660. 


Chính phụng vụ thời đó cũng có tính chất do dự và bắt nhất: dù phụng vụ Roma ngày càng phát triển 
thêm, các phụng vụ địa phương vẫn duy trì chỗ đứng của mình, nếu chúng đã có được một mức cỗ 
kính tối thiểu nào đó. Ngoài ra, để đáp ứng những đòi hỏi mới của khoa học, các vị thánh không có 
sử liệu chứng thực đều bị loại khỏi sách nguyện và sách lễ: "tại Paris, đặc biệt có 40 huyền thoại về 
các thánh bị loại khỏi sách nguyện, trong đó có 40 vị tử đạo tại Sébaste, thánh Apolinaire, thánh 
Giacôbê Tiền ... thánh nữ Martha, thánh Lazarô (3)..” . Phong trào thanh lọc này bắt đầu vào những 
năm 1676-1686, và trong thực tế, nơi nào cũng gặp nhiều khó khăn: các sách phụng vụ không có đủ 


số, các mục tử không theo các sách ấy và một số người hành động tùy sở thích của mình. 


Tình trạng bắp bênh như thế có hệ trọng không, khi mà giáo dân vẫn không theo phụng vụ? Cả ý 
tưởng có một cuốn ”sách lễ” cũng không phải là điều mà một người Pháp vào thế kỷ XVII nghĩ tới: 
Pascal, trong trường hợp này là người tiêu biểu cho thiểu số ưu tú, ông đọc Sách nguyện bằng tiếng 
latinh, và ít lâu sau ông đọc sách "Các Giờ Kinh" của Port Royal, nhưng đó không phải là những 
"sách lễ” theo nghĩa ngày nay. Các tín hữu trí thức có một cuốn sách chứa đựng những lời câu 
nguyện trong thánh lễ, vì theo gương thánh Francois de Sales, tất cả các tác giả tôn giáo khác đều 


muốn giúp giáo dân có gì để làm trong thánh lễ, và tại Pháp chúng ta có rất nhiều sách suy niệm 
phụng vụ. 


Cũng có cả một trường phái sử gia mang lại cho việc nghiên cứu phụng vụ những tiến bộ lớn: CI. 
Chastellain (1639-1712), L. Blocquillot (1648--1728) đáng được trưng dẫn, và một nhà đại thần học là 
Luis Thomassin (1619-1695). Trong cuốn Luận về kinh thần vụ cho giáo sĩ và giáo dân (Traité de 
l'office divin pour les ecclésiastiques et les laics, 1690), qua một tổng hợp quân bình và với tinh thần 
sùng mộ, Luis Thomassin cố gắng liên kết phụng vụ với suy gẫm (chương 8: ”Về liên hệ giữa việc 
suy gẫm với thánh lễ...”; chương 9: ”Tất cả các tín hữu hiệp với vị linh mục đang dâng lễ, hãy cầu 
nguyện và dâng hy lễ với ngài, và kinh nguyện của họ vẫn có ích lợi cho họ, cho dù họ không hiểu”). 
Nhưng về phương diện thực hành, việc canh tân phụng vụ, như chúng ta nói ngày nay, là việc làm 
của những người theo phái Janséniste, và rất bị phản đối. Ảnh hưởng của họ chỉ giới hạn vào một 
nhóm rất nhỏ các giáo dân, và họ bị coi như một phe phái. Tuy nhiên họ cũng báo trước một cách 
nào đó đại phong trào Soơi sáng (Auflaerung) của phe Công Giáo Janséniste tại Ý hồi thế kỷ XVIII: trở 
về nguồn và liên kết các tín hữu với phụng vụ. Nhưng có trường hợp cực đoan, như cha sở ở 
Belleville chỉ muốn cử hành bí tích rửa tội vào ngày Thứ Bảy Tuần Thánh và theo thể thức dìm mình 
trong nước (4)! Nhiều người không chủ trương trở về thời nguyên thủy tới mức độ như thế, nhưng 
những đổi mới của họ lại có ảnh hưởng mạnh hơn: J. Besson, cha sở Margny-les-Hameaux, vốn có 
cảm tình với những người theo thuyết Jansénisme, đã đọc Tin Mừng bằng tiếng Pháp sau khi đã đọc 
bằng tiếng latinh, cha đọc Kinh nguyện Thánh Thể lớn tiếng, ngưng cử hành trong lúc 
hát Sanctfus và Agnus Dei, không lập lại kinh Cáo Mình trước khi rước lễ. Đó là những cải tiễn táo 
bạo, hầu như là gương mùi Tháng 10 năm 1692, tạp chí Tín tức Giáo Hội (Les Nouvelles 
ecclésiastiques) của nhóm Janséniste cho biết: "Có một thói quen rắt hợp với Giáo Hội trong các giáo 
xứ ở Paris và các nơi khác, người ta đọc Tin Mừng bằng tiếng Pháp trước khi giải thích cho dân 
chúng, và tại Paris, trong lúc đọc Kinh Thánh, giáo sĩ và giáo dân cùng đứng, điều này lẽ ra phải được 
tuân giữ ở mọi noï' (5). Năm 1709, cựu bí thư của đức cha Bossuet là linh mục Ledieu, gây ra bão tố 
vì đã đánh dấu trong Sách Lễ thành Meaux chữ ”R', Đáp ca, Amen, ngay sau nghỉ thức truyền phép 
và sau khi linh mục rước lễ. Trong các Tỉnh Hiệp Nhất, từ cuối thế kỷ XVII, người ta cũng biểu lộ 
những khát vọng tương tự đối với một nền phụng vụ bằng tiếng bản xứ. Khác với tình trạng tại Pháp, 
ở đây giai cập cầm quyền tại các Tỉnh ấy không phải là giới trưởng giả quan liêu, có văn hóa cao, 
thiên về cỗ ngữ học, được huấn luyện tại các học viện, trái lại ở các miên tỉnh, chỉ có giới trưởng giả 
thương mại và thường không biết tiếng latinh (6). 


Những khát vọng và lo âu của các mục tử nhiều khi gắn bó với thuyết Jansénisme, . nhưng họ đã tiên 
báo tương lai. Trong thực tế, họ ít được dân chúng nghe theo, ít ảnh hưởng trên quần chúng. 


Đại thế kỷ mục vụ, đối với nước Pháp, cũng như các nước nói tiếng Đức và Ý, có phải là thế kỷ XVIII 
hay không? Chúng ta dễ bị cám dỗ tin như thế, khi nghiên cứu những hiệu quả của việc cải tổ Giáo 
Hội khởi sự từ đầu thế kỷ XVII. Ở đây, vẫn giậm chân tại chỗ, tuy được thanh tẩy, nhưng không có 
những cách mạng và cải tổ lớn. Gương mù ít hơn, nhưng càng ngày càng bị coi là gương mù. Điều 
chắc chắn là có sự tiến bộ của hàng giáo sĩ trong đời sông luân lý, và sự nhấn mạnh cân phải ghi 
trong các bản tường trình về những cuộc viếng thăm mục vụ, mọi thiếu sót cần tố giác. Thiếu sót làm 
cho người ta thấy chướng mắt và than phiền hơn cả là tại nhiều nơi, linh mục bỏ luật cư trú. Nay các 
linh mục năng mặc áo chùng thâm hơn, gắn bó với giáo xứ, thực sự liên kết với giáo xứ, sự liên kết 
ấy nhiều khi có sóng gió, nhưng khá chân thành. Linh mục không phải chỉ là người của Giáo Hội, 
nhưng còn là nhân vật vị vọng, tiêu biểu cho quyền bính và trật tự đối với giáo dân của mình. Linh 
mục rất gần gũi giáo dân do lợi tức nông nghiệp và lối sống, ngài có xu hướng bỏ công việc tay chân 
hoặc chỉ làm việc trong mảnh vườn riêng của mình. Có lẽ như vậy, linh mục đáp ứng một trong 
những khát vọng sâu xa nhất của giáo dân: theo não trạng của dân chúng hồi thế kỷ XVII, linh mục 
sống tốt là một nhà ẫn sĩ và một ân nhân của họ. 


Cuộc cách mạng lớn của Giáo Hội giúp thành lập một hàng giáo sĩ mới, chính là việc thiết lập và đổi 
mới các chủng viện. Nhưng tại Pháp, như chúng tôi đã nói, các chủng viện được thành lập chậm trễ 
gần một thế kỷ so với các nước Âu Châu khác (nhưng đi trước các nước khác, chủng viện Porrentruy 
thuộc giáo phận Bâle chỉ được thành lập ổn định vào năm 1716), tuy nhiên có những cố gắng đầy 
công trạng, ví dụ công trình của tu hội Xuân Bích (Saint Sulpice, từ 1642 đến 1695: 1969 học sinh 
được nhận vào chủng viện Xuân Bích). Cho tới cuối thế kỷ XVII, người ta chỉ có thể huấn luyện một 
thành phần ưu tú, có lẽ vì phải trả tiền ăn ở tại chủng viện. Định chế này chỉ được hoàn hảo kể từ khi 
có lệnh buộc tất cả những ai muốn tiến lên chức linh mục phải đi qua chủng viện (sắc lệnh Noailles 
cho giáo phận Paris, năm 1696; và sau đó cho các nơi khác), và tại nơi nào có đủ các tổ chức giúp 
những người kém phương tiện được theo đuổi việc học hành. Tuy nhiên chúng ta ghi nhận rằng việc 


lưu học tại chủng viện rất ngắn, chỉ có vài tuần lễ, đó là một cuộc tĩnh tâm kéo dài hơn là một chu kỳ 
học hành. Thêm vào đó có một sự hạn chế khá hiệu lực giống như hồi cuối thế kỷ XVI: sự kiện người 
chịu chức phải có một danh hiệu giáo sĩ (tức là một lợi tức tối thiểu) hầu tránh những trường hợp linh 
mục sống quá nghèo khổ. Từ cuối thế kỷ XVII, chính giai cắp trung lưu cung cấp các linh mục: đó là 
những nông dân khá giàu, các thương gia, nhà thủ công khá dư giả, nhưng không giàu, như thế họ 
mới bị thu hút bởi cuộc sống có phần phong lưu của linh mục. Vào năm 1698, cuôn hồi ký của một 
quan chức tỉnh Caen đã ghi nhận và nhấn mạnh đến nếp tầm thường của hàng giáo sĩ miền 
Normandie. 


Với việc thành lập các chủng viện, một lớp giáo sĩ mới của Giáo Hội được hình thành tại Pháp: thay 
vì lớp giáo sĩ cô truyền được coi như những ”khách hàng” do chế độ lợi lộc góp phần tạo nên (linh 
mục được tiến cử vào nhà xứ bởi sự can thiệp của các tu sĩ dòng và giáo dân tai mắt), thì từ nay có 
một lớp giáo sĩ ít bị lệ thuộc vào xu hướng địa phương hoặc ảnh hưởng cá nhân, cho dù xu hướng 
này vẫn tồn tại cho tới cuối thế kỷ XVII. Dĩ nhiên trong lớp giáo sĩ "bị các xu hướng cổ thời chỉ phối” 
người ta có thể thiết lập một danh sách các vị "linh mục thánh thiện”, như các vị đã được ông .Joseph 
Grandet (1646-1742) viết lại tiêu sử (7). Một lớp giáo sĩ khác được phổ biến rộng rãi và đông đảo hơn 
mức độ người ta vẫn tưởng: đó là các phó tế vĩnh viễn. Họ là những người từ chối không tiến lên 
chức linh mục, không phải để đạt được những lợi lộc (vì để được vậy họ chỉ cần chịu phép cắt tóc), 
nhưng vì họ khiêm tốn, cảm thấy chức vụ linh mục quá cao cả. Nhóm người này đông đảo, nhất là 
trong phong trào Jansénisme, nói chung họ là những người nghiên cứu hoặc vì thích ân dật hơn là 
làm mục tử. 


Trình độ văn hóa của giáo sĩ trong thế kỷ XVII được nâng cao: Trước tiên, việc phát triển các chủng 
viện có thể đã góp phần vào sự tiến bộ đó, nhưng cơ chế chủng viện vẫn còn ở trình độ rất sơ khai. 
Thứ đến, một nguyên do khác không kém tầm quan trọng, đó là tại một số miền, các linh mục tốt 
nghiệp đại học khá đông (ở ngoại ô Paris, chúng ta thấy hiện diện một số giáo sĩ tết nghiệp 
Sorbonne), họ có trình độ văn hóa cao hơn nhiều so với những người chỉ ở trong chủng viện một thời 
gian ngăn. Dù nguyên nhân của hiện tượng ấy thế nào đi nữa, các linh mục có vài cuốn sách và biết 
suy tư không còn là một luật trừ họa hiếm nữa. Các linh mục có thói quen gặp gỡ nhau trong các 
khóa họp giáo sĩ, từ đó nảy sinh một não trạng mới: họ đọc sách, diễn tả tư tưởng, hội họp quanh vị 
giám mục của họ, và chẳng bao lâu họ theo những ý tưởng của nhóm Janséniste và ủng hộ lập 
trường Gallican. Tình trạng văn hóa như trên không chỉ có ở Paris và vùng phụ cận, chúng ta còn giữ 
được tờ báo của Alexandre Dubois, cha sở Rumegies thuộc giáo phận Tournai (báo này xuất bản từ 
1686 đến 1725 (8): chúng ta tìm thấy ngay trong đó thế nào là cuộc sống và tâm thức của một cha sở 
tương đối có trình độ văn hóa, gần gũi giáo dân, và luôn gây gỗ với họ về chuyện tiền bạc, có xu 
hướng Jansénisme, Gallican, theo Richer (1500-1567, khuynh hướng Tin Lành) và sau cùng là tùng 
phục Giáo Hội. Đó là một mẫu người có xu hướng trở thành thông thường, nhưng chỉ thấy rõ vào 
cuối thế kỷ XVII và tại một số nơi. Ngoài ra, những chứng từ mà chúng ta có được về những vùng xa 
các trục giao thông chính hoặc vùng bị xâm chiếm, như các giáo phận Autun, Châlons, Auxerre, hoặc 
Sens, chứng tỏ tại các vùng quê còn nhiều chậm tiến. 


Thực vậy, vào thời đó, những chậm trễ đáng quan tâm hơn những điều người ta khước từ. Hầu như 
mọi người đều thực hành đạo, hầu như mọi người đều rước lễ mùa Phục Sinh, con số những người 
chịu phép Thêm Sức mỗi ngày một gia tăng. Các nữ hộ sinh và bác sĩ trợ lực Giáo Hội để rửa tội 
hoặc mời gọi bệnh nhân lãnh nhận các bí tích sau cùng. Những người không ở tình trạng chung như 
trên chỉ là rất thiểu SỐ: Họ là những người không thích ứng được, người di dân, đôi khi là các lãnh 
chúa, những người sống ở thị trần hay thành phố. Trong thế kỷ XVII, họ là những người phóng túng, 
vừa táo bạo vừa sợ hãi, những người sống theo quá khứ, những người uyên bác và triết gia hơn là 
điều mà sau này người ta gọi "họ là những người có tư tưởng tự do”. Họ là một nhóm nhỏ các luật 
sư, văn sĩ, và cả các linh mục, bề ngoài rất đứng đắn, hoài nghi và khôn ngoan, môn đệ của 
Montaigne và Charron, bị cô lập vì trí tuệ thông minh và vì ước nguyện an bình của họ. Trong giới quí 
tộc triều đình có vài người hùng thì thầm rằng "linh hồn rồi cũng chết!”. Chúng ta không nói vì họ ân 
dật nên không tiến: một cha sở Meslier (1664-1729), vài năm sau đó, sẽ tiếp nhận gia sản và bảo vệ 
tư tưởng táo bạo của họ trong lối sống rất đàng hoàng. Nhưng vào khoảng năm 1700, những người 
có tư tưởng phóng khoáng ấy có thực sự đáng kể hay không? Những người duy lý, người phê bình, 
môn đệ thầm kín của Spinoza không phải là một lực lượng chống Giáo Hội bấy giờ: Bossuet có thể 
nhận thấy một trận chiến lớn được chuẩn bị dưới danh hiệu triết lý Descartes, đó là một trận chiến 
tương lai, có lẽ còn nguy hiểm hơn nữa, nhất là vì người ta không quan tâm dự phòng trước. Đối với 
những người hộ giáo, tư tưởng phóng túng bắt nguồn từ sự tháo thứ về phong hóa hầu tránh né các 
vấn đề có thực, các vấn đề của ngày mai. 


Điều hệ trọng hơn nữa là đám dân tin lành không thành thực trở lại: đó là mối nguy hiểm hiện tại, là 
lực lượng tiêu cực đối với Công Giáo Pháp và Giáo Hội tại Âu Châu, là thành quả của sắc lệnh Bãi 
Bỏ quyền tự do tôn giáo của Tin Lành: sự bó buộc tham gia các bí tích bao hàm sự coi rẻ các bí tích 
ấy, ít là trong lúc này (9). 


Đàng sau việc thực hành đạo hầu như toàn diện như thế, tình trạng yên hàn của quốc giáo khó che 
đậy nổi những nhược điểm tương lai của tôn giáo. Chúng ta phải tự hỏi đâu là chất lượng của đời 
sống đạo, Đức Tin được hội nhập thế nào vào trong lối sống, cách cư xử và lòng sùng mộ?. Vào cuối 
thế kỷ XVII này, chúng ta không thấy có một luồng gió canh tân sáng tạo song song với luồng gió đã 
hướng dẫn các nhà đại tu đức. Cả nghệ thuật tôn giáo tại Pháp vẫn còn khiêm tốn, sống bằng những 
công thức đã thủ đắc, cố gắng thực hiện một cách câm chừng. Phong trào lớn đưa nghệ thuật Công 
Giáo hướng về nghệ thuật tôn giáo mẫu baroque tại Trung Âu chỉ mới được manh nha và còn xa lạ 
với dân chúng Pháp. Họ có những điều kiện kinh tế, xã hội và trí thức rất khác biệt: tuy có nghệ thuật 
trang trí, nhưng còn khiêm tốn. Giữa xưởng sản xuất và người thu thuế thập phân, luôn có cuộc tranh 
đấu để xem người nào trả ít hơn, người nào chịu phí tổn cho gian chính của thánh đường, người nào 
trả tiền trang hoàng gian cung thánh. Vì thế, hầu như bao giờ người ta cũng chỉ dùng đến các thợ thủ 
công địa phương. Cho nên, tuy là những tác phẩm nghệ thuật, nhưng hơi nhỏ nhoi, ít giá trị. 


Mọi thánh đường tại Pháp không giống các nhà thờ Invalides hay Val de Grâces ở Paris. Nhưng 
theo nhiều người, các nhà thờ giống ở một điểm: đồ đạc bên trong, trang trí chỉ có những thứ cốt 
yếu: vài bức họa, những bức tranh dựng sau bàn thờ ngày càng đơn sơ hơn (một bức họa giữa hai 
cột và dưới trán tường), những ghế dài có trang trí, những đồ gỗ dọc theo cung nguyện và gian 
chính. Đó là diện mạo chung của các nhà thờ tại Pháp. Tuy tận tâm bảo trì và gắn bó với các nơi thờ 
phượng truyền thống, các tín hữu tỏ ra ít có óc sáng tạo, thiếu sáng kiến nghệ thuật cũng như sáng 
kiến tôn giáo. Tại thành phố, nghệ thuật của Pháp trỗồi trang hơn: ví dụ tại Montauban có nhà thờ 
chính tòa Francois d'Orbay, tại Paris có các nhà thờ Saint Louis en Flle, Saint Nicolas du Chardonnet, 
hoặc nhà thờ Saint Louis trong khu Invalides. Đó là những thánh đường xây theo truyền thống cổ 
điển, không có đường nét hoa mỹ, nhưng được dung hòa bằng những đồ trang trí và nhiều bức 
tranh. Đó là những thánh đường được hoàn tất vượt quá giới hạn của thời đại. Vì bình thường, trong 
thời đó, việc xây cất rất chậm chạp, gặp nhiều khó khăn vì thiếu hụt tài chánh. Việc tổ chức các cuộc 
số số hay xin tiền công đức của tư nhân không đủ trang trải mau chóng hay giải quyết được các khó 
khăn. Đàng khác, nghệ thuật tôn giáo cũng lệ thuộc vào tinh thần của nhiều lớp người: những ân 
nhân quảng đại mà trước hết là các vua chúa, những người quản lý tài sản thánh đường, giới trưởng 
giả hết lòng gắn bó với nhà thờ vì họ muốn được an táng tại đó. Đó là một thí dụ cụ thể về việc đảm 
trách, về bổn phận chu cấp cho nhà thờ như chúng ta đã thấy trong thế kỷ XVI. Đà thăng tiến của giới 
trưởng giả là một sự kiện đặc biệt của Pháp, mang lại cho Giáo Hội tại nước này một bộ mặt riêng 
biệt: các nước nói tiếng Đức không có những đặc tính như thế, và không có cùng thị hiếu. Thực vậy, 
tại Pháp, sở thích của các tâm hồn đạo đức có xu hướng đơn sơ và nhiệm nhặt. Từ thời vua Louis 
XIV, họ không còn hiểu rằng: những huy hoàng của nghệ thuật baroque, mà Âu Châu tiếp tục tìm 
kiếm, diễn tả tốt đẹp nhất các tình cảm tôn giáo. Năm 1662, cha Surin (1600-1665) nhận xét như thế 
nào về về một dinh thự tọa lạc gần Bordeaux được trang bị theo nghệ thuật Ý? Ông viết: ” Tôi dừng lại 
một lát để nhìn những gì diễn ra trước mắt tôi trong tòa nhà này. Tuy chưa tới gần, tôi đã thấy nhà ấy 
rất lạ kỳ. Tôi tự nghĩ: điều làm thỏa mãn các giác quan và óc tò mò cũng là điều nguy hiểm cho việc 
hồi tâm, và khi nó tan biến đi (trong đó tàng ân một đau khổ lớn lao), người ta sẽ rơi vào một nỗi đau 
khổ lớn hơn nữa, đó là sự ham mê thế gian! Vì khoái cảm có nghĩa là vui hưởng. Nó gắn bó con 
người với thế gian. Tôi muốn nói tới sự sa hoa, huy hoàng và vẻ hào nhoáng nuôi dưỡng sự ham 
muốn của con mắt và tính kiêu ngạo của xác thịt (10). Một thế hệ sau, Bernard Lamy (1640-1715), 
dòng Oratoire, phê bình những "đan viện thời danh của Ý” và ông hỏi: "Đâu là sự đơn sơ theo tỉnh 
thần Kitô?”. Rồi ông trả lời: "Không mắy tương ứng giữa một bên là những tòa nhà đồ sỗ, hùng vĩ với 
một bên là những lời tuyên khắn của những người sông trong đó! Theo tôi, đó là một khuyết điễm tỏ 
tường, gây chướng tai gai mắt hơn bắt kỳ một lỗi làm nào trái nghệ thuật Kiến Trúc” (11). 


Việc nghiên cứu thánh nhạc dẫn chúng ta tới những kết luận tương tự: chúng ta đừng nghĩ rằng tình 
trạng các nhà thờ ở Paris cũng giống như tình trạng các nhà thờ ở tỉnh, tại Paris có từ 350 tới 400 
ngày lễ mỗi năm tại Saint Gervais. Mỗi ngày lễ trọng hay chúa nhật có thánh lễ, kinh chiều, kinh ban 
mai, kinh ngợi khen, chầu Mình Thánh, kinh tối, Couperin đánh đàn phong cầm, 120 linh mục và giáo 
sĩ phục vụ giáo xứ! Tại nhà của các tu sĩ dòng Citeux cải tổ còn có các bài kinh Bóng Tối (Ténèbres), 
tại nhà các tu sĩ dòng Théatin thì có những bài chầu, những buổi hòa nhạc tâm linh lôi kéo người đời 
tới nghe. Tại Pháp, nghỉ thức Công Giáo khá nghiêm nhặt, và việc phóng tác của các nhạc sĩ bị kềm 
hãm nhiều: các phiên khúc và những lúc buộc phải hát bình ca được ân định chặt chẽ tỉ mi, nhất là 
trong nghỉ lễ triều đình hoặc những lễ an táng trọng thể. Chúng ta phải tra cứu những qui luật của các 


giám mục để biết bầu không khí nghệ thuật và tôn giáo thời đó. Tại Pháp không có gì giống ca đoàn 
phụng tự của Tin Lành Luther. Nhưng đây đó, ít là tại các vùng quê "tiến bộ”, người ta chơi phong 
cầm, hát thánh ca. Còn một vấn đề không rõ rệt, cần đặt câu hỏi: dân chúng có tham gia vào các bài 
thánh ca của Giáo Hội không? Cần phải hướng về các thừa sai nội địa, từ cha Maunoir (+1683) đến 
thánh Louis Marie Grignon de Montfort (1673-1716), để tìm hiểu mức độ giáo dân tham dự vào các 
bài thánh ca và các cử hành phụng vụ. Phương pháp đơn giản của các vị truyền giáo cho chúng ta 
thấy rõ những nhu cầu của dân chúng ở miền quê và ở thành thị. 


Các chứng từ ở địa phương cho thấy những nét sống động trong tâm tình tôn giáo bình dân không 
phải hoàn toàn là mê tín cả. Dĩ nhiên chúng ta luôn nhận thấy việc tôn sùng Đức Mẹ và các thánh, có 
từ trước thời Trung Cổ, gợi lại việc phụng tự thời các tư tế gaulois. Người ta sùng kính các thánh 
chữa bệnh, thánh Roch, thánh Sébastien và các giếng phép lạ. Chỉ cần xem bức tranh khá u tối mà 
Sử gia của miền Autun đã phác họa (và miền này không phải là một luật trừ) cũng đủ thẫm định phẩm 
chất tôn giáo của một số tầng lớp dân chúng: họ tôn kính lửa trong lễ rước đuốc vào chúa nhật I mùa 
chay, họ tế một con bò cái tơ cho Đức Mẹ vào năm 1686, họ xử dụng nhiều biện pháp trị liệu ma 
thuật. Gần Paris, cũng có những mê tín như vậy, nhưng được thanh tây hơn một chút so với các tỉnh 
quê xa xôi. 


Các cuộc hành hương tiếp tục thu hút nhiều tín hữu. Nhiều học giả lên tiếng phê bình lịch sử hành 
hương, nhưng ít được dân chúng lắng nghe. Hiện tượng hành hương cũng là điều dễ nhận tháy tại 
Âu Châu, đặc biệt trong những vùng dọc theo sông Danube, nơi các nhà thờ đã trở nên quá bé nhỏ, 
nên sau đó, các tu viện và cộng đồng kitô phải xây cất lại những thánh đường lộng lẫy, như Birnau, 
Steinhausen, Zwiefalten, v.v. Nhưng đó thường là các cuộc hành hương địa phương, có tầm mức 
hạn hẹp. Riêng các cuộc hành hương xa xôi, đi ra ngoài nước, thường bị tai tiếng là lạm dụng, tỗ 
chức thiếu trật tự, gây đỗ vỡ gia đình và cộng đoàn. Ít ra tại Pháp đã có phản ứng: năm 1671, có sắc 
chỉ cắm đi hành hương ở ngoại quốc nếu không có phép trên giấy tờ của đức giám mục bản quyền. 
Những người "sáng suốt”, ví dụ bà de Sévigné, thường gặp những người không tín ngưỡng chế 
nhạo về những hình thức đạo đức bình dân ây: Thưa bà hầu tước, bà không cảm thấy chướng khi 
dân miền Provence sống đạo mà chẳng nói gì đến "hội giả trang thánh” (sainte mascarade)? Có hai 
Âu Châu, hoặc hai não trạng? Phải chăng đó là âm hưởng của thuyết Jansénisme, hay đúng ra là 
một sự thay đổi sở thích? Nước Pháp, ngay trong giới ưu tú, vào những năm 1680, không còn là 
nước Pháp thời baroque nữa. 


Có một hiện tượng tôn giáo được bành trướng vào thế kỷ XVII, đó là trào lưu sống ẩn dật. Phải 
chăng là một mâu thuẫn khi thấy kiểu sống này được phát triển đúng vào thời đó, và còn tiếp tục cho 
tới thời Cách Mạng Pháp, đã thu hút được nhiều tâm hồn? Thực vậy, việc tổ chức Giáo Hội chặt chẽ 
hơn, kỷ luật đạo đức hơn, và việc hình thành một xã hội trí thức, đã không mang lại câu trả lời cho 
những sức mạnh đối nghịch nhau và thoát sinh từ sự bừng tỉnh tôn giáo. Nhiều người không tìm thấy 
trong đời sống đạo đức một thể chế tự do tinh thần mà họ rất khao khát. Các ân sĩ hay những người 
sông mai danh ân tích ấy hiện diện khắp nơi, ở Pháp, Ý, Hainau, miền Bavière. Tất cả, họ là những 
người muốn đoạn tuyệt với các cơ câu xã hội, và do đó họ cảm nghiệm mạnh mẽ rằng: phải bắt đầu 
lại hoàn toàn. Họ thuộc về mọi giai cấp xã hội: quí tộc, sĩ quan, thường dân. Phong trào tập trung 
ngày càng lớn mạnh trong Giáo Hội thế kỷ XVII cũng ảnh hưởng nhiều tới họ: tập trung thành các hội 
dòng, tùng phục giám mục và cha Sở. Điều khá quan trọng là vào thời đó, nhiều sách đã viết và 
huyền thoại hóa những người sống ẩn dật. Đó là những sách của Jean de Cambry (1581-1639), 
Michel de Sainte Sabine (1570-?1650), Hubert Jaspart (1582-1655?). Riêng Georges de Brébeuf 
(1618-1661) đã trình bày truyền thống thơ phú. Còn lý tưởng trốn chạy thế gian theo thuyết 
Jansénisme thì được đọc thấy trong huyền thoại ' Người Cô độc của các tảng đá” (12). Theo quan 
niệm của dân chúng, người có lý tưởng là người sản sàng, sống đơn độc và cư xử tử tế với mọi 
người. Qua đó, chúng ta có thể nói, phong trào sông ân dật chính là "mặt trái” của tâm tình tôn giáo 
“chính thức” và có quy chế, là một lý tưởng sống động và lan tràn đến tận hang cùng ngõ hẻm của 
miền quê. 


Dường như chỉ có việc tôn sùng Thánh Thể, với sự gia tăng các hội Thánh Thể, chầu Mình Thánh 
Chúa 40 giờ, là việc sùng đạo mới mẻ và ăn sâu vào tâm thức bình dân. Còn những việc sùng mộ 
tân thời khác, đối lập với phong trào Cải cách của Tin Lành, tức là những việc sùng mộ có tính chất 
"thần học” xuất phát từ linh đạo của Bérulle, thì dường như ít đi tới quần chúng. Có lẽ vì đáp ứng não 
trạng bình dân nên các ”đan sĩ”, đặc biệt thuộc các ngành dòng Phanxicô, gần gũi với tín hữu miền 
quê hơn là hàng giáo sĩ triều. Ở đây chúng ta cũng thấy có hai não trạng: ví dụ, lòng sùng kính Đức 
Mẹ vẫn luôn thịnh hành, nỗi bật nơi dân chúng; các hình ảnh và các bức tranh có tính chất thần học 
giản lược; việc đọc kinh mân côi. Nhưng có gì đối lập giữa việc sùng mộ ấy với lối sùng mộ theo 


thuyết Jansénisme hay lòng sùng mộ của những người trí thức? Port Royal cũng sùng mộ Đức Mẹ, 
nhưng theo kiểu cách khác: từ thời Pascal, cách bày tỏ Đức Tin của thời Trung Cổ, như lối tôn sùng 
Đức Mẹ, thường bị chế nhạo, bị coi là ngây thơ, đạo đức máy móc. Bà de Sévignè từ chối việc lần 
hạt, vì việc đạo đức này làm cho bà bị chia trí quá nhiều. Chúng ta sẽ trở lại những biến chuyện não 
trạng này khi bàn về thần bí học và tâm lý học tu đức. 


Ma thuật và phù thủy vẫn luôn có trong đời sống thường nhật và cũng thuộc về thế kỷ XVIII, nhưng 
phần lớn dân chúng dường như không quan tâm, không coi trọng nữa. Dầu vậy, vẫn còn có những 
vụ hỏa tế, những tâm cảm sợ hãi. Việc truy tố các thày phù thủy không còn là phương thế ưu tiên để 
phóng dội ra bên ngoài : mối lo âu của một xã hội bị chắn thương; những sợ hãi của dân chúng không 
còn âm vang nơi giai cấp pháp quan và các nhà quí tộc nữa, từ một thế kỷ, tỉnh thần của họ đã hoàn 
toàn thay đổi rồi. Do đó, những chuyện phù thủy bị coi là những gương xâu, những mê tín, những thủ 
đoạn chính trị hoặc những âm mưu bắt lương, như những hình thức đầu độc dân chúng. Vào thời đó, 
cả Bossuet lẫn Malebranche, Arnauld, đều không tin thực những vụ quỉ hiện ra, họ ý thức mình là đại 
diện cho một thời đại mới của lý trí con người. 


Mặc dù có những biến chuyển ấy, nhất là nơi giới trí thức ưu tú, tình hình nói chung vẫn còn rất 
truyền thống. Vậy, người ta không thể phát hiện một sự xâm nhập sâu xa nào của những tổng hợp 
lớn về tinh thần vào trong đời sống các tín hữu Kitô? Thuyết Jansénisme thì sao? Thuyết này chỉ đi 
tới đám đông quần chúng qua trung gian của các linh mục lo giáo xứ. Ngoại trừ tại một vài miên, như 
vùng Lorraine và miên Đông Bắc Pháp, hệ thống Jansénisme vừa được dân chúng ủng hộ vừa được 
giới ưu tú quan tâm tới. Cần phải có những người đỡ đầu thuyết đó mới có thể gây ảnh hưởng: 
những người đỡ đầu ấy có thể là vị lãnh chúa ở địa phương, cha sở, một đan viện, cũng có thể là 
một cuốn sách, đặc biệt là một cuốn sách diễn giảng bổ túc: cả những nhà ưu tú cũng tự nuôi dưỡng 
mình bằng những tác phẩm diễn giảng của các môn đệ hơn là của các bậc thầy. Trong trường hợp 
này, điển hình nhất là thuyết của Bérulle. 


Tuy bề ngoài không có những thay đổi tận gốc rễ hoặc ò ạt trong đời sống tôn giáo của các tín hữu 
vào thế kỷ XVII, nhưng chúng ta cũng có thê khám phá thấy một sự tiến triển trong thần học, tu đức, 
và những đặc tính của lòng sùng mộ. Sự tiến triển ấy đem lại những hậu quả rất hệ trọng: đó là điều 
mà chúng ta có thể nói một cách đơn sơ là một sự chuyển biến từ thần bí tới thuyết duy luân lý. 
Những biểu hiện ngoạn mục nhất chính là sự phát triển và ảnh hưởng của thuyết Descartes, sự tranh 
biện của thuyết vô vi (quiétisme) đã được nghiên cứu trong một chương khác. Ngoài hai trường hợp 
hiển nhiên đó, còn có sự thay đổi trong bầu khí sống đạo nói chung. Đó không phải là một chuyển 
biến riêng tại Pháp, nhưng còn tại Ý, Tây Ban Nha và tại các nước nói tiếng Đức. Tại khắp nơi, nhất 
là tại Pháp, lịch sử tu đức trong thế kỷ XVII còn có một biến chuyển song song khác, mang sắc thái 
của một cuộc khủng hoảng về ý thức tôn giáo. 


Henri Bremont đã dùng cụm từ ”sự xâm lăng thần bí” để diễn tả đặc tính linh đạo Pháp trong tiền bán 

thế kỷ XVII. Cụm từ ấy không quá đáng nếu chúng ta nghĩ tới cuốn ”Đại lộn xôn” (Turba magna) trong 
đó ông ca ngợi các môn đệ của Denis [Aréopagite và các nhà thần bí miền Rhéno-Flamands, các 
nhà đại thần bí Ý và Tây Ban Nha của thế kỷ trước. Các sử gia nhận định rằng tất cả những trường 
phái đó đã được trình bày và được phổ biến rất rộng rãi. Gần đây người ta còn thêm vào thư mục dài 
của cha Bremont nhiều tác phẩm mới khác (13) với mục đích điều chỉnh những trực giác của cha và 
phác họa một bức tranh song song về thần bí học tại Âu Châu. Một người trở lại, quý danh là 
Angelus Silesius (Johannes Scheffler 1624-1677), trong những bài nhị cú (distique) khô khan của 
cuốn Người lữ hành thiên sứ (Pèlerin chérubinique), đã trình bày cô động giáo huấn thần bí truyền 
thống và diễn tả bằng những vần thơ tuyệt vời. Tại những nước nói tiếng Đức, một mục sư tin lành là 
Paul Gerhardi (1607-1676) cũng dịch nhiều kinh nguyện thành những bài thơ tuyệt tác thường gợi 
hứng cho nhạc sĩ Jean-Sébastien Bach. 


Điều đặc biệt và có tầm ảnh hưởng rất lớn, đó là vào thời cận đại, khoa thần bí phát triển mạnh mẽ 
bên lề khoa thần học. Thay thế nền thần học tổng hợp tất cả kiến thức và kinh nghiệm thì có những 
"bộ môn” chuyên giải thích các kiến thức và kinh nghiệm. Trong khi, nền thần học suy lý càng ngày 
càng bị phê bình vì những quan hệ của nó với triết học Aristote, thì một nền thần học thực nghiệm 
nghiên cứu nghiêm chỉnh các văn kiện quá khứ, Kinh Thánh và Truyền Thống, rồi từ đó triển khai một 
đạo lý đơn sơ và hữu hiệu. Sau cùng một nền thần học thần bí chuyên nghiên cứu các sự kiện và 
kinh nghiệm do các nhà thần bí mạc khải. Cả hai loại thần học trên đây đều đồng ý thẩm định các sự 
kiện "ngoại thường”: khoa thần bí không còn được coi như đời sống Kitô trong trạng thái phát triển 
kinh nghiệm hay như cách thế sống đạo Kitô toàn hảo nữa, mà từ nay, thần bí là một môn học có 
phạm vi ứng dụng, một chỗ đứng độc lập, với từ ngữ riêng. Những nguyên tắc các nhà thần học 


chuyển đạt cho quần chúng bị xuống. cấp. Lý do, vì các nhà thần bí suy thoái, bị cô lập, không vững 
vàng trong quan điểm tôn giáo về thế giới và kinh nghiệm. Đó là một trong những nguyên nhân gây 
nên cuộc khủng hoảng trầm trọng bài trừ thần bí học. Dầu sao đi nữa, có một sự liên tục giữa việc 
truy tố những người "được giác ngộ” (alumbrados) ở Tây Ban Nha hồi thế kỷ XVI (năm 1623, Le 
Mercure xuất bản tại Paris một sắc lệnh của Tòa Thẩm Tra chống lại các người "được giác ngộ” ở 
Séville. Việc ấn hành ấy đã gây xôn xao và báo động giữa người Pháp) với việc truy nã các nhà thần 
bí Pháp bị cáo là theo thuyết thiên cảm (illuminisme). Tại Roma, các cuộc truy tố chống hồng y 
Petrucci (1638-1701), đã đưa tới vụ kết án Molinos (1687). Đó là giai đoạn đầu tiên trong cuộc tranh 
luận về thuyết vô vi. Sự suy tàn của thần bí học là một sự kiện có hệ đến toàn thể thế kỷ XVII và Giáo 
Hội, rồi đến cả những người tin lành. 


Những suy thoái vừa nói đến và sự chiến thắng của "tinh thần” Janséniste tại Pháp, cũng như ảnh 
hưởng mục vụ của các cha Dòng Tên, đã biến đổi sắc thái của nền tu đức học: nước Pháp trong thập 
niên 1660 rất khác với nước Pháp đầu thế kỷ; nước Pháp cũng không giống với các nước Âu Châu 
khác. Tại những nước nói tiếng Đức, từ Jakob Boehme (1575-1624) và Johann Gerhardt (1582- 
1637) tới Gottfried Arnold (1666-1714) và D.E. Jablonski (1660-1741) đã có những tiến triển song 
song. Tại Ý và Tây Ban Nha cũng vậy. Lịch sử kịch nghệ Tây Ban Nha cho thấy: kịch nghệ ban đầu 
được phát triển theo chiều hướng tôn giáo, nay biến dần thành một thứ hài kịch càng ngày càng có 
tính chất trần tục. Sự kiện đó khiến chúng ta nhớ đến những tác phẩm của Balthazar Gracian (El 
Héroe 1637, El Discreto 1646, EI Criticón, 1651 và những lần tái bản) trong đó ý thức tu đức liên kết 
với ý thức xã hội và những quan tâm luân lý. Nhiều người cảm thấy các tham vọng bách khoa đã trở 
thành lỗi thời, và họ muốn đề ra một triết học Kitô mới, dựa trên thuyết Descartes. Theo triết học mới 
này, cần phân tích rõ ràng chính bản thân mình, cần khử trừ tự ái và đặt lý trí trên đam mê, cần dè 
chừng lòng sốt sắng nhiệt thành và mộng vinh quang anh hùng. Tiêu biểu cho não trạng của người 
thời đó không ai hơn La Rochefaucauld (1613-1680) là người có đủ sự khôn ngoan thế tục, còn thêm 
thuyết khắc kỷ (stoicisme) và thuyết khoái lạc (epicurisme). Việc linh hướng không còn lấy việc giáo 
huấn làm cơ bản, nhưng nó đã thành công trong việc làm cho người Pháp thế kỷ XVII say mê những 
cách thức phân tích tình trạng tâm linh. 


Các nhà tư tưởng tin lành cũng chạy theo trào lưu ấy: phân tích bản thân, kỷ luật tâm lý, ưa thích 
tinh tế trong việc tìm hiểu cơ cấu của tâm hồn. Tất cả được đọc thấy trong tác phẩm của J. Claude 
(1619-1687), Xét mình chuẩn bị kỹ lưỡng đề rước lễ (L'examen de soi-même pour se bien préparer à 
la communion, Charenton, 1682). Giống như nhiều người công giáo, ông Moyse Amyraut (1596- 
1664) trong cuốn Luân lý Kitô giáo (La morale chrétienne, 1652-1660), đã biết nhận ra giá trị của 
những đức tính xã hội, của phép lịch sự, và của ”lương thiện”. 


Vì thế, đó là tất cả một trào lưu phát sinh và ta không thể coi nhẹ. Vì trào lưu duy luân lý, nổi bật 
trong hai thế kỷ, đã lên án sai là coi lòng đạo đức cỗ điển theo thuyết Jansénisme. Nhận định này 
không chỉnh, vì thuyết Jansénisme đúng nghĩa đã gặp gỡ và theo đuổi một luân lý vượt xa hẳn trào 
lưu duy luân lý: từ thế hệ các tổng hợp tu đức (của môn đệ Bétrulle là Saint Cyran và tổng hợp của 
Port Royal thần bí), chúng ta đi tới thế hệ tổng hợp của các nhà luân lý. Trong đó, Pierre Nicole 
(1625-1695) và Jacques Joseph Duguet (1649-1733) thắng thế và theo sau là các văn sĩ thuộc nhiều 
khuynh hướng khác nhau nhưng cùng một tỉnh thần, các vị linh hướng, các cố vấn của những người 
quyền thế, các mục tử nhiệt thành, các nhà giảng thuyết như Bourdaloue (1632-1704), các sử gia 
như Claude Fleury (1640-1723). Ngoài ra còn 14 cuôn Luận về luân lý (Essais de morale) của Nicole, 
và cuốn ”Các thư vê những vắn đề khác nhau của luân lý và lòng đạo đức” (Lettres sur divers sujefs 
de morale et de piété) của Guguet, là những tác phẩm được tái bản nhiều lần, mang lại cho tôn giáo 
tại Pháp, nhất là giữa các giới trưởng giả, một bộ mặt mới mẻ, tinh thần nghiêm chỉnh, trí thức 
nghiêm túc, nội tâm ngay thẳng, cách xử có nhân phẩm, có ý thức thế nào là luân lý, biết quan tâm tổ 
chức đời sống, suy nghĩ về những sự đời sau, tuy nghỉ ky với việc dắn thân thế tục, nhưng rất tận tụy 
đối với Giáo Hội. Chúng ta sẽ sai lầm khi tiên thiên ghép vào tội giả hình những thái độ ngày càng trở 
thành lối sống của giới trưởng giả vào cuối thế kỷ XVII: tinh thần sống đạo hằng ngày chính là việc 
thực hiện các nhân đức xử thế và chu toàn nghĩa vụ trong đời sống gia đình. Cũng vậy, sách vở tôn 
giáo rất phong phú với đủ loại tác phẩm và thích ứng cho mọi bậc sông. Phải chăng đó là một trong 
những lý do thành công khác thường của cuốn Dẫn vào đời sống sùng mộ (Introduction à la vie 
dévote), một tác phẩm tiền phong, bày tỏ ước muốn đem Kitô giáo vào trong đời sống của tín hữu. 
Thực vậy, thánh Francois de Sale viết cuốn sách ấy với mục đích "hướng dẫn những người ở thành 
thị, tại gia đình, trong cung điện, và ngoài xã hội” (14). Cuốn sách này phong phú nhờ rất nhiều kinh 
nghiệm mục vụ của tác giả. Vào cuối thế kỷ, có nhiều tác phẩm còn thực tế hơn nữa, thích ứng với 
các hoàn cảnh cụ thể và đi vào chỉ tiết của các bậc sống, như những cuốn chỉ nam dành riêng cho 
các linh mục, các nhà truyền giáo, cho những người sống đời hôn nhân, cho các nông dân, gia nhân, 


binh sĩ và cho cả nhà vua. Những người như Richard Dognon, Girard de Villethierry (1641-1709), 
Claude Fleury là các chuyên viên đích thực về loại văn phẩm này! Mỗi bậc sống có thánh quan thày 
riêng: thánh Anna, thánh Giuse, thánh Louis và thánh Isidoro rất nồi tiếng tại Tây Ban Nha. Riêng tại 
Pháp, người ta còn đề nghị ông làm thánh quan thày cho những người làm nghề nông, nhưng xét 
chung, không thành công như ở Tây Ban Nha. 


Quả thực, trong việc thăng tiến đời sống luân lý như trên, Tin Lành thường đi trước Công Giáo. Theo 
nhận xét của E.G. Léonard, từ nhiều thế hệ, tại Hòa Lan, và Genève cũng như tại Pháp, người tin 
lành tiêu biểu cho mẫu người gắn bó với thực tại (15). Đàng khác, phải chăng vì muốn đương đầu 
với người tin lành và muôn giúp người công giáo có thêm kinh nghiệm về một đời sống tu đức vững 
bền, thánh Francopis de Sale đã viết cuốn Dẫn vào đời sống sùng mộ. Khi nhìn ngắm những bức 
tranh khắc của Abraham Bosse (1611-1676) và nhất là các bức tranh về đời sống dân chúng Hòa 
Lan hồi thế kỷ XVII, chúng ta sẽ thấy tầm quan trọng mà các họa sĩ dành cho đời sống thường nhật, 
gia đình, nghề nghiệp, thành thị, người nghèo, tĩnh vật: Một bà già đang suy niệm trước khi dùng bữa 
ăn thanh đạm (Nicolas, Maes, 1634- 1693), Amsterdam, Rijkmuseum) nói lên thật nhiều về phẩm chất 
lòng đạo đức, trong khi Rembrandt, với một nét vẽ đơn sơ lạ thường, đã diễn tả tài tình thảm cảnh 
của một người cảm thấy mình tội lỗi, nghèo nàn, đứng trước mâu nhiệm ơn cứu độ. Các họa sĩ ấy 
cũng trình bày nhiều hình ảnh đơn sơ và sống động về phụng vụ, như buổi lễ trong ngôi nhà thờ nhỏ, 
với khoảng 20 tín hữu (Hendrick Martensz 1611-1670, trong bộ sưu tập của B. de Gens van den 
Heuven, Nieuwershuis, triển lãm ở Paris năm 1967). Đặc biệt, ở mọi nơi chúng ta đều thấy sự hiện 
diện của Kinh Thánh: không những trong bộ sưu tập các đề tài hình ảnh, các luận chứng thần học 
hoặc những bài học luân lý, nhưng cả trong sách tùy thân mà các tín hữu dùng mỗi ngày. Nơi người 
tin lành, cách thức siêu nhiên hóa cuộc sống hằng ngày, thực sự có tính chất tôn giáo trước khi có 
tính chất giáo hóa. 


Khi muốn hướng dẫn và an ủi các tín hữu trước những đau khổ và sự chết, các nhà luân lý kitô 
chuẩn bị tâm lý và giúp họ can đảm đón nhận. Các nhận định không có gì mới lạ, nhưng giọng điệu 
đã thay đổi qua các thế kỷ. Sự choáng váng trước cái chết, thái độ phấn khởi của những người theo 
thuyết nhân bản như cha Richeôme (1544-1625) Dòng Tên, trước sự cao cả của con người, ý thức 
nhiệm nhặt của các cha dòng Augustin khi phán đoán, đã nhường chỗ cho một thứ duy luân lý nhạt 
nhẽo. Người ta quá chú trọng và viết nhiều sách về việc dọn mình chết, việc suy niệm sự chết, mà 
không còn tham chiếu vào tín lý hay thần học nữa. Cuốn An ủi linh hồn tín hữu chống lại sự hoảng sợ 
cái chết (Consolations de l'âme fidèle contre les frayeurs de la mort, Charenton, 1655) của mục sư tin 
lành Charles Drelincourt (1595-1669) đã tái bản tới 40 lần, là một trong những cuốn sách được đọc 
nhiều nhất, đã đạt được rất nhiều thành công nơi người công giáo cũng như tin lành. Đó cũng là con 
đường dẫn chúng ta hướng về lòng đạo đức của thế kỷ Ánh Sáng. 


Một thí dụ chính xác sẽ giúp chúng ta liên kết những nhận xét tổng quát trên đây với sự phân tích 
lòng đạo đức thường nhật của các tín hữu: đó là lòng sùng kính thánh Giuse, với sự tăng trưởng và 
tiến hóa rất quan trọng. Sự tăng trưởng ấy, tương đối gần đây, có từ thế kỷ XVI, và gắn liền với dòng 
Carmel. Người ta biết thánh nữ Thérèse d'Avila rất có lòng sùng kính thánh Giuse; nhà thờ đầu tiên 
của các tu sĩ Carmel nhặt phép ở Paris (1613-1620) được dâng kính thánh Giuse. Suốt trong thế kỷ, 
quanh nhà nguyện lớn của Grands Carmes và nhà nguyện của các nữ tu Carmel, có nhiều lễ nghi tôn 
kính thánh nhân. Ngoài phạm vi gia đình của dòng Carmel, thánh Giuse còn xuất hiện trong tiền bán 
thế kỷ XVII như bổn mạng của các nhà thần bí: chịu ảnh _hưởng tư tưởng của Pseudo-Denys 
[Aréopagite, các nhà thần bí tìm thấy nơi thánh nhân một mẫu gương, một người “trung gian theo 
phẩm trật” và một mô phạm của nhà thần bí: Thánh Giuse là người gần Chúa Giêsu ("Người có 
khuôn mặt giống Chúa Giêsu Kitô nhất, Gratien), ngài sống gần Chúa, nhưng cũng xa vô tận với 
Đắng mà thánh nhân đến gần, ngài đau khổ trong đời sống ẩn dật và thinh lặng, trong những thử 
thách của Đêm Đen. Rất nhiều dòng tu đã được thành _lập dưới sự bảo trợ của thánh Giuse! Thánh 
Francois de Sale, Bérulle, Saint Cyran và cha Surin, mỗi người có một xác chứng riêng về tính cách 
thần bí của thánh Giuse qua các hình ảnh của thánh nhân: người ta đã chẳng vẽ một thánh Giuse 
tiên tri, một thánh Giuse trẻ trung, một thánh Giuse bế Hài Nhi Giêsu đó sao? Chúng ta hãy nghĩ tới 
bức tranh của Vicente Carducho (1632, bảo tàng viện Narbonne) dường như đã dẫn khởi các bức 
tranh của Zurbaran và Murillo, chúng ta cũng liên tưởng tới bức tranh của Guido Reni (Bảo tàng viện 
Ermitage), đến bức tranh của Tiepolo (Hàn lâm viện Venise) trình bày thánh Giuse đang giơ Chúa 
Hài Đồng Giêsu cho một vị thánh đang xuất thần. Tất cả chứng tỏ rằng thánh Giuse luôn là đề tài 
giúp người ta sáng tác các bức ảnh đạo. 


Tuy nhiên, chẳng bao lâu, vào khoảng năm 1640, chúng ta nhận thấy có một sự thối lui, song song 
với sự thụt lùi của các nhà thân bí và cuộc khủng hoảng thân học và tu đức mà chúng ta đã nói tới 


trên đây. Đó là những can thiệp của Đại học Sorbonne, những dè dặt của các bề trên của cha Surin 
trong việc tông đồ thiêng liêng và những nỗ lực của cha trong việc truyền bá lòng sùng kính thánh 
Giuse. Thực ra việc sùng kính thánh Giuse không bị thụt lùi. Trái lại nó được duy trì và có những 
sáng kiến mới mẻ, làm nổi bật đường hướng tu đức của thế kỷ. Việc phụng tự phát triển và có tô 
chức. Có lễ đây là một sự tiến triển cần thiết nhưng không bao giờ tiến hành mà không làm suy yếu 
phần nào những bộc phát tự nhiên trong đời sông tôn giáo. Năm 1621, đức Grégoire XV quyết định 
mở rộng lễ kính thánh Giuse ngày 19 tháng 3 cho toàn thể Giáo Hội hoàn vũ, năm 1661, lễ thánh 
Giuse trở thành lễ nghỉ bắt buộc tại Pháp. Đồng thời lòng sùng mộ bị giảm sút theo chiều hướng linh 
đạo chung, vì có những sáng kiến tự phát không được tín hữu hưởng ứng. Hiệp hội những người 
dọn mình chết lành tôn nhận thánh Giuse làm bốn mạng, họ đã in ra và phổ biến rất nhiều ảnh vẽ 
diễn tả cơn hấp hối và ơn chết lành của ngài. Đồng thời, để suy tôn thánh Giuse là bổn mạng của các 
gia đình công giáo và và để nêu bật linh đạo hôn nhân đặt dưới sự bảo trợ của thánh Giuse, người ta 
vẽ hình ảnh ”hôn lễ của Đức Trinh Nữ Maria với thánh Giuse”. Sau nữa, thánh Giuse từ lâu vẫn là 
quan thày của các hiệp hội thợ mộc, nay trở thành bổn mạng của cả giới lao động. Từ năm 1619, họa 
sĩ Giovanni Andrea de Ferrari đã vẽ một loạt ảnh thánh Giuse rất mỹ thuật cho nhà thờ các nữ tu ở 
Genova: các bức ảnh này giầu tính chất thân mật và bình dân, làm nỗi bật những nét độc đáo của 
nền hội họa tân tiến. Như trên, chúng ta nhận thấy rõ một lối sùng đạo đặc thù đã được phổ biến và 
thay đổi, thích ứng dần dần với não trạng mới: từ đời sống thần bí tới đời sống luân lý rồi dần dần 
tiến sang một tâm thức sống đạo hoàn toàn khác biệt. Đây là một trào lưu lớn lao mà chúng ta có thể 
dễ nắm bắt qua nhiều thí dụ phong phú, chẳng hạn lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. 


Người ta cố gắng xích gần Lịch Sử Giáo Hội và sự biến chuyển tinh thần trong thế kỷ XVII với những 
hoàn cảnh xã hội trong đó chúng hội nhập và phát triển: ví dụ phải chăng có sự tương quan giữa trào 
lưu quân chủ chuyên chế và trưởng giả tại Pháp và sự suy đồi của thần bí hay không? Ta có thể 
phác họa một bức tranh song song cho các nước khác ở Âu Châu hay không? Cách sống Đức Tin có 
tùy thuộc vào tình trạng xã hội của kitô hữu hay không, và tới mức độ nào? Ngoài sự phân biệt giữa 
thiểu số ưu tú và quần chúng không riêng gì cho thế kỷ XVII, chúng ta còn phải thêm những phân biệt 
khác giúp đi sâu hơn vào tinh thần thời đại: quí tộc và trưởng giả, các quan hầu và đầy tớ nhà vua, 
v.v.. Người ta chưa nghiên cứu sâu rộng đủ những giai cấp xã hội khác nhau và những não trạng dị 
biệt của thế kỷ XVII, để từ đó có thể đưa ra những câu trả lời vững chắc và bao quát. Tuy nhiên 
chúng ta cũng có thể đặt ra một vài cột mốc để ít nhất cho thấy rõ sự hiện hữu và tầm quan trọng của 
"bối cảnh lịch sử của các tư tưởng” (H. Gouhier). 


Trong lãnh vực chính trị và lãnh vực hoạt động xã hội, Kitô giáo gặp gỡ thế giới: một giải pháp đầu 
tiên xuất hiện, giải pháp chính trị "Công Giáo”, và đó là một vấn đề nỗi bật trong thế kỷ XVII: Vào thời 
Liên Minh (Ligue), Tây Ban Nha có một sức thu hút mãnh liệt đối với những người đạo đức ở Pháp. 
Trong khi tại Pháp người ta thành lập một quốc gia tự trị, cường thịnh và tự do, giữa lúc một vị hồng y 
như Richelieu liên minh với các ông hoàng tin lành, thì các tín hữu công giáo tốt lành như Bérulle và 
như Marillac (1563-1632) lại hướng về chế độ quân chủ Tây Ban Nha và Áo. Cho dù chính trị Tây 
Ban Nha ít "vô vị lợi” và ít "thiêng liêng” hơn là họ cảm thấy. Điều đó xem ra không mấy quan trọng, 
hình ảnh và sức mạnh khiến họ nghĩ tưởng đó là nền chính trị Công Giáo. Quả vậy, khi chứng kiến 
chiến tranh tôn giáo, họ mơ ước tái lập tại Pháp một trật tự chính trị Công Giáo. Nhưng thực tế họ bị 
thất bại: Những ngày Lừa Đảo” (Journées des Dupes) xây ra năm 1630 chấm dứt ảnh hưởng của 
họ, và càng hy vọng bà nhiếp chính Anne nước Áo đề cao đường hướng chính trị của họ, thì những 
người sùng đạo ấy càng mau chóng mắt ảo tưởng: về phương diện đó, chính trị của vua Louis XIV 
tiếp nối chính trị của Richelieu (16). 


Tham vọng, hay ảo tưởng của họ dựa trên yếu tố nào? Về chính trường, những người đạo đức ấy 
có một cái nhìn nhất thống bắt nguồn từ thời Trung Cổ và họ quan niệm thuyết Platon đã được hồi 
sinh: nhà vua là thành phần của phẩm trật, tùng phục Thiên Chúa, và có một loạt các phẩm trật cấp 
dưới chuyễn tiếp, phổ biến ảnh hưởng của Thiên Chúa vào xã hội hay trong thế giới. Thế giới họp 
thành một thân thể sinh động, trong đó người ta không còn sợ có sự ngắt quãng hay gián đoạn, và 
con người ở trong vũ trụ ấy tham gia vào trật tự của vũ trụ. Một ví dụ, vào cuối thế kỷ XVI, nhà chính 
trị và pháp quan tiêu biểu cho lớp người nói trên, là Pierre Séguier (ông nội của viên chưởng ấn nỗi 
tiếng) đã giầy công viết cuốn: Những yếu tố của hiểu biết Thiên Chúa và chính mình (Les Éléments 
de la connaissance de Dieu et de soi-même, 1580). Thế nhưng quan niệm nhất thống ấy bị đặt lại 
vấn đề vào thế kỷ XVII và ngay từ cuối thế kỷ XVI nơi nhiều nhà ”chính trị”: cuộc khủng hoảng về ý 
thức tôn giáo thật là rõ ràng trong lãnh vực chính trị cũng như thần học và bởi cùng những lý do. Xã 
hội chính trị, "Nhà nước” đạt được nền tự trị, mục tiêu (độc lập của tổ quốc), các luật lệ (tuân phục 
nhà vua) không nhất thiết là tôn giáo và có thể trái ngược với một chính sách ”Công Giáo” (ví dụ nếu 
nhà vua liên minh với những người tin lành hoặc với người Thổ Nhĩ Kỳ). Những quan điểm ấy không 


còn làm cho con người thấy thế giới như một toàn thể mang tính chất thánh thiêng nữa: người ta sẽ 
phân biệt những trật tự khác nhau. Trong niềm hòa hợp với triết lý Descartes, các tín hữu kitô phân 
biệt các thực tại siêu nhiên và thực tại tự nhiên. Nhà nước dần dần trở thành ”đời”, không có tính 
chất thánh thiêng nữa, và lãnh vực của một tôn giáo nội tâm hoặc nhập thể trong các xã hội, dần dần 
thành ngoài lề, tách rời các lực lượng xã hội sinh động. Đó là một trong những nguyên do làm phát 
triển nhiều dòng tu trong tiền bán thế kỷ XVII, đó cũng là một trong những nguyên do ảnh hưởng đời 
sống ẩn dật: không hoàn toàn đoạn giao với thế giới như các nhà ẩn sĩ và chiêm niệm, nhưng họ kiến 
tạo một “đan viện chartreuse” trong nội tâm, hoặc tái tạo các hội Kitô (Ermitage de Caen quanh Jean 
de Bemières (1602-1659), Port-Royal với "Les Messieurs”) có xu hướng trở thành những hội khép 
kín, tách rời xã hội dân sự và tôn giáo (hàng giáo phẫm hữu hình hoặc các dòng tu), nhưng rất 
chuyên lo việc bác ái. 


Một ví dụ tiêu biểu được nhiều người nói tới, và rất nhiều khi nói hăng say với giọng điệu đã lỗi thời, 
đó là Hội Thánh Thể, một con đường thiêng liêng sâu xa, một phong trào hoạt động xã hội, được thiết 
lập trong những năm trước thập niên 1630. Với hội này, hình như người ta muôn kín đáo thiết lập 
một xã hội ngoài lề Nhà Nước và Giáo Hội, chủ đích tái tạo chung quanh trung tâm vô hình (Bí tích 
Thánh Thể) một thứ Kitô giáo sống lời cầu nguyện, bác ái và hoạt động tông đồ, trong đó nỗi bật cuộc 
chiến đấu chống Tin Lành, chống sự tháo thứ về phong hóa và tư tưởng, nâng cao tỉnh thần của các 
thành viên bằng việc nguyện gâm và sùng kính Thánh Thể (Chúa Giêsu Kitô ẫn thân). Đa số các 
công trình lớn vê bác ái và từ thiện, các việc truyền giáo gần xa, công tác giáo dục, tông đồ bằng rao 
giảng và sách báo, được thực hiện trong thế kỷ này theo sự soi sáng hoặc nhờ lòng quảng đại của 
mọi thành viên thuộc các huynh đoàn. Từ những sự nghiệp của hội thánh Vinh Sơn Phaolô được 
thành lập trong thời điểm nàyy, từ chủng viện thừa sai Paris được thành lập trước khi dòng Tên bị 
giải tán (1663-1664), người ta có thể lập danh sách dài các huynh đoàn trên toàn cõi nước Pháp. 


Các phương pháp được sử dụng (như thành viên huynh đoàn có thể được coi là mẫu mực cho 
Tartuffe của Molière): giữ bí mật, tiến hành những cuộc tố giác, gây áp lực đủ loại, dùng võ lực, tạo 
các tài sản, nhiều khi đã làm cho người ta vịn vào đó để oán ghét và phê bình chống lại Hội. Nhưng 
không vì những lý do đó mà trong những năm 1660, hội bị tấn công và giải tán (Để chống lại những 
người tin lành và Jansenistes, vua Louis XIV đã không ngại sử dụng các hội như vậy!). Sau này hội 
bị kết án vì một ”âm mưu” ngoài phạm vi chính trị, ngoài phạm vi tôn giáo: Nhà nước tân tiến không 
thể chấp nhận những hội ngoài lề, nhà nước bắt buộc họ phải chọn lựa sự trung thành. Bấy giờ, 
người ta mới thấy những công bộc tốt lành của Nhà Nước tham gia các Hội. Môt trong những trường 
hợp điển hình nhất là René de Voyer d'Argenson (1596-1651): ông là một trong những người tận tụy 
phục vụ nhà vua, đặc biệt trong việc quản lý theo phương pháp mới mẻ và đã đem lại nhiều hữu ích 
cho vương quốc; đó là một người phục vụ và vâng phục nhà vua cách trọn vẹn, đồng thời cũng là 
một người sùng đạo. Ông là thành viên Hội Thánh Thể và đã viết một khảo luận thần bí Sự khôn 
ngoan Kitô hay là khoa học phong phú vê Sự tuân theo Ý Chúa (Traité de la sagesse chrétienne ou 
de la riche science de I'uniformité aux volontés de Dieu (viết năm 1640, xuất bản năm 1651). Cuối đời 
ông đã trở thành linh mục. Ông là một người cầu nguyện, mạnh mẽ tin tưởng nơi sự can thiệp của 
Chúa Quan Phòng trong thế giới, và đồng thời là một công bộc của vua. D'Argenson không hề bị 
giằng co trong lương tâm giữa những đòi hỏi ấy: ông cố gắng thanh tây ý hướng, hành động theo 
công lý, nhưng ông chấp nhận dễ dàng sự nhị nguyên ấy, hay đúng hơn là ông không cảm thấy đó là 
một nhị nguyên: trong vũ trụ chẳng có những lãnh vực khác nhau sao, lãnh vực lương tâm và lãnh 
vực chính trị, lãnh vực siêu nhiên và tự nhiên sao? 


Trong sự tương quan giữa Kitô giáo và thế giới có một vấn đề lớn trong thời cận đại mà các giới chịu 
ảnh hưởng của thuyết Jansenisme cũng không tránh khỏi; Chắc chắn chúng ta không thể đồng ý với 
L. Goldmann về việc phác họa sơ lược và nhận thuyết Jansenisme là biểu tượng văn hóa và tôn giáo 
của quí tộc pháp đình thời vua Louis XIV. Nhưng chúng ta cần định nghĩa chính xác thuyết 
Jansenisme và trên thực tế phải công nhận rằng hạ tầng xã hội của thuyết này không đồng nhất, bởi 
lẽ thuyết Jansenisme đã phát triển tại Hòa Lan và tại Pháp, trong những điều kiện chính trị và xã hội 
rất khác nhau. Dầu sao, chúng ta phải nhận rằng vấn đề từ chối thế gian hoặc cộng tác với thế gian, 
ước muốn tái tạo môi trường Kitô và tham gia vào sự hình thành và biến đổi nhà nước, chính là trọng 
tâm cuộc khủng hoảng trí thức và tôn giáo của thế kỷ XVII. Sự biến chuyển của những thế kỷ sau đã 
cho thấy rõ như vậy. 


Cái vẻ bề ngoài ôn định của các khuôn khổ và hình thức sống, trọng lượng của khối tín hữu biến 
chuyên rất từ từ, che đậy không cho chúng ta thấy được những vấn đề đích thực mang lại cho thế kỷ 
XVII nhiều khía cạnh vừa bi thảm vừa mê hoặc: thế giới cân được giải trừ thánh thiêng. Thêm vào 
đó, các khám phá khoa học, và các cuộc du hành, việc đề ra một triết lý mới, một thần học mới, một 


chính trị tân tiến, đã phá vỡ thế quân bình rất cổ kính: thế giới không còn là khung cảnh của kinh 
nghiệm tôn giáo nữa, kinh nghiệm ấy ở trong con người, trong nội tâm. Dần dần, sự phân biệt rõ ràng 
giữa các thực tại tự nhiên và thực tại siêu nhiên cho thấy răng không thể có kinh nghiệm siêu nhiên. 
Cuộc khủng hoảng thần bí được giải thích phần lớn bởi các yếu tố đàng sau của triết học. 


Lịch Sử Giáo Hội diễn tiến theo một nhịp độ chậm hơn so với nhịp độ của xã hội trần thế và để nhận 
thức điều đó chúng ta phải đặt mình vào những quan điểm ưu tiên: ở thế kỷ XVII, nước Pháp dường 
như là một trong những quan điểm đó, và trong xã hội Pháp, những người cộng tác với chính trị 
hoàng gia, vẫn đi tiên phong trong việc thăng tiến xã hội. Chẳng bao lâu, như cuốn sau của bộ Giáo 
Sử này cho thấy, chính các tín hữu Công Giáo Hòa Lan ở hải ngoại đã sáng nghĩ ra những hình thức 
tư duy mới và thực thi những liên quan giữa Kitô giáo với thế giới, họ cũng phát hiện những bước 
đầu chập chững của tự do tôn giáo. Thế kỷ XVII tại Pháp không phải là thời điểm lý tưởng của một 
thế giới Kitô giáo quân bình, như từ lâu người ta vẫn tưởng, nhưng đó là thời kỳ khủng hoảng, là thời 
điểm trong đó lần đầu tiên xuất hiện những đặc tính của thế giới cận đại. Những quan hệ giữa khoa 
học và tôn giáo, sức nặng của quá khứ và cuộc cách mạng trí thức, sự tương phản giữa việc hòa 
nhập xã hội và kiến trúc Nhà Nước, sự đối ngẫu trong tinh thần và trong cuộc sống, chứng tỏ thế kỷ 
XVII chỉ có thể là một đại thế kỷ” tôn giáo qua những gì nó nhắc nhở và loan báo, là một thế kỷ 
chuyền tiếp, có nhiều vị thánh và thiên tài. 
CHƯƠNG X 


KITÔ GIÁO, CON NGƯỜI, 
XÃ HỘI THÉ KỶ XVII, ĐẶC BIỆT TẠI PHÁP 


Khi cứu xét Giáo Hội, ít là tại Pháp, vào cuối thế kỷ XVII, chúng ta có ấn tượng là Giáo Hội vẫn giậm 
chân tại chỗ: phải chăng không có sự đổi mới nào? Phải chẳng các nhà thần bí, các nhà thần học, 
các nhà tu đức họp thành một thế giới riêng, và tư tưởng hoặc kinh nghiệm của họ không đi tới đám 
đông tín hữu? Ở đây có một vấn đề thông báo và truyền đạt mà thời đại nào cũng có, nhưng vấn đề 
này được đặt ra một cách mạnh mẽ hơn vào thế kỷ XVII, nhất là vì thời đại đó có sự trăm hoa đua nở 
về tu đức, như đã nói trên đây. 


"Vẫn giậm chân tại chỗ”, nhưng là "giậm chân tại chỗ” để được thanh tây: hậu bán thế kỷ XVII từ 
chối những điều táo bạo to lớn, những thay đổi trong phạm vi thực hành và trong cuộc sống. Những 
táo bạo của thế kỷ này là ở trong phạm vi tư tưởng, khoa học thuần túy. Phải đợi tới thế kỷ XVIII cuộc 
đại cách mạng về trí thức, trong những năm 1630-1640, quanh thuyết Descartes, mới mang lại tất cả 
những thành quả: sự phát triển toán học và các khoa học tự nhiên, những biểu hiện đầu tiên của một 
chủ thuyết duy lý và một tinh thần khoa học tân thời. 


Khi thâm định về những chênh lệch và chậm trễ ấy, chúng ta phải luôn luôn phân biệt giữa các quốc 
gia Âu Châu với nhau: năng động của các phong trào. Cải cách và phát minh khó ảnh hưởng tới miên 
Nam Âu, với các nước như Tây Ban Nha, Ý, và cả miền Nam và Đông Nam Pháp bị thụt lùi. Chúng ta 
cũng phải phân biệt giữa lòng xã hội Pháp: vì ở xa thủ đô Paris, việc du hành lâu dài, nên các tỉnh 
vẫn trung thành với một lòng đạo đức ít được đổi mới hoặc ”soi sáng”, đúng vào lúc có sự suy giảm 
nỗ lực lớn của giới quí tộc và trưởng giả, nhất là ở các tỉnh, nhằm phục hồi thần bí học, vì họ là giai 
cấp xã hội hỗ trợ cho cố gắng ây. Chúng ta có thể so sánh dễ dàng những mô tả rất xúc tích và có tài 
liệu dẫn chứng mà các sử gia gần đây đã trình bày về các tỉnh khác nhau ở Pháp vào khoảng năm 
1700 (tiếc là chúng ta không có những nghiên cứu tương tự về các nước nói tiếng Đức): giáo miền 
Autun, các vùng quê Paris, giáo phận La Rochelle, Normandie, các giáo phận Châlons và Auxerre, 
miền Flandres, Đông Nam, có những tương đồng và dị biệt, rất nhiều dữ kiện tiêu biểu và cụ thể giúp 
chúng ta thẫm định việc thực hành và các hình thức tôn giáo của rất nhiều người. 


Từ một thế kỷ, trong phụng vụ không có những thay đổi rộng lớn: các nỗ lực được đề ra hồi thế kỷ 
XVI và đầu thế kỷ XVII chỉ mang lại vài thành quả đi theo hai chiều hướng, đôi khi lại không hòa hợp 
với nhau. 1) Trước hết, là bảo đảm cho các lễ nghi được trật tự. Quả thực những cố gắng đó rất cần 
thiết, vì trong khi cử hành các lễ nghi, dân chúng thường tràn vào gian cung thánh và cung nguyện, 
và đây là điều mà các tài liệu của giáo phận Autun vào năm 1689 cho chúng ta thấy: "Đàn ông và đàn 
bà đều lên tới tận Nhà Tạm đề đặt của lễ, rồi đứng trong gian cung thánh đề tham dự thánh lễ, họ 
cũng ngồi cả lên bậc cấp của bàn thờ, dựa vào đó, để mũ và những dây cột súc vật đây đó” (1). Ở 
cuối gian chính, đàn ông và đàn bà đứng hoặc ngòi trên đất (các ghế dài dành cho ông lãnh chúa 


hoặc vài người trưởng giả, vì thế luôn có những cuộc tranh giành, cả trong nhà thờ, để chiếm ghế dài 
này hoặc ghế kia!), một số người, vì không có chỗ, nên đứng dưới cổng nhà thờ, và chơi ky (quilles) 
hoặc chơi viên cầu (boules), quán rượu cũng không xa. Đó là những điều các cha sở thường than 
phiền. 2) Vì thế mối quan tâm của các mục tử là chấn chỉnh trật tự làm sao để các tín hữu "tham gia” 
phụng vụ, tham dự chứ không "đứng xem”: tại Villiers le Bel, gần Paris, là trường hợp điển hình vì 
cha sở tại đây, linh mục Gourreau, đã cho lập một lan can lớn để chặn dọc theo gian cung thánh và 
bàn thờ, đồng thời nâng bàn thờ lên cao, với mục đích - như cha nói - là để "dân chúng có thể dễ 
thấy bàn thờ hơn”. Điều đó vẫn còn ít, và không thỏa mãn được những vị mục tử bắt đầu muốn cho 
giáo dân thực sự tham gia phụng vụ. Chúng ta đừng phê phán tình trạng đó theo tinh thần ngày nay: 
có nhiều chướng ngại giữa giáo hữu và phụng vụ, ngôn ngữ, quan niệm về phụng vụ thời đó khác 
với quan niệm thời nay. Mãi tới cuối thế kỷ và do sự tranh luận bài tin lành, những bản dịch các sách 
phụng vụ ra tiếng Pháp mới được phổ biến, và sau nhiều cuộc lên án: năm 1660, có vụ kết án bản 
dịch Sách Lễ (Missel của J. de Voisin, năm 1685, đến lượt bản dịch Năm Kifô giáo (Année 
chrétienne) của Le Tourneux bị kết án, năm 1688, lại đến lượt bản dịch Sách Nguyện (Bréviaire) của 
Le Tourneux. Người ta do dự: một đàng phải đáp ứng nhu cầu của những người mới trở lại đạo (200 
ngàn bản dịch phần Thường Lễ, được phân phối sau lệnh Bãi Bỏ tự do của người tin lành 
(Révocation de I'Edit de Nante]) (2), đàng khác cũng phải "bảo vệ” Đức Tin chống lại những sự tò mò, 
như đại hội hàng giáo sĩ đã tuyên bố vào năm 1660. 


Chính phụng vụ thời đó cũng có tính chất do dự và bắt nhất: dù phụng vụ Roma ngày càng phát triển 
thêm, các phụng vụ địa phương vẫn duy trì chỗ đứng của mình, nếu chúng đã có được một mức cổ 
kính tối thiểu nào đó. Ngoài ra, để đáp ứng những đòi hỏi mới của khoa học, các vị thánh không có 
sử liệu chứng thực đều bị loại khỏi sách nguyện và sách lễ: "tại Paris, đặc biệt có 40 huyền thoại về 
các thánh bị loại khỏi sách nguyện, trong đó có 40 VỊ tử đạo tại Sébaste, thánh Apolinaire, thánh 
Giacôbê Tiền ... thánh nữ Martha, thánh Lazarô (3)..” . Phong trào thanh lọc này bắt đầu vào những 
năm 1676-1686, và trong thực tế, nơi nào cũng gặp nhiều khó khăn: các sách phụng vụ không có đủ 
số, các mục tử không theo các sách ấy và một số người hành động tùy sở thích của mình. 


Tình trạng bắp bênh như thế có hệ trọng không, khi mà giáo dân vẫn không theo phụng vụ? Cả ý 
tưởng có một cuốn ”sách lễ” cũng không phải là điều mà một người Pháp vào thế kỷ XVII nghĩ tới: 
Pascal, trong trường hợp này là người tiêu biểu cho thiểu số ưu tú, ông đọc Sách nguyện bằng tiếng 
latinh, và ít lâu sau ông đọc sách ”Các Giờ Kinh” của Port Royal, nhưng đó không phải là những 
"sách lễ” theo nghĩa ngày nay. Các tín hữu trí thức có một cuôn sách chứa đựng những lời câu 
nguyện trong thánh lễ, vì theo gương thánh Francois de Sales, tất cả các tác giả tôn giáo khác đều 
muốn giúp giáo dân có gì để làm trong thánh lễ, và tại Pháp chúng ta có rất nhiều sách suy niệm 
phụng vụ. 


Cũng có cả một trường phái sử gia mang lại cho việc nghiên cứu phụng vụ những tiến bộ lớn: CI. 
Chastellain (1639-1712), L. Blocquillot (1648--1728) đáng được trưng dẫn, và một nhà đại thần học là 
Luis Thomassin (1619-1695). Trong cuốn Luận về kinh thân vụ cho giáo sĩ và giáo dân (Traité de 
loffice divin pour les ecclésiastiques et les laics, 1690), qua một t tổng hợp quân bình và với tinh thần 
sùng mộ, Luis Thomassin cố gắng liên kết phụng vụ với suy gẫm (chương 8: "Về liên hệ giữa việc 
suy gẫm với thánh lễ...”; chương 9: ”Tất cả các tín hữu hiệp với vị linh mục đang dâng lễ, hãy. cầu 
nguyện và dâng hy lễ với ngài, và kinh nguyện của họ vẫn có ích lợi cho họ, cho dù họ không hiểu”). 
Nhưng về phương diện thực hành, việc canh tân phụng vụ, như chúng ta nói ngày nay, là việc làm 
của những người theo phái Janséniste, và rất bị phản đối. Ảnh hưởng của họ chỉ giới hạn vào một 
nhóm rất nhỏ các giáo dân, và họ bị coi như một phe phái. Tuy nhiên họ cũng báo trước một cách 
nào đó đại phong trào Soi sáng (Auflaerung) của phe Công Giáo Janséniste tại Ý hồi thế kỷ XVIII: trở 
về nguồn và liên kết các tín hữu với phụng vụ. Nhưng có trường hợp cực đoan, như cha sở ở 
Belleville chỉ muốn cử hành bí tích rửa tội vào ngày Thứ Bảy Tuần Thánh và theo thể thức dìm mình 
trong nước (4)! Nhiều người không chủ trương trở về thời nguyên thủy tới mức độ như thế, nhưng 
những đổi mới của họ lại có ảnh hưởng mạnh hơn: J. Besson, cha sở Margny-les-Hameaux, vốn có 
cảm tình với những người theo thuyết Jansénisme, đã đọc Tin Mừng bằng tiếng Pháp sau khi đã đọc 
bằng tiếng latinh, cha đọc Kinh nguyện Thánh Thể lớn tiếng, ngưng cử hành trong lúc 
hát Sanctus và Agnus Dei, không lập lại kinh Cáo Mình trước khi rước lễ. Đó là những cải tiến táo 
bạo, hầu như là gương mùi! Tháng 10 năm 1692, tạp chí Tín tức Giáo Hội (Les Nouvelles 
ecclésiastiques) của nhóm .Janséniste cho biết: "Có một thói quen rắt hợp với Giáo Hội trong các giáo 
xứ ở Paris và các nơi khác, người ta đọc Tin Mừng bằng tiếng Pháp trước khi giải thích cho dân 
chúng, và tại Paris, trong lúc đọc Kinh Thánh, giáo sĩ và giáo dân cùng đứng, điều này lẽ ra phải được 
tuân giữ ở mọi noï' (5). Năm 1709, cựu bí thư của đức cha Bossuet là linh mục Ledieu, gây ra bão tố 


vì đã đánh dấu trong Sách Lễ thành Meaux chữ ”R”, Đáp ca, Amen, ngay sau nghỉ thức truyền phép 


và sau khi linh mục rước lễ. Trong các Tỉnh Hiệp Nhất, từ cuối thế kỷ XVII, người ta cũng biểu lộ 
những khát vọng tương tự đối với một nền phụng vụ bằng tiếng bản xứ. Khác với tình trạng tại Pháp, 
ở đây giai cập cầm quyền tại các Tỉnh ấy không phải là giới trưởng giả quan liêu, có văn hóa cao, 
thiên về cỗ ngữ học, được huấn luyện tại các học viện, trái lại ở các miễn tỉnh, chỉ có giới trưởng giả 
thương mại và thường không biết tiếng latinh (6). 


Những khát vọng và lo âu của các mục tử nhiều khi gắn bó với thuyết .Jansénisme, nhưng họ đã tiên 
báo tương lai. Trong thực tê, họ ít được dân chúng nghe theo, ít ảnh hưởng trên quân chúng. 


Đại thế kỷ mục vụ, đối với nước Pháp, cũng như các nước nói tiếng Đức và Ý, có phải là thế kỷ XVIII 
hay không? Chúng ta dễ bị cám dỗ tin như thế, khi nghiên cứu những hiệu quả của việc cải tổ Giáo 
Hội khởi sự từ đầu thế kỷ XVII. Ở đây, vẫn giậm chân tại chỗ, tuy được thanh tẩy, nhưng không có 
những cách mạng và cải tổ lớn. Gương mù ít hơn, nhưng càng ngày càng bị coi là gương mù. Điều 
chắc chắn là có sự tiến bộ của hàng giáo sĩ trong đời sông luân lý, và sự nhấn mạnh cân phải ghi 
trong các bản tường trình về những cuộc viếng thăm mục vụ, mọi thiếu sót cần tố giác. Thiếu sót làm 
cho người ta thấy chướng mắt và than phiền hơn cả là tại nhiều nơi, linh mục bỏ luật cư trú. Nay các 
linh mục năng mặc áo chùng thâm hơn, gắn bó với giáo xứ, thực sự liên kết với giáo xứ, sự liên kết 
ấy nhiều khi có sóng gió, nhưng khá chân thành. Linh mục không phải chỉ là người của Giáo Hội, 
nhưng còn là nhân vật vị vọng, tiêu biểu cho quyền bính và trật tự đối với giáo dân của mình. Linh 
mục rất gần gũi giáo dân do lợi tức nông nghiệp và lối sống, ngài có xu hướng bỏ công việc tay chân 
hoặc chỉ làm việc trong mảnh vườn riêng của mình. Có lẽ như vậy, linh mục đáp ứng một trong 
những khát vọng sâu xa nhất của giáo dân: theo não trạng của dân chúng hồi thế kỷ XVII, linh mục 
sống tốt là một nhà ẩn sĩ và một ân nhân của họ. 


Cuộc cách mạng lớn của Giáo Hội giúp thành lập một hàng giáo sĩ mới, chính là việc thiết lập và đổi 
mới các chủng viện. Nhưng tại Pháp, như chúng tôi đã nói, các chủng viện được thành lập chậm trễ 
gần một thế kỷ so với các nước Âu Châu khác (nhưng đi trước các nước khác, chủng viện Porrentruy 
thuộc giáo phận Bâle chỉ được thành lập ổn định vào năm 1716), tuy nhiên có những cố gắng đầy 
công trạng, ví dụ công trình của tu hội Xuân Bích (Saint Sulpice, từ 1642 đến 1695: 1969 học sinh 
được nhận vào chủng viện Xuân Bích). Cho tới cuối thế kỷ XVII, người ta chỉ có thể huấn luyện một 
thành phần ưu tú, có lẽ vì phải trả tiền ăn ở tại chủng viện. Định chế này chỉ được hoàn hảo kể từ khi 
có lệnh buộc tất cả những ai muốn tiến lên chức linh mục phải đi qua chủng viện (sắc lệnh Noailles 
cho giáo phận Paris, năm 1696; và sau đó cho các nơi khác), và tại nơi nào có đủ các tổ chức giúp 
những người kém phương tiện được theo đuôi việc học hành. Tuy nhiên chúng ta ghi nhận rằng việc 
lưu học tại chủng viện rất ngắn, chỉ có vài tuần lễ, đó là một cuộc tĩnh tâm kéo dài hơn là một chu kỳ 
học hành. Thêm vào đó có một sự hạn chế khá hiệu lực giống như hồi cuối thế kỷ XVI: sự kiện người 
chịu chức phải có một danh hiệu giáo sĩ (tức là một lợi tức tối thiểu) hầu tránh những trường hợp linh 
mục sống quá nghèo khổ. Từ cuối thế kỷ XVII, chính giai cấp trung lưu cung cấp các linh mục: đó là 
những nông dân khá giàu, các thương gia, nhà thủ công khá dư giả, nhưng không giàu, như thế họ 
mới bị thu hút bởi cuộc sống có phần phong lưu của linh mục. Vào năm 1698, cuỗn hồi ký của một 
quan chức tỉnh Caen đã ghi nhận và nhắn mạnh đến nếp tầm thường của hàng giáo sĩ miền 
Normandie. 


Với việc thành lập các chủng viện, một lớp giáo sĩ mới của Giáo Hội được hình thành tại Pháp: thay 
vì lớp giáo sĩ cỗ truyền được coi như những ”khách hàng” do chế độ lợi lộc góp phần tạo nên (linh 
mục được tiến cử vào nhà xứ bởi sự can thiệp của các tu sĩ dòng và giáo dân tai mắt), thì từ nay có 
một lớp giáo sĩ ít bị lệ thuộc vào xu hướng địa phương hoặc ảnh hưởng cá nhân, cho dù xu hướng 
này vẫn tồn tại cho tới cuối thế kỷ XVII. Dĩ nhiên trong lớp giáo sĩ ”bị các xu hướng cổ thời chỉ phối” 
người ta có thể thiết lập một danh sách các vị ”linh mục thánh thiện”, như các vị đã được ông Joseph 
Grandet (1646-1742) viết lại tiểu sử (7). Một lớp giáo sĩ khác được phổ biến rộng rãi và đông đảo hơn 
mức độ người ta vẫn tưởng: đó là các phó tế vĩnh viễn. Họ là những người từ chối không tiến lên 
chức linh mục, không phải để đạt được những lợi lộc (vì để được vậy họ chỉ cần chịu phép cắt tóc), 
nhưng vì họ khiêm tốn, cảm thấy chức vụ linh mục quá cao cả. Nhóm người này đông đảo, nhất là 
trong phong trào Jansénisme, nói chung họ là những người nghiên cứu hoặc vì thích ân dật hơn là 
làm mục tử. 


Trình độ văn hóa của giáo sĩ trong thế kỷ XVII được nâng cao: Trước tiên, việc phát triển các chủng 
viện có thể đã góp phần vào sự tiến bộ đó, nhưng cơ chế chủng viện vẫn còn ở trình độ rất sơ khai. 
Thứ đến, một nguyên do khác không kém tầm quan trọng, đó là tại một số miền, các linh mục tốt 
nghiệp đại học khá đông (ở ngoại ô Paris, chúng ta thấy hiện diện một số giáo sĩ tốt nghiệp 
Sorbonne), họ có trình độ văn hóa cao hơn nhiều so với những người chỉ ở trong chủng viện một thời 


gian ngắn. Dù nguyên nhân của hiện tượng ấy thế nào đi nữa, các linh mục có vài cuốn sách và biết 
suy tư không còn là một luật trừ họa hiếm nữa. Các linh mục có thói quen gặp gỡ nhau trong các 
khóa họp giáo sĩ, từ đó nảy sinh một não trạng mới: họ đọc sách, diễn tả tư tưởng, hội họp quanh vị 
giám mục của họ, và chẳng bao lâu họ theo những ý tưởng của nhóm Janséniste và ủng hộ lập 
trường Gallican. Tình trạng văn hóa như trên không chỉ có ở Paris và vùng phụ cận, chúng ta còn giữ 
được tờ báo của Alexandre Dubois, cha sở Rumegies thuộc giáo phận Tournai (báo này xuất bản từ 
1686 đến 1725 (8): chúng ta tìm thấy ngay trong đó thế nào là cuộc sống và tâm thức của một cha sở 
tương đối có trình độ văn hóa, gần gũi giáo dân, và luôn gây gỗ với họ về chuyện tiền bạc, có xu 
hướng Jansénisme, Gallican, theo Richer (1500-1567, khuynh hướng Tin Lành) và sau cùng là tùng 
phục Giáo Hội. Đó là một mẫu người có xu hướng trở thành thông thường, nhưng chỉ thấy rõ vào 
cuối thế kỷ XVII và tại một số nơi. Ngoài ra, những chứng từ mà chúng ta có được về những vùng xa 
các trục giao thông chính hoặc vùng bị xâm chiếm, như các giáo phận Autun, Châlons, Auxerre, hoặc 
Sens, chứng tỏ tại các vùng quê còn nhiều chậm tiến. 


Thực vậy, vào thời đó, những chậm trễ đáng quan tâm hơn những điều người ta khước từ. Hầu như 
mọi người đều thực hành đạo, hầu như mọi người đều rước lễ mùa Phục Sinh, con số những người 
chịu phép Thêm Sức mỗi ngày một gia tăng. Các nữ hộ sinh và bác sĩ trợ lực Giáo Hội để rửa tội 
hoặc mời gọi bệnh nhân lãnh nhận các bí tích sau cùng. Những người không ở tình trạng chung như 
trên chỉ là rất thiểu SỐ: Họ là những người không thích ứng được, người di dân, đôi khi là các lãnh 
chúa, những người sống ở thị trấn hay thành phố. Trong thế kỷ XVII, họ là những người phóng túng, 
vừa táo bạo vừa sợ hãi, những người sống theo quá khứ, những người uyên bác và triết gia hơn là 
điều mà sau này người ta gọi "họ là những người có tư tưởng tự do”. Họ là một nhóm nhỏ các luật 
sư, văn sĩ, và cả các linh mục, bề ngoài rất đứng đắn, hoài nghi và khôn ngoan, môn đệ của 
Montaigne và Charron, bị cô lập vì trí tuệ thông minh và vì ước nguyện an bình của họ. Trong giới quí 
tộc triều đình có vài người hùng thì thầm rằng "linh hồn rồi cũng chết!”. Chúng ta không nói vì họ ân 
dật nên không tiến: một cha sở Meslier (1664-1729), vài năm sau đó, sẽ tiếp nhận gia sản và bảo vệ 
tư tưởng táo bạo của họ trong lối sống rất đàng hoàng. Nhưng vào khoảng năm 1700, những người 
có tư tưởng phóng khoáng ấy có thực sự đáng kể hay không? Những người duy lý, người phê bình, 
môn đệ thầm kín của Spinoza không phải là một lực lượng chống Giáo Hội bấy giờ: Bossuet có thể 
nhận thấy một trận chiến lớn được chuẩn bị dưới danh hiệu triết lý Descartes, đó là một trận chiến 
tương lai, có lẽ còn nguy hiểm hơn nữa, nhất là vì người ta không quan tâm dự phòng trước. Đối với 
những người hộ giáo, tư tưởng phóng túng bắt nguồn từ sự tháo thứ về phong hóa hầu tránh né các 
vấn đề có thực, các vấn đề của ngày mai. 


Điều hệ trọng hơn nữa là đám dân tin lành không thành thực trở lại: đó là mối nguy hiểm hiện tại, là 
lực lượng tiêu cực đối với Công Giáo Pháp và Giáo Hội tại Âu Châu, là thành quả của sắc lệnh Bãi 
Bỏ quyền tự do tôn giáo của Tin Lành: sự bó buộc tham gia các bí tích bao hàm sự coi rẻ các bí tích 
ấy, ít là trong lúc này (9). 


Đàng sau việc thực hành đạo hầu như toàn diện như thế, tình trạng yên hàn của quốc giáo khó che 
đậy nổi những nhược điểm tương lai của tôn giáo. Chúng ta phải tự hỏi đâu là chất lượng của đời 
sông đạo, Đức Tin được hội nhập thế nào vào trong lối sống, cách cư xử và lòng sùng mộ?. Vào cuối 
thế kỷ XVII này, chúng ta không thấy có một luồng gió canh tân sáng tạo song song với luồng gió đã 
hướng dẫn các nhà đại tu đức. Cả nghệ thuật tôn giáo tại Pháp vận còn khiêm tốn, sống bằng những 
công thức đã thủ đắc, cố gắng thực hiện một cách câm chừng. Phong trào lớn đưa nghệ thuật Công 
Giáo hướng về nghệ thuật tôn giáo mẫu baroque tại Trung Âu chỉ mới được manh nha và còn xa lạ 
với dân chúng Pháp. Họ có những điều kiện kinh tế, xã hội và trí thức rất khác biệt: tuy có nghệ thuật 
trang trí, nhưng còn khiêm tốn. Giữa xưởng sản xuất và người thu thuế thập phân, luôn có cuộc tranh 
đấu để xem người nào trả ít hơn, người nào chịu phí tổn cho gian chính của thánh đường, người nào 
trả tiền trang hoàng gian cung thánh. Vì thế, hầu như bao giờ người ta cũng chỉ dùng đến các thợ thủ 
công địa phương. Cho nên, tuy là những tác phẩm nghệ thuật, nhưng hơi nhỏ nhoi, ít giá trị. 


Mọi thánh đường tại Pháp không giống các nhà thờ Invalides hay Val de Grâces ở Paris. Nhưng 
theo nhiều người, các nhà thờ giống ở một điểm: đồ đạc bên trong, trang trí chỉ có những thứ cốt 
yếu: vài bức họa, những bức tranh dựng sau bàn thờ ngày càng đơn sơ hơn (một bức họa giữa hai 
cột và dưới trán tường), những ghế dài có trang trí, những đồ gỗ dọc theo cung nguyện và gian 
chính. Đó là diện mạo chung của các nhà thờ tại Pháp. Tuy tận tâm bảo trì và gắn bó với các nơi thờ 
phượng truyền thống, các tín hữu tỏ ra ít có óc sáng tạo, thiếu sáng kiến nghệ thuật cũng như sáng 
kiến tôn giáo. Tại thành phố, nghệ thuật của Pháp trỗồi trang hơn: ví dụ tại Montauban có nhà thờ 
chính tòa Francois d'Orbay, tại Paris có các nhà thờ Saint Louis en IIle, Saint Nicolas du Chardonnet, 
hoặc nhà thờ Saint Louis trong khu Invalides. Đó là những thánh đường xây theo truyền thống cổ 


điển, không có đường nét hoa mỹ, nhưng được dung hòa bằng những đồ trang trí và nhiều bức 
tranh. Đó là những thánh đường được hoàn tất vượt quá giới hạn của thời đại. Vì bình thường, trong 
thời đó, việc xây cất rất chậm chạp, gặp nhiều khó khăn vì thiếu hụt tài chánh. Việc tổ chức các cuộc 
số số hay xin tiền công đức của tư nhân không đủ trang trải mau chóng hay giải quyết được các khó 
khăn. Đàng khác, nghệ thuật tôn giáo cũng lệ thuộc vào tinh thần của nhiều lớp người: những ân 
nhân quảng đại mà trước hết là các vua chúa, những người quản lý tài sản thánh đường, giới trưởng 
giả hết lòng gắn bó với nhà thờ vì họ muốn được an táng tại đó. Đó là một thí dụ cụ thê về việc đảm 
trách, về bổn phận chu cấp cho nhà thờ như chúng ta đã thấy trong thế kỷ XVI. Đà thăng tiến của giới 
trưởng giả là một sự kiện đặc biệt của Pháp, mang lại cho Giáo Hội tại nước này một bộ mặt riêng 
biệt: các nước nói tiếng Đức không có những đặc tính như thế, và không có cùng thị hiếu. Thực vậy, 
tại Pháp, sở thích của các tâm hồn đạo đức có xu hướng đơn sơ và nhiệm nhặt. Từ thời vua Louis 
XIV, họ không còn hiểu rằng: những huy hoàng của nghệ thuật baroque, mà Âu Châu tiếp tục tìm 
kiếm, diễn tả tốt đẹp nhất các tình cảm tôn giáo. Năm 1662, cha Surin (1600-1665) nhận xét như thế 
nào về về một dinh thự tọa lạc gần Bordeaux được trang bị theo nghệ thuật Ý? Ông viết: ” Tôi dừng lại 
một lát để nhìn những gì diễn ra trước mắt tôi trong tòa nhà này. Tuy chưa tới gân, tôi đã thấy nhà ấy 
rất lạ kỳ. Tôi tự nghĩ: điều làm thỏa mãn các giác quan và óc tò mò cũng là điều nguy hiểm cho việc 
hồi tâm, và khi nó tan biến đi (trong đó tàng ân một đau khổ lớn lao), người ta sẽ rơi vào một nỗi đau 
khỗ lớn hơn nữa, đó là sự ham mê thế gian! Vì khoái cảm có nghĩa là vui hưởng. Nó gắn bó con 
người với thế gian. Tôi muốn nói tới sự sa hoa, huy hoàng và vẻ hào nhoáng nuôi dưỡng sự ham 
muốn của con mắt và tính kiêu ngạo của xác thịt (10). Một thế hệ sau, Bernard Lamy (1640-1715), 
dòng Oratoire, phê bình những "đan viện thời danh của Ý” và ông hỏi: "Đâu là sự đơn sơ theo tỉnh 
thần Kitô?”. Rồi ông trả lời: "Không mắy tương ứng giữa một bên là những tòa nhà đồ sỗ, hùng vĩ với 
một bên là những lời tuyên khắn của những người sông trong đó! Theo tôi, đó là một khuyết điểm tỏ 
tường, gây chướng tai gai mắt hơn bắt kỳ một lỗi làm nào trái nghệ thuật Kiến Trúc” (11). 


Việc nghiên cứu thánh nhạc dẫn chúng ta tới những kết luận tương tự: chúng ta đừng nghĩ rằng tình 
trạng các nhà thờ ở Paris cũng giống như tình trạng các nhà thờ ở tỉnh, tại Paris có từ 350 tới 400 
ngày lễ mỗi năm tại Saint Gervais. Mỗi ngày lễ trọng hay chúa nhật có thánh lễ, kinh chiều, kinh ban 
mai, kinh ngợi khen, chầu Mình Thánh, kinh tối, Couperin đánh đàn phong cầm, 120 linh mục và giáo 
sĩ phục vụ giáo xứ! Tại nhà của các tu sĩ dòng Citeux cải tổ còn có các bài kinh Bóng Tối (Ténèbres), 
tại nhà các tu sĩ dòng Théatin thì có những bài chầu, những buổi hòa nhạc tâm linh lôi kéo người đời 
tới nghe. Tại Pháp, nghỉ thức Công Giáo khá nghiêm nhặt, và việc phóng tác của các nhạc sĩ bị kềm 
hãm nhiều: các phiên khúc và những lúc buộc phải hát bình ca được ân định chặt chẽ tỉ mi, nhất là 
trong nghỉ lễ triều đình hoặc những lễ an táng trọng thể. Chúng ta phải tra cứu những qui luật của các 
giám mục để biết bầu không khí nghệ thuật và tôn giáo thời đó. Tại Pháp không có gì giống ca đoàn 
phụng tự của Tin Lành Luther. Nhưng đây đó, ít là tại các vùng quê "tiến bộ”, người ta chơi phong 
cầm, hát thánh ca. Còn một vấn đề không rõ rệt, cần đặt câu hỏi: dân chúng có tham gia vào các bài 
thánh ca của Giáo Hội không? Cần phải hướng về các thừa sai nội địa, từ cha Maunoir (+1683) đến 
thánh Louis Marie Grignon de Montfort (1673-1716), để tìm hiểu mức độ giáo dân tham dự vào các 
bài thánh ca và các cử hành phụng vụ. Phương pháp đơn giản của các vị truyền giáo cho chúng ta 
thấy rõ những nhu cầu của dân chúng ở miền quê và ở thành thị. 


Các chứng từ ở địa phương cho thấy những nét sống động trong tâm tình tôn giáo bình dân không 
phải hoàn toàn là mê tín cả. Dĩ nhiên chúng ta luôn nhận thấy việc tôn sùng Đức Mẹ và các thánh, có 
từ trước thời Trung Cổ, gợi lại việc phụng tự thời các tư tế gaulois. Người ta sùng kính các thánh 
chữa bệnh, thánh Roch, thánh Sébastien và các giếng phép lạ. Chỉ cần xem bức tranh khá u tối mà 
Sử gia của miền Autun đã phác họa (và miền này không phải là một luật trừ) cũng đủ thẫm định phẩm 
chất tôn giáo của một số tầng lớp dân chúng: họ tôn kính lửa trong lễ rước đuốc vào chúa nhật I mùa 
chay, họ tế một con bò cái tơ cho Đức Mẹ vào năm 1686, họ xử dụng nhiều biện pháp trị liệu ma 
thuật. Gần Paris, cũng có những mê tín như vậy, nhưng được thanh tây hơn một chút so với các tỉnh 
quê xa xôi. 


Các cuộc hành hương tiếp tục thu hút nhiều tín hữu. Nhiều học giả lên tiếng phê bình lịch sử hành 
hương, nhưng ít được dân chúng lắng nghe. Hiện tượng hành hương cũng là điều dễ nhận thấy tại 
Âu Châu, đặc biệt trong những vùng dọc theo sông Danube, nơi các nhà thờ đã trở nên quá bé nhỏ, 
nên sau đó, các tu viện và cộng đồng kitô phải xây cất lại những thánh đường lộng lẫy, như Birnau, 
Steinhausen, Zwiefalten, v.v. Nhưng đó thường là các cuộc hành hương địa phương, có tầm mức 
hạn hẹp. Riêng các cuộc hành hương xa xôi, đi ra ngoài nước, thường bị tai tiếng là lạm dụng, tổ 
chức thiếu trật tự, gây đỗ vỡ gia đình và cộng đoàn. Ít ra tại Pháp đã có phản ứng: năm 1671, có sắc 
chỉ cắm đi hành hương ở ngoại quốc nếu không có phép trên giấy tờ của đức giám mục bản quyền. 
Những người "sáng suốt, ví dụ bà de Sévigné, thường gặp những người không tín ngưỡng chế 


nhạo về những hình thức đạo đức bình dân ấy: Thưa bà hầu tước, bà không cảm thấy chướng khi 
dân miền Provence sống đạo mà chẳng nói gì đến "hội giả trang thánh” (sainte mascarade)? Có hai 
Âu Châu, hoặc hai não trạng? Phải chăng đó là âm hưởng của thuyết .Jansénisme, hay đúng ra là 
một sự thay đổi sở thích? Nước Pháp, ngay trong giới ưu tú, vào những năm 1680, không còn là 
nước Pháp thời baroque nữa. 


Có một hiện tượng tôn giáo được bành trướng vào thế kỷ XVII, đó là trào lưu sống ẩn dật. Phải 
chăng là một mâu thuẫn khi thấy kiểu sống này được phát triển đúng vào thời đó, và còn tiếp tục cho 
tới thời Cách Mạng Pháp, đã thu hút được nhiều tâm hồn? Thực vậy, việc tổ chức Giáo Hội chặt chẽ 
hơn, kỷ luật đạo đức hơn, và việc hình thành một xã hội trí thức, đã không mang lại câu trả lời cho 
những Sức mạnh đối nghịch nhau và thoát sinh từ sự bừng tỉnh tôn giáo. Nhiều người không tìm thấy 
trong đời sống đạo đức một thể chế tự do tinh thần mà họ rất khao khát. Các ẫn sĩ hay những người 
sông mai danh ân tích ấy hiện diện khắp nơi, ở Pháp, Ý, Hainau, miền Bavière. Tất cả, họ là những 
người muốn đoạn tuyệt với các cơ câu xã hội, và do đó họ cảm nghiệm mạnh mẽ rằng: phải bắt đầu 
lại hoàn toàn. Họ thuộc về mọi giai cấp xã hội: quí tộc, sĩ quan, thường dân. Phong trào tập trung 
ngày càng lớn mạnh trong Giáo Hội thế kỷ XVII cũng ảnh hưởng nhiều tới họ: tập trung thành các hội 
dòng, tùng phục giám mục và cha Sở. Điều khá quan trọng là vào thời đó, nhiều sách đã viết và 
huyền thoại hóa những người sống ẩn dật. Đó là những sách của Jean de Cambry (1581-1639), 
Michel de Sainte Sabine (1570-?1650), Hubert Jaspart (1582-1655?). Riêng Georges de Brébeuf 
(1618-1661) đã trình bày truyền thống thơ phú. Còn lý tưởng trốn chạy thế gian theo thuyết 
Jansénisme thì được đọc thấy trong huyền thoại ' 'Người Cô độc của các tảng đá” (12). Theo quan 
niệm của dân chúng, người có lý tưởng là người sẵn sàng, sống đơn độc và cư xử tử tế với mọi 
người. Qua đó, chúng ta có thể nói, phong trào sông ân dật chính là "mặt trái” của tâm tình tôn giáo 
“chính thức” và có quy chế, là một lý tưởng sống động và lan tràn đến tận hang cùng ngõ hẻm của 
miền quê. 


Dường như chỉ có việc tôn sùng Thánh Thể, với sự gia tăng các hội Thánh Thể, chầu Mình Thánh 
Chúa 40 giờ, là việc sùng đạo mới mẻ và ăn sâu vào tâm thức bình dân. Còn những việc sùng mộ 
tân thời khác, đối lập với phong trào Cải cách của Tin Lành, tức là những việc sùng mộ có tính chất 
"thần học” xuất phát từ linh đạo của Bérulle, thì dường như ít đi tới quần chúng. Có lẽ vì đáp ứng não 
trạng bình dân nên các "đan sĩ”, đặc biệt thuộc các ngành dòng Phanxicô, gân gũi với tín hữu miền 
quê hơn là hàng giáo sĩ triều. Ở đây chúng ta cũng thấy có hai não trạng: ví dụ, lòng sùng kính Đức 
Mẹ vẫn luôn thịnh hành, nỗi bật nơi dân chúng; các hình ảnh và các bức tranh có tính chất thần học 
giản lược; việc đọc kinh mân côi. Nhưng có gì đối lập giữa việc sùng mộ ấy với lối sùng mộ theo 
thuyết .Jansénisme hay lòng sùng mộ của những người trí thức? Port Royal cũng sùng mộ Đức Mẹ, 
nhưng theo kiểu cách khác: từ thời Pascal, cách bày tỏ Đức Tin của thời Trung Cổ, như lối tôn sùng 
Đức Mẹ, thường bị chế nhạo, bị coi là ngây thơ, đạo đức máy móc. Bà de Sévignè từ chối việc lần 
hạt, vì việc đạo đức này làm cho bà bị chia trí quá nhiều. Chúng ta sẽ trở lại những biến chuyện não 
trạng này khi bàn về thần bí học và tâm lý học tu đức. 


Ma thuật và phù thủy vẫn luôn có trong đời sống thường nhật và cũng thuộc về thế kỷ XVIII, nhưng 
phần lớn dân chúng dường như không quan tâm, không coi trọng nữa. Dầu vậy, vẫn còn có những 
vụ hỏa tế, những tâm cảm sợ hãi. Việc truy tố các thày phù thủy không còn là phương thế ưu tiên để 
phóng dội ra bên ngoài : mối lo âu của một xã hội bị chắn thương; những sợ hãi của dân chúng không 
còn âm vang nơi giai cấp pháp quan và các nhà quí tộc nữa, từ một thế kỷ, tinh thần của họ đã hoàn 
toàn thay đổi rồi. Do đó, những chuyện phù thủy bị coi là những gương xâu, những mê tín, những thủ 
đoạn chính trị hoặc những âm mưu bắt lương, như những hình thức đầu độc dân chúng. Vào thời đó, 
cả Bossuet lẫn Malebranche, Arnauld, đều không tin thực những vụ quỉ hiện ra, họ ý thức mình là đại 
diện cho một thời đại mới của lý trí con người. 


Mặc dù có những biến chuyển ấy, nhát là nơi giới trí thức ưu tú, tình hình nói chung vẫn còn rất 
truyền thống. Vậy, người ta không thể phát hiện một sự xâm nhập sâu xa nào của những tổng hợp 
lớn về tinh thần vào trong đời sống các tín hữu Kitô? Thuyết Jansénisme thì sao? Thuyết này chỉ đi 
tới đám đông quần chúng qua trung gian của các linh mục lo giáo xứ. Ngoại trừ tại một vài miên, như 
vùng Lorraine và miên Đông Bắc Pháp, hệ thống Jansénisme vừa được dân chúng ủng hộ vừa được 
giới ưu tú quan tâm tới. Cần phải có những người đỡ đầu thuyết đó mới có thể gây ảnh hưởng: 
những người đỡ đầu ấy có thể là vị lãnh chúa ở địa phương, cha sở, một đan viện, cũng có thể là 
một cuốn sách, đặc biệt là một cuốn sách diễn giảng bổ túc: cả những nhà ưu tú cũng tự nuôi dưỡng 
mình bằng những tác phẩm diễn giảng của các môn đệ hơn là của các bậc thầy. Trong trường hợp 
này, điển hình nhất là thuyết của Bérulle. 


Tuy bề ngoài không có những thay đổi tận gốc rễ hoặc ð ạt trong đời sống tôn giáo của các tín hữu 
vào thế kỷ XVII, nhưng chúng ta cũng có thê khám phá thấy một sự tiến triển trong thần học, tu đức, 
và những đặc tính của lòng sùng mộ. Sự tiến triển ấy đem lại những hậu quả rất hệ trọng: đó là điều 
mà chúng ta có thể nói một cách đơn sơ là một sự chuyễn biến từ thần bí tới thuyết duy luân lý. 
Những biểu hiện ngoạn mục nhất chính là sự phát triển và ảnh hưởng của thuyết Descartes, sự tranh 
biện của thuyết vô vi (quiétisme) đã được nghiên cứu trong một chương khác. Ngoài hai trường hợp 
hiển nhiên đó, còn có sự thay đổi trong bầu khí sống đạo nói chung. Đó không phải là một chuyển 
biến riêng tại Pháp, nhưng còn tại Ý, Tây Ban Nha và tại các nước nói tiếng Đức. Tại khắp nơi, nhất 
là tại Pháp, lịch sử tu đức trong thế kỷ XVII còn có một biến chuyển song song khác, mang sắc thái 
của một cuộc khủng hoảng về ý thức tôn giáo. 


Henri Bremont đã dùng cụm từ ”sự xâm lăng thần bí” để diễn tả đặc tính linh đạo Pháp trong tiền bán 

thế kỷ XVII. Cụm từ ấy không quá đáng nếu chúng ta nghĩ tới cuốn ”Đại lộn xôn” (Turba magna) trong 
đó ông ca ngợi các môn đệ của Denis [Aréopagite và các nhà thần bí miền Rhéno-Flamands, các 
nhà đại thần bí Ý và Tây Ban Nha của thế kỷ trước. Các sử gia nhận định rằng tất cả những trường 
phái đó đã được trình bày và được phỗ biến rất rộng rãi. Gần đây người ta còn thêm vào thư mục dài 
của cha Bremont nhiều tác phẩm mới khác (13) với mục đích điều chỉnh những trực giác của cha và 
phác họa một bức tranh song song về thần bí học tại Âu Châu. Một người trở lại, quý danh là 
Angelus Silesius (Johannes Scheffler 1624-1677), trong những bài nhị cú (distique) khô khan của 
cuỗn Người lữ hành thiên sứ (Pèlerin chérubinique), đã trình bày cô động giáo huấn thần bí truyền 
thống và diễn tả bằng những vần thơ tuyệt vời. Tại những nước nói tiếng Đức, một mục sư tin lành là 
Paul Gerhardi (1607-1676) cũng dịch nhiều kinh nguyện thành những bài thơ tuyệt tác thường gợi 
hứng cho nhạc sĩ Jean-Sébastien Bach. 


Điều đặc biệt và có tầm ảnh hưởng rất lớn, đó là vào thời cận đại, khoa thần bí phát triển mạnh mẽ 
bên lề khoa thần học. Thay thế nền thần học tổng hợp tất cả kiến thức và kinh nghiệm thì có những 
"bộ môn” chuyên giải thích các kiến thức và kinh nghiệm. Trong khi, nền thần học suy lý càng ngày 
càng bị phê bình vì những quan hệ của nó với triết học Aristote, thì một nền thần học thực nghiệm 
nghiên cứu nghiêm chỉnh các văn kiện quá khứ, Kinh Thánh và Truyền Thống, rồi từ đó triển khai một 
đạo lý đơn sơ và hữu hiệu. Sau cùng một nền thần học thần bí chuyên nghiên cứu các sự kiện và 
kinh nghiệm do các nhà thần bí mạc khải. Cả hai loại thần học trên đây đều đồng ý thẩm định các sự 
kiện "ngoại thường”: khoa thần bí không còn được coi như đời sống Kitô trong trạng thái phát triển 
kinh nghiệm hay như cách thế sống đạo Kitô toàn hảo nữa, mà từ nay, thần bí là một môn học có 
phạm vi ứng dụng, một chỗ đứng độc lập, với từ ngữ riêng. Những nguyên tắc các nhà thần học 
chuyển đạt cho quân chúng bị xuông cấp. Lý do, vì các nhà thần bí suy thoái, bị cô lập, không vững 
vàng trong quan điểm tôn giáo về thế giới và kinh nghiệm. Đó là một trong những nguyên nhân gây 
nên cuộc khủng hoảng trầm trọng bài trừ thần bí học. Dầu sao đi nữa, có một sự liên tục giữa việc 
truy tố những người "được giác ngộ” (alumbrados) ở Tây Ban Nha hồi thế kỷ XVI (năm 1623, Le 
Mercure xuất bản tại Paris một sắc lệnh của Tòa Thẩm Tra chống lại các người "được giác ngộ” ở 
Séville. Việc ấn hành ấy đã gây xôn xao và báo động giữa người Pháp) với việc truy nã các nhà thần 
bí Pháp bị cáo là theo thuyết thiên cảm (illuminisme). Tại Roma, các cuộc truy tố chống hồng y 
Petrucci (1638-1701), đã đưa tới vụ kết án Molinos (1687). Đó là giai đoạn đầu tiên trong cuộc tranh 
luận về thuyết vô vi. Sự suy tàn của thần bí học là một sự kiện có hệ đến toàn thể thế kỷ XVII và Giáo 
Hội, rồi đến cả những người tin lành. 


Những suy thoái vừa nói đến và sự chiến thắng của "tinh thần” Janséniste tại Pháp, cũng như ảnh 
hưởng mục vụ của các cha Dòng Tên, đã biến đổi sắc thái của nền tu đức học: nước Pháp trong thập 
niên 1660 rất khác với nước Pháp đầu thế kỷ; nước Pháp cũng không giống với các nước Âu Châu 
khác. Tại những nước nói tiếng Đức, từ Jakob Boehme (1575-1624) và Johann Gerhardt (1582- 
1637) tới Gottfried Arnold (1666-1714) và D.E. Jablonski (1660-1741) đã có những tiến triển song 
song. Tại Ý và Tây Ban Nha cũng vậy. Lịch sử kịch nghệ Tây Ban Nha cho thấy: kịch nghệ ban đầu 
được phát triển theo chiều hướng tôn giáo, nay biến dần thành một thứ hài kịch càng ngày càng có 
tính chất trần tục. Sự kiện đó khiến chúng ta nhớ đến những tác phẩm của Balthazar Gracian (El 
Héroe 1637, El Discreto 1646, EI Criticón, 1651 và những lần tái bản) trong đó ý thức tu đức liên kết 
với ý thức xã hội và những quan tâm luân lý. Nhiều người cảm thấy các tham vọng bách khoa đã trở 
thành lỗi thời, và họ muốn đề ra một triết học Kitô mới, dựa trên thuyết Descartes. Theo triết học mới 
này, cần phân tích rõ ràng chính bản thân mình, cần khử trừ tự ái và đặt lý trí trên đam mê, cần dè 
chừng lòng sốt sắng nhiệt thành và mộng vinh quang anh hùng. Tiêu biểu cho não trạng của người 
thời đó không ai hơn La Rochefaucauld (1613-1680) là người có đủ sự khôn ngoan thế tục, còn thêm 
thuyết khắc kỷ (stoicisme) và thuyết khoái lạc (epicurisme). Việc linh hướng không còn lấy việc giáo 


huấn làm cơ bản, nhưng nó đã thành công trong việc làm cho người Pháp thế kỷ XVII say mê những 
cách thức phân tích tình trạng tâm linh. 


Các nhà tư tưởng tin lành cũng chạy theo trào lưu ấy: phân tích bản thân, kỷ luật tâm lý, ưa thích 
tinh tế trong việc tìm hiểu cơ cấu của tâm hồn. Tất cả được đọc thấy trong tác phẩm của J. Claude 
(1619-1687), Xét mình chuẩn bị kỹ lưỡng đề rước lễ (L'examen de soi-même pour se bien préparer à 
la communion, Charenton, 1682). Giống như nhiều người công giáo, ông Moyse Amyraut (1596- 
1664) trong cuốn Luân lý Kitô giáo (La morale chrétienne, 1652-1660), đã biết nhận ra giá trị của 
những đức tính xã hội, của phép lịch sự, và của ”lương thiện”. 


Vì thế, đó là tất cả một trào lưu phát sinh và ta không thể coi nhẹ. Vì trào lưu duy luân lý, nỗi bật 
trong hai thế kỷ, đã lên án sai là coi lòng đạo đức cổ điển theo thuyết dJansénisme. Nhận định này 
không chỉnh, vì thuyết Jansénisme đúng nghĩa đã gặp gỡ và theo đuổi một luân lý vượt xa hẳn trào 
lưu duy luân lý: từ thế hệ các tổng hợp tu đức (của môn đệ Bérulle là Saint Cyran và tổng hợp của 
Port Royal thần bí), chúng ta đi tới thế hệ tổng hợp của các nhà luân lý. Trong đó, Pierre Nicole 
(1625-1695) và Jacques Joseph Duguet (1649-1733) thắng thế và theo sau là các văn sĩ thuộc nhiều 
khuynh hướng khác nhau nhưng cùng một tỉnh thần, các vị linh hướng, các cố vấn của những người 
quyền thế, các mục tử nhiệt thành, các nhà giảng thuyết như Bourdaloue (1632-1704), các sử gia 
như Claude Fleury (1640-1723). Ngoài ra còn 14 cuốn Luận về luân lý (Essais de morale) của Nicole, 
và cuốn ”Các thư vê những ván đề khác nhau của luân lý và lòng đạo đức" (Lettres sur divers sujets 
de morale et de piété) của Guguet, là những tác phẩm được tái bản nhiều lần, mang lại cho tôn giáo 
tại Pháp, nhất là giữa các giới trưởng giả, một bộ mặt mới mẻ, tinh thần nghiêm chỉnh, trí thức 
nghiêm túc, nội tâm ngay thẳng, cách xử có nhân phẩm, có ý thức thế nào là luân lý, biết quan tâm tổ 
chức đời sống, suy nghĩ về những sự đời sau, tuy nghỉ ky với việc dắn thân thế tục, nhưng rất tận tụy 
đối với Giáo Hội. Chúng ta sẽ sai lầm khi tiên thiên ghép vào tội giả hình những thái độ ngày càng trở 
thành lối sống của giới trưởng giả vào cuối thế kỷ XVII: tinh thần sống đạo hằng ngày chính là việc 
thực hiện các nhân đức xử thế và chu toàn nghĩa vụ trong đời sống gia đình. Cũng vậy, sách vở tôn 
giáo rất phong phú với đủ loại tác phẩm và thích ứng cho mọi bậc sống. Phải chăng đó là một trong 
những lý do thành công khác thường của cuốn Dẫn vào đời sống sùng mộ (Introduction à la vie 
dévote), một tác phẩm tiền phong, bày tỏ ước muốn đem Kitô giáo vào trong đời sống của tín hữu. 
Thực vậy, thánh Francois de Sale viết cuốn sách ấy với mục đích "hướng dẫn những người ở thành 
thị, tại gia đình, trong cung điện, và ngoài xã hội” (14). Cuốn sách này phong phú nhờ rất nhiều kinh 
nghiệm mục vụ của tác giả. Vào cuối thế kỷ, có nhiều tác phẩm còn thực tế hơn nữa, thích ứng với 
các hoàn cảnh cụ thể và đi vào chỉ tiết của các bậc sống, như những cuốn chỉ nam dành riêng cho 
các linh mục, các nhà truyền giáo, cho những người sống đời hôn nhân, cho các nông dân, gia nhân, 
binh sĩ và cho cả nhà vua. Những người như Richard Dognon, Girard de Villethierry (1641-1709), 
Claude Fleury là các chuyên viên đích thực về loại văn phẩm này! Mỗi bậc sống có thánh quan thày 
riêng: thánh Anna, thánh Giuse, thánh Louis và thánh Isidoro rất nỗi tiếng tại Tây Ban Nha. Riêng tại 
Pháp, người ta còn đề nghị ông làm thánh quan thày cho những người làm nghề nông, nhưng xét 
chung, không thành công như ở Tây Ban Nha. 


Quả thực, trong việc thăng tiến đời sống. luân lý như trên, Tin Lành thường đi trước Công Giáo. Theo 
nhận xét của E.G. Léonard, từ nhiều thế hệ, tại Hòa Lan, và Genève cũng như tại Pháp, người tin 
lành tiêu biểu cho mẫu người gắn bó với thực tại (15). Đàng khác, phải chăng vì muốn đương đầu 
với người tin lành và muôn giúp người công giáo có thêm kinh nghiệm về một đời sống tu đức vững 
bền, thánh Francopis de Sale đã viết cuốn Dẫn vào đời sống sùng mộ. Khi nhìn ngắm những bức 
tranh khắc của Abraham Bosse (1611-1676) và nhất là các bức tranh về đời sống dân chúng Hòa 
Lan hồi thế kỷ XVII, chúng ta sẽ thấy tầm quan trọng mà các họa sĩ dành cho đời sống thường nhật, 
gia đình, nghề nghiệp, thành thị, người nghèo, tĩnh vật: Một bà già đang suy niệm trước khi dùng bữa 
ăn thanh đạm (Nicolas, Maes, 1634-1693), Amsterdam, Rijkmuseum) nói lên thật nhiều về phẩm chất 
lòng đạo đức, trong khi Rembrandt, với một nét vẽ đơn sơ lạ thường, đã diễn tả tài tình thảm cảnh 
của một người cảm thấy mình tội lỗi, nghèo nàn, đứng trước mâu nhiệm ơn cứu độ. Các họa sĩ ấy 
cũng trình bày nhiều hình ảnh đơn sơ và sống động về phụng vụ, như buổi lễ trong ngôi nhà thờ nhỏ, 
với khoảng 20 tín hữu (Hendrick Martensz 1611-1670, trong bộ sưu tập của B. de Gens van den 
Heuven, Nieuwershuis, triển lãm ở Paris năm 1967). Đặc biệt, ở mọi nơi chúng ta đều thấy sự hiện 
diện của Kinh Thánh: không những trong bộ sưu tập các đề tài hình ảnh, các luận chứng thần học 
hoặc những bài học luân lý, nhưng cả trong sách tùy thân mà các tín hữu dùng mỗi ngày. Nơi người 
tin lành, cách thức siêu nhiên hóa cuộc sống hằng ngày, thực sự có tính chất tôn giáo trước khi có 
tính chất giáo hóa. 


Khi muốn hướng dẫn và an ủi các tín hữu trước những đau khổ và sự chết, các nhà luân lý kitô 
chuẩn bị tâm lý và giúp họ can đảm đón nhận. Các nhận định không có gì mới lạ, nhưng giọng điệu 
đã thay đổi qua các thế kỷ. Sự choáng váng trước cái chết, thái độ phấn khởi của những người theo 
thuyết nhân bản như cha Richeôme (1544-1625) Dòng Tên, trước sự cao cả của con người, ý thức 
nhiệm nhặt của các cha dòng Augustin khi phán đoán, đã nhường chỗ cho một thứ duy luân lý nhạt 
nhẽo. Người ta quá chú trọng và viết nhiều sách về việc dọn mình chết, việc suy niệm sự chết, mà 
không còn tham chiếu vào tín lý hay thần học nữa. Cuốn An ủi linh hồn tín hữu chống lại sự hoảng sợ 
cái chết (Consolations de I'âme fidèle contre les frayeurs de la mort, Charenton, 1655) của mục sư tin 
lành Charles Drelincourt (1595-1669) đã tái bản tới 40 lần, là một trong những cuốn sách được đọc 
nhiều nhất, đã đạt được rất nhiều thành công nơi người công giáo cũng như tin lành. Đó cũng là con 
đường dẫn chúng ta hướng về lòng đạo đức của thế kỷ Ánh Sáng. 


Một thí dụ chính xác sẽ giúp chúng ta liên kết những nhận xét tổng quát trên đây với sự phân tích 
lòng đạo đức thường nhật của các tín hữu: đó là lòng sùng kính thánh Giuse, với sự tăng trưởng và 
tiến hóa rất quan trọng. Sự tăng trưởng ấy, tương đối gần đây, có từ thế kỷ XVI, và gắn liền với dòng 
Carmel. Người ta biết thánh nữ Thérèse d'Avila rất có lòng sùng kính thánh Giuse; nhà thờ đầu tiên 
của các tu sĩ Carmel nhặt phép ở Paris (1613-1620) được dâng kính thánh Giuse. Suốt trong thế kỷ, 
quanh nhà nguyện lớn của Grands Carmes và nhà nguyện của các nữ tu Carmel, có nhiều lễ nghi tôn 
kính thánh nhân. Ngoài phạm vi gia đình của dòng Carmel, thánh Giuse còn xuất hiện trong tiền bán 
thế kỷ XVII như bốn mạng của các nhà thần bí: chịu ảnh _hưởng tư tưởng của Pseudo-Denys 
[Aréopagite, các nhà thần bí tìm thấy nơi thánh nhân một mẫu gương, một người “trung gian theo 
phẩm trật” và một mô phạm của nhà thần bí: Thánh Giuse là người gần Chúa Giêsu ("Người có 
khuôn mặt giống Chúa Giêsu Kitô nhất, Gratien), ngài sống gần Chúa, nhưng cũng xa vô tận với 
Đắng mà thánh nhân đến gần, ngài đau khổ trong đời sống ẩn dật và thinh lặng, trong những thử 
thách của Đêm Đen. Rất nhiều dòng tu đã được thành lập dưới sự bảo trợ của thánh Giuse! Thánh 
Francois de Sale, Bérulle, Saint Cyran và cha Surin, mỗi người có một xác chứng riêng về tính cách 
thần bí của thánh Giuse qua các hình ảnh của thánh nhân: người ta đã chẳng vẽ một thánh Giuse 
tiên tri, một thánh Giuse trẻ trung, một thánh Giuse bế Hài Nhi Giêsu đó sao? Chúng ta hãy nghĩ tới 
bức tranh của Vicente Carducho (1632, bảo tàng viện Narbonne) dường như đã dẫn khởi các bức 
tranh của Zurbaran và Murillo, chúng ta cũng liên tưởng tới bức tranh của Guido Reni (Bảo tàng viện 
Ermitage), đến bức tranh của Tiepolo (Hàn lâm viện Venise) trình bày thánh Giuse đang giơ Chúa 
Hài Đồng Giêsu cho một vị thánh đang xuất thần. Tất cả chứng tỏ rằng thánh Giuse luôn là đề tài 
giúp người ta sáng tác các bức ảnh đạo. 


Tuy nhiên, chẳng bao lâu, vào khoảng năm 1640, chúng ta nhận thấy có một sự thối lui, song song 
với sự thụt lùi của các nhà thần bí và cuộc khủng hoảng thần học và tu đức mà chúng ta đã nói tới 
trên đây. Đó là những can thiệp của Đại học Sorbonne, những dè dặt của các bề trên của cha Surin 
trong việc tông đồ thiêng liêng và những nỗ lực của cha trong việc truyền bá lòng sùng kính thánh 
Giuse. Thực ra việc sùng kính thánh Giuse không bị thụt lùi. Trái lại nó được duy trì và có những 
sáng kiến mới mẻ, làm nổi bật đường hướng tu đức của thế kỷ. Việc phụng tự phát triển và có tổ 
chức. Có lễ đây là một sự tiến triển cần thiết nhưng không bao giờ tiến hành mà không làm suy yếu 
phần nào những bộc phát tự nhiên trong đời sống tôn giáo. Năm 1621, đức Grégoire XV quyết định 
mở rộng lễ kính thánh Giuse ngày 19 tháng 3 cho toàn thể Giáo Hội hoàn vũ, năm 1661, lễ thánh 
Giuse trở thành lễ nghỉ bắt buộc tại Pháp. Đồng thời lòng sùng mộ bị giảm sút theo chiều hướng linh 
đạo chung, vì có những sáng kiến tự phát không được tín hữu hưởng ứng. Hiệp hội những người 
dọn mình chết lành tôn nhận thánh Giuse làm bổn mạng, họ đã in ra và phổ biến rất nhiều ảnh vẽ 
diễn tả cơn hấp hối và ơn chết lành của ngài. Đồng thời, để suy tôn thánh Giuse là bỗn mạng của các 
gia đình công giáo và và để nêu bật linh đạo hôn nhân đặt dưới sự bảo trợ của thánh Giuse, người ta 
vẽ hình ảnh ”hôn lễ của Đức Trinh Nữ Maria với thánh Giuse”. Sau nữa, thánh Giuse từ lâu vẫn là 
quan thày của các hiệp hội thợ mộc, nay trở thành bổn mạng của cả giới lao động. Từ năm 1619, họa 
sĩ Giovanni Andrea de Ferrari đã vẽ một loạt ảnh thánh Giuse rất mỹ thuật cho nhà thờ các nữ tu ở 
Genova: các bức ảnh này giầu tính chất thân mật và bình dân, làm nỗi bật những nét độc đáo của 
nền hội họa tân tiến. Như trên, chúng ta nhận thấy rõ một lối sùng đạo đặc thù đã được phổ biến và 
thay đổi, thích ứng dần dần với não trạng mới: từ đời sống thần bí tới đời sống luân lý rồi dần dần 
tiến sang một tâm thức sống đạo hoàn toàn khác biệt. Đây là một trào lưu lớn lao mà chúng ta có thể 
dễ nắm bắt qua nhiều thí dụ phong phú, chẳng hạn lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. 


Người ta cố gắng xích gần Lịch Sử Giáo Hội và sự biến chuyển tinh thần trong thế kỷ XVII với những 
hoàn cảnh xã hội trong đó chúng hội nhập và phát triển: ví dụ phải chăng có sự tương quan giữa trào 
lưu quân chủ chuyên chế và trưởng giả tại Pháp và sự suy đồi của thần bí hay không? Ta có thể 
phác họa một bức tranh song song cho các nước khác ở Âu Châu hay không? Cách sống Đức Tin có 


tùy thuộc vào tình trạng xã hội của kitô hữu hay không, và tới mức độ nào? Ngoài sự phân biệt giữa 
thiểu số ưu tú và quần chúng không riêng gì cho thế kỷ XVII, chúng ta còn phải thêm những phân biệt 
khác giúp đi sâu hơn vào tinh thần thời đại: quí tộc và trưởng giả, các quan hầu và đầy tớ nhà vua, 
v.v.. Người ta chưa nghiên cứu sâu rộng đủ những giai cấp xã hội khác nhau và những não trạng dị 
biệt của thế kỷ XVII, để từ đó có thể đưa ra những câu trả lời vững chắc và bao quát. Tuy nhiên 
chúng ta cũng có thể đặt ra một vài cột mốc để ít nhất cho thấy rõ sự hiện hữu và tầm quan trọng của 
"bối cảnh lịch sử của các tư tưởng” (H. Gouhier). 


Trong lãnh vực chính trị và lãnh vực hoạt động xã hội, Kitô giáo gặp gỡ thế giới: một giải pháp đầu 
tiên xuất hiện, giải pháp chính trị "Công Giáo”, và đó là một vấn đề nỗi bật trong thế kỷ XVII: Vào thời 
Liên Minh (Ligue), Tây Ban Nha có một sức thu hút mãnh liệt đối với những người đạo đức ở Pháp. 
Trong khi tại Pháp người ta thành lập một quốc gia tự trị, cường thịnh và tự do, giữa lúc một vị hồng y 
như Richelieu liên mỉnh với các ông hoàng tin lành, thì các tín hữu công giáo tốt lành như Bérulle và 
như Marillac (1563-1632) lại hướng về chế độ quân chủ Tây Ban Nha và Áo. Cho dù chính trị Tây 
Ban Nha ít "vô vị lợi” và ít "thiêng liêng” hơn là họ cảm thấy. Điều đó xem ra không mấy quan trọng, 
hình ảnh và sức mạnh khiến họ nghĩ tưởng đó là nền chính trị Công Giáo. Quả vậy, khi chứng kiến 
chiến tranh tôn giáo, họ mơ ước tái lập tại Pháp một trật tự chính trị Công Giáo. Nhưng thực tế họ bị 
thất bại: Những ngày Lừa Đảo” (Journées des Dupes) xây ra năm 1630 chấm dứt ảnh hưởng của 
họ, và càng hy vọng bà nhiếp chính Anne nước Áo đề cao đường hướng chính trị của họ, thì những 
người sùng đạo ây càng mau chóng mắt ảo tưởng: về phương diện đó, chính trị của vua Louis XIV 
tiếp nối chính trị của Richelieu (16). 


Tham vọng, hay ảo tưởng của họ dựa trên yếu tố nào? Về chính trường, những người đạo đức ấy 
có một cái nhìn nhất thống bắt nguồn từ thời Trung Cổ và họ quan niệm thuyết Platon đã được hồi 
sinh: nhà vua là thành phần của phẩm trật, tùng phục Thiên Chúa, và có một loạt các phẩm trật cấp 
dưới chuyễn tiếp, phổ biến ảnh hưởng của Thiên Chúa vào xã hội hay trong thế giới. Thế giới họp 
thành một thân thể sinh động, trong đó người ta không còn sợ có sự ngắt quãng hay gián đoạn, và 
con người ở trong vũ trụ ấy tham gia vào trật tự của vũ trụ. Một ví dụ, vào cuối thế kỷ XVI, nhà chính 
trị và pháp quan tiêu biểu cho lớp người nói trên, là Pierre Séguier (ông nội của viên chưởng ấn nỗi 
tiếng) đã giầy công viết cuốn: Những yếu tố của hiểu biết Thiên Chúa và chính mình (Les Éléments 
de la connaissance de Dieu et de soi-même, 1580). Thế nhưng quan niệm nhất thống ấy bị đặt lại 
vấn đề vào thế kỷ XVII và ngay từ cuối thế kỷ XVI nơi nhiều nhà ”chính trị”: cuộc khủng hoảng về ý 
thức tôn giáo thật là rõ ràng trong lãnh vực chính trị cũng như thần học và bởi cùng những lý do. Xã 
hội chính trị, "Nhà nước” đạt được nền tự trị, mục tiêu (độc lập của tổ quốc), các luật lệ (tuân phục 
nhà vua) không nhất thiết là tôn giáo và có thể trái ngược với một chính sách ”Công Giáo” (ví dụ nếu 
nhà vua liên minh với những người tin lành hoặc với người Thổ Nhĩ Kỳ). Những quan điểm ấy không 
còn làm cho con người thấy thế giới như một toàn thể mang tính chất thánh thiêng nữa: người ta sẽ 
phân biệt những trật tự khác nhau. Trong niềm hòa hợp với triết lý Descartes, các tín hữu kitô phân 
biệt các thực tại siêu nhiên và thực tại tự nhiên. Nhà nước dần dần trở thành đời”, không có tính 
chất thánh thiêng nữa, và lãnh vực của một tôn giáo nội tâm hoặc nhập thể trong các xã hội, dần dần 
thành ngoài lề, tách rời các lực lượng xã hội sinh động. Đó là một trong những nguyên do làm phát 
triển nhiều dòng tu trong tiền bán thế kỷ XVII, đó cũng là một trong những nguyên do ảnh hưởng đời 
sống ấn dật: không hoàn toàn đoạn giao với thế giới như các nhà ẫn sĩ và chiêm niệm, nhưng họ kiến 
tạo một “đan viện chartreuse” trong nội tâm, hoặc tái tạo các hội Kitô (Ermitage de Caen quanh Jean 
de Bemières (1602-1659), Port-Royal với ”Les Messieurs”) có xu hướng trở thành những hội khép 
kín, tách rời xã hội dân sự và tôn giáo (hàng giáo phẫm hữu hình hoặc các dòng tu), nhưng rất 
chuyên lo việc bác ái. 


Một ví dụ tiêu biểu được nhiều người nói tới, và rất nhiều khi nói hăng say với giọng điệu đã lỗi thời, 
đó là Hội Thánh Thể, một con đường thiêng liêng sâu xa, một phong trào hoạt động xã hội, được thiết 
lập trong những năm trước thập niên 1630. Với hội này, hình như người ta muốn kín đáo thiết lập 
một xã hội ngoài lề Nhà Nước và Giáo Hội, chủ đích tái tạo chung quanh trung tâm vô hình (Bí tích 
Thánh Thể) một thứ Kitô giáo sống lời cầu nguyện, bác ái và hoạt động tông đồ, trong đó nỗi bật cuộc 
chiến đấu chống Tin Lành, chống sự tháo thứ về phong hóa và tư tưởng, nâng cao tỉnh thần của các 
thành viên bằng việc nguyện gâm và sùng kính Thánh Thể (Chúa Giêsu Kitô ẫn thân). Đa số các 
công trình lớn về bác ái và từ thiện, các việc truyền giáo gần xa, công tác giáo dục, tông đồ bằng rao 
giảng và sách báo, được thực hiện trong thế kỷ này theo sự soi sáng hoặc nhờ lòng quảng đại của 
mọi thành viên thuộc các huynh đoàn. Từ những sự nghiệp của hội thánh Vinh Sơn Phaolô được 
thành lập trong thời điểm nàyy, từ chủng viện thừa sai Paris được thành lập trước khi dòng Tên bị 
giải tán (1663-1664), người ta có thể lập danh sách dài các huynh đoàn trên toàn cõi nước Pháp. 


Các phương pháp được sử dụng (như thành viên huynh đoàn có thể được coi là mẫu mực cho 
Tartuffe của Molière): giữ bí mật, tiến hành những cuộc tố giác, gây áp lực đủ loại, dùng võ lực, tạo 
các tài sản, nhiều khi đã làm cho người ta vịn vào đó để oán ghét và phê bình chống lại Hội. Nhưng 
không vì những lý do đó mà trong những năm 1660, hội bị tấn công và giải tán (Để chống lại những 
người tin lành và Jansenistes, vua Louis XIV đã không ngại sử dụng các hội như vậy!). Sau này hội 
bị kết án vì một ”âm mưu” ngoài phạm vi chính trị, ngoài phạm vi tôn giáo: Nhà nước tân tiến không 
thể chấp nhận những hội ngoài lề, nhà nước bắt buộc họ phải chọn lựa sự trung thành. Bấy giờ, 
người ta mới thấy những công bộc tốt lành của Nhà Nước tham gia các Hội. Môt trong những trường 
hơp điển hình nhất là René de Voyer d'Argenson (1596-1651): ông là một trong những người tận tụy 
phục vụ nhà vua, đặc biệt trong việc quản lý theo phương pháp mới mẻ và đã đem lại nhiều hữu ích 
cho vương quốc; đó là một người phục vụ và vâng phục nhà vua cách trọn vẹn, đồng thời cũng là 
một người sùng đạo. Ông là thành viên Hội Thánh Thể và đã viết một khảo luận thần bí Sự khôn 
ngoan Kitô hay là khoa học phong phú vê Sự tuân theo Ý Chúa (Traité de la sagesse chrétienne ou 
de la riche science de I'uniformité aux volontés de Dieu (viết năm 1640, xuất bản năm 1651). Cuối đời 
ông đã trở thành linh mục. Ông là một người cầu nguyện, mạnh mẽ tin tưởng nơi sự can thiệp của 
Chúa Quan Phòng trong thế giới, và đồng thời là một công bộc của vua. D'Argenson không hề bị 
giằng co trong lương tâm giữa những đòi hỏi ấy: ông cố gắng thanh tây ý hướng, hành động theo 
công lý, nhưng ông chấp nhận dễ dàng sự nhị nguyên ấy, hay đúng hơn là ông không cảm thấy đó là 
một nhị nguyên: trong vũ trụ chẳng có những lãnh vực khác nhau sao, lãnh vực lương tâm và lãnh 
vực chính trị, lãnh vực siêu nhiên và tự nhiên sao? 


Trong sự tương quan giữa Kitô giáo và thế giới có một vấn đề lớn trong thời cận đại mà các giới chịu 
ảnh hưởng của thuyết Jansenisme cũng không tránh khỏi; Chắc chắn chúng ta không thể đồng ý với 
L. Goldmamn về việc phác họa sơ lược và nhận thuyết Jansenisme là biểu tượng văn hóa và tôn giáo 
của quí tộc pháp đình thời vua Louis XIV. Nhưng chúng ta cần định nghĩa chính xác thuyết 
Jansenisme và trên thực tế phải công nhận rằng hạ tầng xã hội của thuyết này không đồng nhất, bởi 
lẽ thuyết .Jansenisme đã phát triển tại Hòa Lan và tại Pháp, trong những điều kiện chính trị và xã hội 
rất khác nhau. Dầu sao, chúng ta phải nhận rằng vấn đề từ chối thế gian hoặc cộng tác với thế gian, 
ước muốn tái tạo môi trường Kitô và tham gia vào sự hình thành và biến đổi nhà nước, chính là trọng 
tâm cuộc khủng hoảng trí thức và tôn giáo của thế kỷ XVII. Sự biến chuyển của những thế kỷ sau đã 
cho thấy rõ như vậy. 


Cái vẻ bề ngoài ổn định của các khuôn khổ và hình thức sống, trọng lượng của khối tín hữu biến 
chuyên rất từ từ, che đậy không cho chúng ta thấy được những vấn đề đích thực mang lại cho thế kỷ 
XVII nhiều khía cạnh vừa bi thảm vừa mê hoặc: thế giới cân được giải trừ thánh thiêng. Thêm vào 
đó, các khám phá khoa học, và các cuộc du hành, việc đề ra một triết lý mới, một thần học mới, một 
chính trị tân tiến, đã phá vỡ thế quân bình rất cổ kính: thế giới không còn là khung cảnh của kinh 
nghiệm tôn giáo nữa, kinh nghiệm ấy ở trong con người, trong nội tâm. Dần dần, sự phân biệt rõ ràng 
giữa các thực tại tự nhiên và thực tại siêu nhiên cho thấy rằng không thể có kinh nghiệm siêu nhiên. 
Cuộc khủng hoảng thần bí được giải thích phần lớn bởi các yếu tố đàng sau của triết học. 


Lịch Sử Giáo Hội diễn tiến theo một nhịp độ chậm hơn so với nhịp độ của xã hội trần thế và để nhận 

thức điều đó chúng ta phải đặt mình vào những quan điểm ưu tiên: ở thế kỷ XVII, nước Pháp dường 
như là một trong những quan điểm đó, và trong xã hội Pháp, những người cộng tác với chính trị 
hoàng gia, vẫn đi tiên phong trong việc thăng tiến xã hội. Chẳng bao lâu, như cuốn sau của bộ Giáo 
Sử này cho thấy, chính các tín hữu Công Giáo Hòa Lan ở hải ngoại đã sáng nghĩ ra những hình thức 
tư duy mới và thực thi những liên quan giữa Kitô giáo với thế giới, họ cũng phát hiện những bước 
đầu chập chững của tự do tôn giáo. Thế kỷ XVII tại Pháp không phải là thời điểm lý tưởng của một 
thế giới Kitô giáo quân bình, như từ lâu người ta vẫn tưởng, nhưng đó là thời kỳ khủng hoảng, là thời 
điểm trong đó lần đầu tiên xuất hiện những đặc tính của thế giới cận đại. Những quan hệ giữa khoa 
học và tôn giáo, sức nặng của quá khứ và cuộc cách mạng trí thức, sự tương phản giữa việc hòa 
nhập xã hội và kiến trúc Nhà Nước, sự đối ngẫu trong tinh thần và trong cuộc sống, chứng tỏ thế kỷ 
XVII chỉ có thể là một "đại thế kỷ” tôn giáo qua những gì nó nhắc nhở và loan báo, là một thế kỷ 
chuyễn tiếp, có nhiều vị thánh và thiên tài. 


CHƯƠNG XI 
NHỮNG GIÁO HỘI 


THUỘC NGHI LỄ BYZANTIN 


TRONG ĐỀ QUÓC THỎ NHĨ KỲ. 


Ngày 29 tháng 5 năm 1453, Mohammed lÌ chọc thủng được bức tường vòng đai để xâm nhập thành 
Constantinople. Biến cố này đã chấm dứt đế quốc Roma tại đông phương. Tuy nhiên những người 
theo Thiên Chúa Giáo thuộc đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục được gọi là người Roma. Hoàng đề 
Constantin XI tử nạn trong lúc anh dũng bảo vệ thành phố gần cửa Saint Romain. Vua Thổ cưỡi 
ngựa trắng tiến vào nhà thờ Sainte Sophie, vào buổi sáng, lúc hoàng đế và cận thần đang dự thánh 
lễ. Theo một truyền thuyết lan tràn sau này, Mohammed II đã vào nhà thờ lúc đoàn dâng của lễ tiến 
lên bàn thờ. Bức tường hậu cung nhà thờ tự nhiên nứt ra và đoàn dâng của lễ chui vào chỗ nứt. 
Theo sự giải thích của dân chúng, có ngày bức tường này sẽ mở ra một lần nữa, mở lối cho giáo sĩ 
vào để kết thúc thánh lễ xưa kia bị gián đoạn (1). Truyền thuyết này bỏ qua sự kiện sau đây: trong 
nhiều tháng trước ngày thành bị chiếm, chỉ thiểu số giáo sĩ triều và các sĩ quan, các công chức đã 
theo hoàng đề tham dự các giờ kinh lễ. Bấy giờ hoàng đế công khai liên minh với Phong Trào Hiệp 
Nhất Giáo Hội đã được long trọng công bố vào năm 1452 tại nhà thờ Sainte Sophie. 


I. THÀNH CONSTANTINOPLE THÁT THỦ VÀ VIỆC THÀNH LẬP ĐÉ QUỐC THỎ NHĨ KỲ 
(OTTOMAN). 


Mặc dầu rất quan trọng, những biến cố năm 1453 chỉ là một giai đoạn trong lịch sử đế quốc Thổ - 
Ottoman. Phần lớn nhất của Hy Lạp hiện thời thuộc Balkan, và phần còn lại thuộc Trébizonde, đã bị 
chiếm dưới triều đại Mohammed II (+1481); Albanie chỉ bị chiếm vào năm 1468, sau khi Skanderbeg 
(Georgios Kastriota) tạ thế. Ông này trở lại Kitô Giáo, và từ năm 1443 đã điều khiển cuộc nỗi dậy của 
người đồng hương. Bằng những cuộc viễn chinh vào năm 1516-17, Selim I đã sát nhập Syrie và Ai 
Cập vào đề quốc, và chinh phục dễ dàng những phần đất Ả Rập chung quanh biển Đỏ. Vua Thổ Nhĩ 
Kỳ cai trị Jerusalem và La Mecque, lấy danh hiệu là Kalif, thủ lãnh tối cao của thế giới Hồi Giáo. 
Nhưng từ khi Grenade thất thủ vào năm 1492, không còn tước hiệu nữa. Thành Rhodes là yếu điểm 
cuôi cùng của các hiệp sĩ thánh Gioan tại đông phương, đã bị Soliman II chiếm năm 1522. Cũng ở 
thời ông, các đạo quân Thổ tiến sâu về phía Bắc, chiếm phần lớn nước Hung Gia Lợi và Croatie và 
áp đặt ảnh hưởng tại vùng Transylvanie và Moldavie (vùng Valachie Nam nước Roumanie hiện nay, 
đã là quốc gia chư hầu của Thổ Nhĩ Kỳ từ Mohammed II). Từ đó, người Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa trung tâm 
Âu Châu qua hơn một thế kỷ. Chỉ sau khi có hòa bình Carlowitz (1699), phần lớn lãnh thổ này mới 
chuyển qua tay người Habsbourg. Năm 1571 có trận chiến tại Lépante, người Thổ chiếm đảo 
Chypre, lãnh thổ thuộc Venise từ năm 1489, rồi năm 1669 họ chiếm đảo Crète mà Cộng Hòa 
(République) vốn giữ từ lâu. Chỉ còn lại một vành đất chung quanh biển Adriatique, với vùng Zara và 
Spalato (Zadar và Split) và về phía Nam, một vài đảo vùng lonien, đặc biệt là đảo Corfou (trước đây 
là Corcyre). Về quyền lực phức tạp của các tiểu vương quốc và những thuộc địa latinh vào thế kỷ 
XIII, chỉ còn là những cơ cấu thuộc Giáo Hội Hy-La với yếu tố latinh mạnh hơn - như đã được ấn định 
từ trước cho lãnh thổ mà các đạo quân thánh giá chiếm được. 


II. THƯỢNG PHỤ GENNADIOS II SCHOLARIOS. 


Chiều theo ước vọng của Mohammed II, một số nhỏ giám mục, linh mục và giáo dân bầu Thượng 
phụ mới vào đầu tháng giêng năm 1454. Nhà vua Thổ hy vọng rằng làm như thế sẽ thu hồi được 
những người đã di tản khiến cho thành phố trống rỗng, từ nay thành phố này mang tên là Stambul 
hoặc Istambul theo tiếng Hy Lạp phổ thông. Việc chọn một thượng phụ dưới ảnh hưởng và khích lệ 
của Mohammed trúng vào thày dòng Gennadios Scholarios. Khi còn là một giáo dân, ông có tên là 
Georgios, ông đã dự công đồng "Hiệp Nhất” và ông là cổ động viên cho phong trào. Tuy nhiên, khi trở 
lại Constantinople, ông đã khôn khéo sửa chữa các bản phúc trình và thay đổi lập trường, nhát là sau 
khi Markos Engenikos qua đời (1445): ông trở nên thủ lãnh của phe đối lập phong trào. Sự khác biệt 
giữa những bản văn bút. chiến đầu tiên của ông và các bản văn kế tiếp (khi nói về một phần tác phẩm 
của ông) rõ rệt đến nỗi cho tới thế kỷ XIX, người ta tưởng là có nhiều tác giả cùng một tên. 
Gennadios II Scholarios là văn sĩ cuối cùng thời Byzantin, của Giáo Hội Chính Thống Đông Phương. 
Trong thế kỷ tiếp sau khi ông chết, ngay tại trung tâm giáo phụ người ta ít quan tâm tới thần học. 


II. THƯỢNG PHỤ ĐẠI KÉT TRONG ĐÉ QUÓC THỎ NHĨ KỲ. 


Trên lý thuyết, những tương giao giữa chính quyền mới và phẩm trật Kitô giáo (raiab) dựa theo 
truyền thống khoan dung đã được kế lại hay đã được áp dụng đối với những "Môn đệ Sách Thánh” 
(Kitô hữu độc thần và Do Thái Giáo). Những quan điểm chính trị của Mohammed II và ảnh hưởng cá 
nhân của Gennadios đã gây được hòa khí, vì nhà vua chuộng văn chương, ưa thảo luận về thần học 
và triết lý. Tại tất cả các miền chuyển qua tay người Thổ Nhĩ Kỳ, nhà vua không đả động tới cơ cấu 
của Giáo Hội. Theo sách Coran, chỉ người hồi giáo mới có đặc quyền công dân. Tuy nhiên người kitô 
hữu được tự do hành đạo. Họ được tự lập ít nhiều và trong mọi vấn đề dân sự họ tùy thuộc các vị 
lãnh đạo tinh thần của họ. Họ qui tụ không theo tiêu chuẩn quốc tịch nhưng theo tiêu chuẩn tôn giáo. 
Như thế thượng phụ Constantinople, sau khi được nhà vua đích danh chỉ định (bắt đầu từ năm 1686, 
thủ tướng được đề cử để thi hành việc này), đã trở nên thủ lãnh của mọi người chính thống giáo 
thuộc đế quốc Ottoman, gồm cả người chính thống thuộc thượng phụ Melchite, sau năm 1516-1517. 


Nếu ở cận đông có những giám chức hợp nhất thuộc nghi lễ Byzantin từ thế kỷ XVIII, chính là do sự 
can thiệp của tòa thượng phụ đại kết với tư cách là thủ lãnh dân sự và tôn giáo. Một mình thượng 
phụ có quyền tới gần nhà vua và dâng lên vua những thỉnh nguyện. Ngài được công đồng của ngài 
trợ lực tới năm 1763, công đồng này gồm những linh mục, giáo dân mang danh hiệu cổ truyền là 
Offikia, có từ thời Byzantin. Trong thời kỳ chúng ta đang học hỏi, ít có những công đồng đặc biệt của 
hàng giáo phẩm hiện diện tại Constantinople. Với công đồng của ngài, thượng phụ có toàn quyền xét 
xử hàng giáo sĩ, các tu sĩ, và các tổ chức của Giáo Hội: một linh mục chỉ bị đưa ra tòa án đời khi có 
sự chấp thuận của thượng phụ. Trong phạm vi dân sự, vị thượng phụ này là thâm phán ' tối cao cho 
những vấn đề hôn phối của các kitô hữu, và ngài có thể phán quyết tối hậu trong mọi vấn đề thuộc 
luật dân sự mà người kitô hữu đạo đạt tới ngài. Vị thượng phụ và hàng giáo sĩ được miễn những 
thuế chính mà tất cả người kitô giáo phải đóng đều đặn. Các phẩm trật còn có đặc ân: chỉ bị xét xử 
bởi hội đồng của nhà vua Thổ Nhĩ Kỳ (divan) tức là tòa án tối cao của quốc gia Ottaman. Lúc đầu vị 
thượng phụ trong đế quốc Ottaman có quyền thế hơn ở thời các hoàng đế Byzantin. Thượng phụ và 
dưới ngài, các giám mục, linh mục cho tới sau cuộc chiến tranh Crimée, là những thủ lãnh của người 
kitô giáo, ngay cả trong phạm vi dân sự. Sau này hàng giáo sĩ đứng đầu những cuộc nỗi dậy chống 
người Thổ Nhĩ Kỳ và người †a cho rằng các ngài là những người hữu trách. Sự khoan hồng này, trên 
lý thuyết không có nghĩa rằng Chính quyên thượng thẩm (Sublime porte) đã gác bỏ một phần uy 
quyền tối cao được hành xử trên người kitô giáo: sự khoan hồng này giải thích phần lớn những khinh 
miệt của chính quyền đối với tất cả những gì không phải là Hồi Giáo, và không vội vàng can thiệp vào 
những vấn đề tôn giáo của những “người vô tín ngưỡng”. Khinh miệt đúng hơn là khoan dung. Hơn 
thế, trong thế kỷ XVII, sự cuồng tín về tôn giáo của người Thổ Nhĩ Kỳ thúc đầy họ thỉnh thoảng đàn 
áp các kitô hữu một cách tàn bạo. Vả lại sự khoan hồng này có thể là biểu hiện của sự lãnh đạm điển 
hình trong nền hành chánh Ottoman: chẳng hạn họ thích trao phó những trách nhiệm hành chánh 
cho các kitô hữu Hy Lạp cương nghị, và đối với họ, đơn giản hơn cả là giao việc thu thuế các kitô 
hữu cho một nhân vật có thế giá và đặt dưới quyền trung ương. Trong thực tế những tráo trở lập 
trường gây xỉ nhục độc ác cho những người ”vô tín ngưỡng”, cũng như việc giải thích ”cá nhân” của 
một công chức Thổ Nhĩ Kỳ về các lệnh ban ra thường là khởi điểm cho các cuộc bách hại. 


Chỉ có thể cải tiến chắc chắn trong thế kỷ XVIII, khi quân lực Ottoman suy yếu, bó buộc vị thủ lãnh 
tối cao phải nhờ đến ngoại giao. Trước thời này, những đại diện của các thế lực tây phương, đặc biệt 
của nước Pháp, đã thực hiện được ảnh hưởng của họ để mưu ích cho kitô hữu Đông phương, nhờ 
những "hàng ước” (Capitulations). Với Pierre Le Grand, khởi đầu thời bảo hộ Nga, đặc biệt đối với 
những người thuộc Chính Thống Giáo. Những đường hướng chính trị, như tại Pháp trước đây, thật 
hiển nhiên. Vả lại, những quyền lợi của kitô hữu đã được ấn định theo Hatfi Humagium và được ban 
hành sau trận chiến Crimée, do những đại diện Pháp và Anh, một phần chỉ là những chữ chết: không 
bao giờ có sự binh quyền cơ bản trong đế quốc Ottoman, khi quyền lập pháp chỉ dựa trên Coran. 


IV. NHỮNG KỶ NGUYÊN ĐÀN ÁP. 


Thế kỷ XVI là thời bách hại dữ dội nhất. Selim I (1512-1520) có lẽ được luật sĩ hồi giáo khuyến 
khích, đã phác họa một chương trình cắm đạo Kitô và xử tử những kitô hữu không chịu trở lại Hồi 
Giáo. Thượng phụ Jérémie l đã tránh được thảm họa bằng cách khiếu nại đến lời tuyên bố long trọng 
của Mohammed II. Tuy nhiên nhà vua tuyên bố rằng tất cả các nhà thờ còn hoạt động tại Istambul 
phải biến thành đền thờ Hồi Giáo. Những nhà thờ mới do các kitô hữu xây cất, chỉ được làm bằng gỗ 
mà thôi. Thánh đường Sainte Sophie là nhà thờ lớn nhất của thành phố, đã bị Mohammed II biến 
thành đền thờ Hồi Giáo trước tiên, ngược với lời tuyên bố của chính ông. Đại Thánh Đường các 
thánh Tông Đồ, nơi để xác vua Constantin và nhiều hoàng đế, bị phá hủy năm 1562. Có lẽ người kitô 


giáo đã thành công trong việc cứu vãn một vài thánh đường, vì nhà vua Murad III đã ra lệnh mới vào 
năm 1577, rằng tất cả nhà thờ tại thủ đô phải biến thành đền thờ Hồi Giáo. Tuy nhiên một vài nhà thờ 
được duy trì nhờ những món tiền lớn người kitô giáo phải nộp, như họ đã làm để một vị cầm quyền 
Giáo Hội được thừa nhận, hoặc để được những ân huệ khác. Dưới triều Mohammed III (1595-1603), 
những nhà thờ trong vùng Chio phải chuyển đổi. Lần này đại sứ Pháp đã can thiệp. 


Cư sở của thượng phụ đổi chỗ nhiều lần nên khó theo dõi, điều đó chứng tỏ rằng tại thủ đô ngài ít 
được an toàn. Sau khi thành phố thất thủ, thượng phụ thay đổi cơ sở hoài, mãi đến năm 1503 ngài 
mới định cư vĩnh viễn gần nhà thờ Saint Georgios, trong khu Phanarion, Tây Bắc thành phó, đó là 
khu vực những người Hy Lạp có tên là "Phanar” và từ đó thượng phụ mang tên này. 


Đoàn bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ, gồm những người kitô bỏ đạo, được thành lập trong tiền bán thế kỷ XIV. 
Qua nhiều thế kỷ, đoàn quân này là đoàn binh tinh nhuệ của quân lực Ottoman, và thường truất bỏ 
vua này thay vua khác theo như họ chọn lựa. Chẳng bao lâu người ta có thói quen tăng cường đạo 
quân này bằng những quân nhân được huấn luyện đặc biệt, gồm những người bó buộc phải bỏ cha 
mẹ ngay khi còn nhỏ và phải theo Hồi Giáo. Những giáo dân giâu sang có thể chuộc con lại, chỉ 
những người nghèo mới phải chịu đựng cuộc "mộ binh” khủng khiếp này. Những kitô hữu sống dọc 
theo bờ biển thường gởi con cái họ đến nơi an toàn, bên kia bờ biển. Những cuộc tổ chức bắt cóc trẻ 
con mỗi ngày một nhiều và mãi cuối thế kỷ XVII mới định chỉ. 


Mặc dầu qua nhiều thế kỷ bị đàn áp, người kitô giáo vẫn trung thành với Đức Tin của họ. Người ta 
cho rằng hoàn cảnh xã hội cá biệt này đã giúp họ bảo tồn tôn giáo và truyền thống cũ. Tuy nhiên đó 
không phải là yếu tố quyết định. _Những cuộc bầu cử của Giáo Hội thường làm nây ra những mánh 
khóe tồi tàn, những va chạm cổ truyền giữa người Hy Lạp Chính Thống và không Chính Thống, 
nhiều khi đưa tới xung đột. Giới trí thức Hy Lạp và các thương gia công giáo giàu có trở nên như 
những người nô lệ, dù có được người ta tuyển dụng, trừ phi nhận trở lại Hồi Giáo. Những kiến trúc 
sư của các đền thờ Hồi Giáo đầu tiên tại Istambul là những cựu kitô hữu. Nhưng những người chối 
đạo và có địa vị cao, thường là các sĩ quan hoặc những nô lệ từ nhỏ bị bắt buộc lìa cha mẹ công 
giáo. Những căn cứ Hồi Giáo rải rác trên bản đồ hiện thời là kết quả những hành động tàn bạo, 
những cuộc tàn sát, cưỡng đoạt trẻ con tập thể, bắt buộc kitô hữu trở lại Hồi Giáo, đó là trường hợp 
của một nửa nước Albanie, một phần Macédoine, của Bulgarie và Crète và nhất là nội địa Tiểu Á. 
Cuối đệ nhất thế chiến, người ta gặp thấy tại Tiểu Á những cộng đoàn Chính Thống Giáo dọc theo bờ 
biển phía Tây và tại phía Đông, là những di tích các tòa giám mục Arménien bị bách hại năm 1895- 
1896. Nhiều kitô hữu tại những miền này trở thành những kitô hữu "hầm trú” (crypto-chrétiens) trong 
nhiều thế hệ. Cuộc trở lại Hồi Giáo tập thể tại Bosnie và những vùng phụ cận (giáp phía Nam 
Yougoslavie) là trường hợp đặc biệt không hề xây ra nữa từ cuối thế kỷ XV. Ngày nay người ta biết 
rằng những người bỏ đạo này phần lớn thuộc phái Bogomile cũ. Bị cưỡng bức, họ chỉ tuân phục 
Giáo Hội Chính Thống bề ngoài và việc họ theo Hồi Giáo cách cuồng tín sau đó, chứng tỏ rằng tinh 
thần của họ lệ thuộc vào những người thắng thế. 


Người kitô luôn bị đe dọa và bắt bớ bởi nguyên tắc khắc nghiệt sau đây: không một người hồi giáo 
nào có quyền trở lại Kitô Giáo. Một người hồi giáo trở lại, một linh mục chấp thuận cuộc trở lại này, 
hay một người bỏ đạo trở về với Đức Tin cũ (tóm lại mỗi cá nhân cố gắng chinh phục một người hồi 
giáo cho Giáo Hội), đều có thể bị xử tử, trừ khi họ tuyên bố từ bỏ Kitô Giáo. Cho tới thời thánh tu sĩ 
Paul Panaiotis (1818), tức là trước chiến tranh giải phóng, rất đông kitô hữu thuộc đế quốc Ottoman 
bị giết vì đã không chịu bỏ đạo. Nhiều vị tử đạo mới này đã được phong chân phước, được kính nhớ 
hằng năm trong lịch các lễ Chính Thống Hy Lạp, hoặc trong các nghi lễ địa phương. 


V. BÀU CỬ THƯỢNG PHỤ. 


Tới năm 1763, thượng phụ được bầu lên do công đồng những người cao cấp của giáo phận. Lúc 
đầu là tự do đầu phiếu, mặc dầu phải được hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận: mọi ứng cử viên làm 
phật lòng hoàng đế không thể được chọn làm thượng phụ. Từ khi Gennadios qua đời, không còn vấn 
đề một thượng phụ phải tuyên bố ủng hộ phong trào Hiệp nhất Giáo Hội nữa. Theo nguyên tắc, có tự 
do. Nhiều thượng phụ khác bị giết hoặc bị què cụt do người Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vì các ngài bị tình nghi đã 
làm việc mục vụ. Chính vì thế mà Isidoros II người kế vị Gennadios, đã bị xử tử dưới thời Mahommed 
II. Tuân hành luật Giáo Hội, vị thượng phụ này đã không nhận làm hôn phối cho một quan đại phu hồi 
giáo và một thiếu nữ kitô giáo. Mahommed l có nhiều đức tính tốt, nhưng đôi khi đã tỏ ra rất hung 
bạo: Nào ông đã không tuyên bố rằng vua Thổ Nhĩ Kỳ có quyền xử tử các anh em hoặc con cái, nếu 
những người này nguy hại cho quyên lực của ông? Thường có thượng phụ bị cách chức hay bị chính 


quyền bắt buộc từ chức, mà chính vua không hay biết. Để một nhóm phản loạn Chính Thống được 
quyền truất phế một thượng phụ và đặt ứng cử viên theo ý họ, họ chỉ cần hứa với chính quyền một 
món tiền quan trọng dưới hình thức thuế vụ, hoặc quà tặng. Thể thức này được lặp lại khi chính 
quyền cao cấp hơn và những công chức rất đông được bàn hỏi cho mỗi cuộc bầu cử, cần có những 
lợi tức phụ thêm. Đó là trường hợp dưới triều Mohammed II, khi thượng phụ tại chức bị thay thế bằng 
một người có nhiều liên lạc với triều đình và nặng túi hơn. Siméon l là người đầu tiên lên chức 
thượng phụ bằng phương thế này. 


Tại đây chúng ta không mô tả lịch sử của những thế kỷ đầu của tòa thượng phụ dưới thời Thổ Nhĩ 
Kỳ, như một chuỗi dài mưu mô và một suy đồi thường hằng. Trong thời khó khăn, rất nhiều thượng 
phụ vẫn là những mục tử khôn khéo và tận tâm với giáo dân, như thế họ đã góp phần duy trì Chính 
Thống Giáo. Nhưng những hoàn cảnh đặc biệt làm thay đổi mau lẹ nhiều thượng phụ, tạo nên hoàn 
cảnh khó khăn. Người ta đếm được 110 cuộc bầu cử từ năm 1453 tới giữa thế kỷ XVIII. Nguyên thời 
kỳ mà chúng ta đang nghiên cứu, đã đếm được hơn 55 thượng phụ. Nhiều khi các ngài được chọn 
vào lần 2, sau một thời tạm quyền, và có khi tới lần thứ 6. Trong nhiều trường hợp người kitô hữu 
phải đóng thuế phụ hoặc nộp tiền phạt do các công chức thuộc mọi cấp ấn định, thêm vào số tiền bị 
đòi hỏi để các thượng phụ hay giám mục được nhìn nhận. Những thuế mới bị yêu sách đều mỗi khi 
có cuộc thanh tra các cơ sở tôn giáo. Nếu chỉ một viên ngói bị khám phá trong ngôi nhà thờ nhỏ bằng 
gỗ, sẽ bị phạt nặng nề hoặc bị yêu cầu phá hủy nhà thờ, bất kế là đã phải trả tiền rất đắt mới được 
phép xây cất. Hệ thống thuế khóa và những kiểu đàn áp này trong thế kỷ XVII chưa phải là độc địa 
hơn cả, tuy vậy chúng gây ra nhiều khó khăn trong lòng Giáo Hội. Vì không đủ phương tiện chống 
chọi với những yêu sách nặng nề của nhà vua và các công chức, các thượng phụ phải tìm cách nâng 
cao lợi tức lên, bằng cách gia tăng thuế vụ mỗi khi thiết lập các giám mục và giám chức cấp dưới. 
Chính quyền còn tăng thêm lợi tức mỗi khi thuyên chuyển công chức. Đến lượt các giám mục và linh 
mục cũng bắt buộc phải nhờ tới cùng một phương thức ”tăng lợi tức” đối với người giáo hữu. Thế là 
toàn bộ thuế khóa và phụ cấp đã làm manh nha nạn buôn thần bán thánh. 


VI. NHỮNG TRANH HÙNG GIỮA DÂN SLAVE VÀ HY LẠP. 


Vào cuối thế kỷ XVII, những tranh chấp chia rẽ nội bộ đã làm cho Giáo Hội Chính Thống phải trải 
qua một thời khó khăn. Người Thổ Nhĩ Kỳ càng ngày càng tham gia vào nền chính trị quôc tế và 
thường hay cầu viện người kitô hữu Hy Lạp. Mặc dầu những thuế phụ và những phiền nhiều khác họ 
phải chịu đựng, những trường học Hy Lạp có trình độ cao hơn các trường học Thổ Nhĩ Kỳ, thêm vào 
đó những dịch vụ kinh doanh Hy Lạp bành trướng mạnh. Những bậc quyền quý Hy Lạp nổi bật về thế 
giá, được đặt lên làm tổng đốc hoặc quan trấn thủ lãnh chư hầu của Thổ Nhĩ Kỳ (Valachie và 
Moldavie), nhờ những món tiền lớn, nhưng cũng vì họ được nhà vua tin tưởng. Chính vì thế mà 
những người Hy Lạp được phong chức tại nhiều tòa giám mục, trong những nơi có đông kitô hữu 
người Slave và người Roumanie, tại nội địa đế quốc Ottoman. Mưu toan Hy Lạp hóa đời sống văn 
hóa và tôn giáo đã gây rối loạn trong các tương giao giữa những người chính thống không phải là Hy 
Lạp và những người chính thống Hy Lạp (văn chương chống Hy Lạp đã gọi các nhà truyền giáo 
Phanar là Phanariotes). Bất cứ nơi nào có thể, tiếng Hy Lạp đều được nhận như ngôn ngữ chính 
trong các trường, các linh mục bắt buộc cử hành phụng vụ bằng tiếng Hy Lạp thay vì dùng tiếng cổ 
Slave hoặc Roumaine là những ngôn ngữ thường được dùng ở thời này như ngôn ngữ phụng vụ. 
Dưới áp lực của Constantinople, các tòa thượng phụ chính thức tại Ochrid và Pec (Ipec) bị chính 
quyền Ottoman hủy bỏ. Nhiều linh mục chính thống đã di cư tới Banat, là quận sẽ chuyên sang nhà 
Habsbourg năm 1718: Carlowitz (Stremski Karlovci) trở nên trung tâm quan trọng của Chính Thống 
Giáo cho tới sau đệ I thế chiến, và sau đó trở nên trụ sở hội họp của một nhóm giáo sĩ di cư người 
Nga. 


VII. TÒA THƯỢNG PHỤ CONSTANTINOPLE TRONG HẬU BÁN THÉ KỶ XVI. 


Suốt cả thế kỷ sau khi thành Constantinople thất thủ, không có một liên lạc nào giữa Giáo Hội Chính 
Thống tại nội địa đế quốc Ottoman với các kitô hữu bên ngoài. Liên lạc chính yêu giữa Chính Thống 
Thổ Nhĩ Kỳ với Tây phương đều do sáng kiến thực hiện của người Hy Lạp sinh sông tại các đảo còn 
độc lập. Họ du học ở ngoại quốc, nhất là tại đại học Padoue, và cả tại trường Hy Lạp ở Roma, do 
đức Grégoire XIII thành lập. Từ năm 1622, trường này chỉ nhận những sinh viên muốn phục vụ Giáo 
Hội. Giữa các cựu sinh viên của trường này, có nhiều người làm linh mục và giám mục. Việc giảng 
huấn tại các trung tâm Hy Lạp nói riêng, chỉ được thành lập vào thế kỷ XVII. Trong vùng thuộc tòa 
thượng phụ Thổ Nhĩ Kỳ, người ta chỉ thấy một vài thần học gia quan trọng, chẳng hạn Manuel de 


Corinthe, ông phục vụ tại phòng chưởng ấn của tòa thượng phụ (qua đời khoảng năm 1550), là tác 
giả một vài tác phẩm nhỏ chống latinh; một người nữa là giám mục Damaskinos Stoudites (+1577), 
giảng thuyết viên rất nỗi tiếng của thời đại. Những bài giảng của ngài được in năm 1570 tại Venise, 
thành phố này, cho tới thế kỷ XIX, vẫn là trung tâm các tiệm sách và ấn loát Hy Lạp rất quan trọng đối 
với những người chính thống hoặc không chính thống. Những tương giao với Tây phương được thiết 
lập dưới thời Jérémie II Tranos, vị này đã 3 lần là thượng phụ đại kết giữa những năm 1572 và 1795. 
Truyền thống nhận ngài là thượng phụ lớn nhất của thời đại này. Ngài cô găng nâng cao trình độ văn 
hóa của hàng giáo sĩ, ra lệnh phải giảng đều đặn, và cố chắm dứt nạn buôn thần bán thánh. Ngài sẵn 
sàng giúp thành lập tòa thượng phụ Moscou. Những trao đổi thư từ của ngài với các nhà thần học 
thuộc phái Luther đã đánh dấu thời gian đầu của những gặp gỡ giữa Chính Thống Giáo và Tin Lành. 
Thái độ của ngài đối với Công Giáo Tây phương ít ra cũng có phần thân hữu: ngài liên lạc với giáo 
hoàng, ngài cũng ước ao cho hai người trong các cháu của ngài được học tại trường Hy Lạp mới 
được thành lập tại Roma. Thái độ của người Thổ Nhĩ Kỳ thù địch với giáo hoàng vì họ nghỉ rằng 
không có lý do gì mà giáo hoàng xúi giục đạo binh thánh giá chống lại họ, nên họ cắm tất cả mọi liên 
lạc quan trọng giữa Vatican và Constantinople. Người ta không thể xác định tới mức độ nào tư tưởng 
Hiệp nhất theo công đồng Florence còn sống động nơi thượng phụ .Jérémie và các thượng phụ khác. 
Người ta thấy Jérémie luôn luôn từ khước việc canh tân phụng vụ của đức Grégoire. Thái độ này 
càng không giúp giải quyết được vấn đề. Chúng ta lưu ý rằng canh tân phụng vụ chỉ được chấp nhận 
rất trễ sau này, nên đã không mang lại ích lợi gì cho tín lý mà còn gây ra lạc giáo tại Hy Lạp tân tiến. 


VIII. ĐƯỜNG LÓI NGOẠI GIAO VÀ BẢO TRỢ TÔN GIÁO CỦA NƯỚC PHÁP. 


Nếu tòa thượng phụ có thể liên lạc với các linh mục latinh có mặt tại Istambul dưới thời Jérémie II, 
chính là nhờ khúc quặt chính trị. Sau thất bại tại Pavie năm 1525, vua Pháp là Francois I, trong lúc bị 
cầm tù, đã tìm cách liên lạc với vua Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên có sự chắp nối liên lạc giữa vua 
Thổ và các nhà cầm quyền Tây phương, nhất là Pháp. Những trao đổi chính trị này khó khăn lúc ban 
đầu, nhưng đã đem lại cho các thế lực Tây phương một ảnh hưởng rất quan trọng, đặc biệt trong 
việc can thiệp hữu hiệu cho số phận các người kitô hữu thuộc đế quốc Ottoman. Những khuynh 
hướng tôn giáo của nền ngoại giao Tây phương được trình bày trong những điều khoản tạo thành 
một tiểu mục của các bản "hòa ước”; ngoài ra những hòa ước này chỉ liên quan tới những trao đổi 
thương mại, giống những hòa ước ký kết trước đây giữa các hoàng đế Byzantin và Cộng Hòa Ý. 
Không có gì minh chứng là vua Francois I đã đạt được một hàng ước (capitulation) vào năm 1535. 
Dầu sao, một hàng ước đã được ký kết với vua Pháp vào cuối thế kỷ XVI. Nhưng Paris rất bắt mãn 
về những hòa ước tương tự, được ký kết với những đại diện Anh quốc và Liên Tỉnh Hòa Lan (1583 
và 1612). Dù sao nền ngoại giao Pháp đã dắn thân đầu tiên và đã đạt kết quả trong việc đóng vai chủ 
yếu, nhất là đường lối chính trị đối nghịch với nhà Habsbourg, đáp ứng những quyền lợi của chính trị 
Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn nữa, chính phủ Pháp có thể thực hiện ảnh hưởng trong những lãnh thổ xa xôi của 
đế quốc Ottoman, nhờ những tòa lãnh sự tại Đông phương, thiết lập từ năm 1600. Vào khoảng giữa 
thế kỷ XVII, những nỗ lực của lãnh sự tại Syrie và Liban nhằm cải tiến số phận người kitô hữu, đã có 
hiệu lực hơn là những cố gắng của đại sứ tại Constantinople. Ảnh hưởng của Pháp nhằm bảo hộ tôn 
giáo thật lớn lao trong cựu lãnh thổ Giáo Hội của Antioche. 


Điều khoản mà đại sứ Pháp Savary de Brêves đã ghi rõ trong hòa ước 1694, là khởi điểm cho 
những thỏa thuận sau này về vân đề tôn giáo: Điều khoản chấp nhận cho các tu sĩ "Pháp” (nghĩa là 
latinh) quyền di chuyển tự do trong toàn đế quốc Ottoman. Dựa vào ngoại giao Pháp, những linh mục 
latinh giải thích sự tự do này như một quyền lợi mở rộng phạm vi hoạt động của họ với người kitô 
hữu thuộc nghi lễ đông phương. Hòa ước năm 1673 giữa Louis XIV và Mohammed IV, có thể được 
coi như một thành công ngoại giao, nhưng tầm mức của hòa ước này đã là thái quá đối với thời đại. 
Tình trạng của người kitô hữu đông phương muốn gắn bó với Giáo Hội Roma rất khó định nghĩa, đến 
nỗi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố rằng: điều khoản này trong hòa ước chỉ có giá trị cho người 
”Pháp” thôi. Cương vị pháp luật của các giáo hữu hợp nhất chỉ được điều chỉnh đích xác vào thế kỷ 
XX; trước đó họ chỉ trông cậy vào thiện chí của chính quyền địa phương, vào khả năng có thể mua 
chuộc được họ hoặc vào sự trợ giúp của người Pháp trong những dịp thuận tiện. 


Những tu sĩ định cư tại đế quốc Ottoman nhờ sự yễm trợ của Pháp, đương nhiên là người Pháp. Họ 
là thành viên của các tỉnh dòng Pháp: Dòng Tên, dòng Capucin, các đại diện hoạt động tông đồ của 
phong trào phản Cải cách (contre Réforme). Những tuyên úy của đại sứ Pháp tại Constantinople là 
các tu sĩ dòng Capucin. Hầu như suốt triều đại của vua Louis XIII, các ngài được sự yêm trợ tuyệt đối 
của đồng nghiệp, là cha .Joseph, cố vấn của hồng y Richelieu và là bề trên của trung tâm truyền giáo 
Capucin. Hơn những người khác, ngài đã làm cho chính trị của Paris tại Đông phương mà ngài 


hướng dẫn, nỗi bật đặc tính truyền giáo của người Pháp. Ngoài công việc này, ngài còn cộng tác với 
những kê hoạch ”đông phương” của Bộ Truyện Giáo thành lập năm 1622. 


Những vị Dòng Tên đầu tiên đã tới Constantinople, dưới triều đức Grégoire XIII (những dự định thiết 
lập đông phương năm 1553 không thể thực hiện được). Cơ sở đầu tiên này bị bãi bỏ dưới triều Sixte 
Quint, nhưng năm 1609, đại sứ Pháp tại đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ lại được phép thành lập một cơ sở 
Dòng Tên tại thủ đô. Ít lâu sau, có tiếng đồn rằng các tu sĩ Dòng Tên âm mưu chống lại người Thổ 
Nhĩ Kỳ, với mục đích giải thoát người Hy Lạp và đặt họ dưới quyền Roma. Những tiếng đồn này lan 
tràn mau lẹ hơn vì các tu sĩ Dòng Tên có nhiều bạn hữu giữa những kitô hữu Chính Thống, nhưng họ 
cũng có nhiều địch thù. Tuy nhiên, sau năm 1623, nhờ sự giúp đỡ của nước Áo, họ được quyền thi 
hành chức vụ của họ trong toàn đề quốc Ottoman. Như thế họ góp phần duy trì các tòa giám mục 
latinh tại Cyclade trong vùng biển Égée, nhất là tại đảo Syros và tại Naxos, cơ sở của tòa tông giám 
mục và là trung tâm latinh quan trọng. Những tòa giám mục này, đã được tổ chức chắc chắn từ thế 
kỷ XIII, và để đón tiếp các di dân từ Tây phương tới, họ nhận tiếng Hy Lạp làm chuyển ngữ. Tuy 
nhiên, sau đó không có một liên lạc nào trong lãnh vực tôn giáo giữa người latinh nói tiếng Hy Lạp và 
người Hy Lạp Chính Thống. Cho tới giữa thế kỷ XIX, những bản văn của các sách câu nguyện phổ 
thông được viết bằng tiếng Hy Lạp nhưng lại in ra bằng chữ latinh, điều đó chứng tỏ rằng người công 
giáo tại đảo Syros tránh mọi gân gũi ”đông phương”. 


Cần phải tìm hiểu xem sự chia rẽ ở thế kỷ XVII có tuyệt đối bằng những chia rẽ trong thời kế tiếp 
không. Trong thời kỳ chúng ta đang nói tới, giáo sĩ chính thống nhiều lần cho phép các tu sĩ Capucin 
và Dòng Tên quyền giải tội và rao giảng tự do. Việc thực thi Hiệp thông bí tích này (Communicatio in 
Sacris) minh chứng hơn tất cả chỉ thị chính thức rằng những liên lạc như vậy trước đây đã có nhưng 
chưa thực sự chính thức. Tình trạng này chỉ có trong những miền mà các phẩm trật chính thống thấy 
như mình không bị ràng buộc bởi luật cắm của tòa thượng phụ: cắm không được liên lạc với người 
latinh và không được theo học tại các đại học ngoại quốc. Luật cắm này thật ra ít được tuân hành. 


IX. NHỮNG TIẾP XÚC ĐÀU TIÊN VỚI NHỮNG THÀN HỌC GIA CẢI CÁCH. 


Năm 1559, thày phó tế Dimitrios Misos, người Hy Lạp, được thượng phụ Joasaph gởi tới Wittenberg 
để tìm hiểu về phong trào tôn giáo mới của Tây phương. Melanchton đã bàn thảo lâu với ông và 
trước khi ông khởi hành đã trao cho ông một bản dịch tuyên xưng Đức Tin của Augsbourg, để trao 
cho thượng phụ. Ông gởi kèm một bản viết bằng tiếng Hy Lạp cô, trong đó nhà thần học phái Luther 
lưu ý rất nhiều là thông truyền chính thống gần với lời Phúc Âm nguyên thủy, được phổ biến tại các 
Giáo Hội mới ở Đức, chống lại "những luật mê tín của một tôn giáo ngược với những điều răn của 
Thiên Chúa, và được sáng chế do các tu sĩ vô học”. Thượng phụ không trả lời. Thủ lãnh của Giáo 
Hội Chính Thống cho rằng những chỉ dạy của Tin Lành Đức là điều bắt xứng! Một cố gắng liên giao 
lần thứ 2 trong thời Jérémie II, không kết quả hơn. Chính lúc đó Stephan Gerlach, thần học gia tại đại 
học Tubingen, và là giảng sư của đại sứ, đã gửi cho thượng phụ năm 1575 một bản dịch Hy Lạp mới 
về tuyên xưng Đức Tin của Ausbourg. Do đó, có một loạt trao đổi lâu dài về bài văn nghị luận về thần 
học và giác thư các cuộc trao đổi này bị thượng phụ chống đối. Năm 1576, trong thơ trả lời đầu tiên 
(bằng 21 chương được chuyển ngữ nhiều lần từ năm 1582 tại Tây phương) Jérémie II kết luận rằng 
không thể có thỏa hiệp gì về những điểm quyết định giữa phái Luther và Chính Thống. Gerbach và 
những người thuộc phái Luther, cũng như chính Luther, tưởng rằng đã thấy trong các Giáo Hội Đông 
phương một Kitô giáo chân chính hơn. Nhưng họ đã bị Chính Thống làm cho thất vọng. Họ nhận định 
rằng tín điều và đời sống đạo đức người Hy Lạp không hơn gì người thuộc phe giáo hoàng. 


Thái độ của Jérémie II không phải là một trường hợp đơn độc. Những trình bày tương tự về tín lý 
Chính Thống, với những ám chỉ truyền thống chống latinh của họ, thấy trong những tác phẩm của hai 
nhà thần học chính thống, người Hy Lạp, là Meletios Pigas, thượng phụ qua đời tại Alexandrie và 
Gabriel Severos (chết khoảng năm 1616), thủ lãnh Giáo Hội Chính Thống tại Venise. Những bài biện 
luận về thần học kinh viện và những bài bút chiến cuả các ông đã được nhiều tác giả Tây phương 
trích dẫn trong một thời gian rất lâu. 


X. KHUYNH HƯỚNG CALVIN CỦA THƯỢNG PHỤ CYRILLE LUKARIS. 
Sự va chạm giữa Giáo Hội Cải Cách và Giáo Hội Chính Thống đáng chú ý hơn là những gặp gỡ 


trước đây. Sự va chạm này gắn liền với danh hiệu của Cyrille Lukaris. Lukaris sanh tại Crête năm 
1572, theo học tại Venise và Padoue. Sau khi thụ phong, thân phụ ngài là thượng phụ Meletios Pigas 


gởi ngài qua Balan năm 1596 để ngăn cản hay ít ra để chống Liên Hiệp của Brest-Litowsk. Trong 6 
năm lưu lại ở đây ông đã liên lạc nhiều lần với người tin lành, có lẽ thuộc phái Calvin. Ông đã chia sẻ 
những dự án của ông hoàng Ostrojsky, người chủ trương hiệp nhất những người tin lành với người 
chính thống tại Balan và Lituanie. Từ năm 1602 đến năm 1620, ông kế vị Meletios tại tòa thượng phụ 
Alexandrie. Người ta có bản chính lá thư của ông gởi cho đức Phaolô V ghi năm 1608. Lukaris đã 
tuyên bố trong bức thư rằng: ông muốn sống dưới quyền đức giáo hoàng. Một vài năm sau, ông trao 
đổi thư từ với Abbot, tổng giám mục thành Cantobery. Đặc biệt ông viết: những bách hại của Thổ ít 
nguy hiểm hơn những âm mưu người latinh đang tìm cách đặt người Hy Lạp dưới quyền giáo hoàng. 
Những mâu thuẫn như vậy làm nỗi bật các đặc điểm của những vụ can thiệp sau này của ông. 


Theo đề nghị của tổng giám mục Abbot, Lukaris gởi Mitrophanes Kritopoulos tới Oxford để nghiên 
cứu thần học. Những tương giao với Anh Quốc tiếp tục: năm 1628, thượng phụ gởi cho Charles | 
bản Codex Alexandrinus (luật Alexandre), bản Thánh Kinh viết tay bằng chữ Hy Lạp, ghi niên hiệu 
thế kỷ V (hiện thời bản này được giữ trong bảo tàng viện British Museum). Từ năm 1624, 
Mitrophanes thăm viếng nhiều đại học tin lành Đức, và năm 1625 ông viết một bản tuyên xưng Đức 
Tin Chính Thống Giáo. Sau này với tư cách là thượng phụ Alexandrie, ông đứng lên chống đối những 
khuynh hướng của Lukaris và bênh vực tín lý cổ truyền. 


Những khó khăn bắt đầu từ khi Cyrille được chọn (lần thứ 22) làm thượng phụ đại kết năm 1620. 
Cyrille đã lưu ngụ nhiều lần tại Constantinople, và tiếp tục liên lạc thư từ với Tin Lành Tây phương, 
qua trung gian của Cornelius Van Haga, công sứ của các quốc gia thuộc các tỉnh liên hiệp tại thành 
phố này. Những người tin lành gởi cho vị thượng phụ học giả các tác phẩm thần học mới nhất. Cyrille 
Lukaris không giấu giếm tình bằng hữu của ông với những đại diện thuộc hai quốc gia Tin Lành quan 
trọng nhát, là Anh và các tỉnh liên hiệp. Những thư từ và những chú giải của ông làm cho người ta 
thấy rõ rằng trong thời kỳ ông làm thượng phụ Alexandrie, ý kiến của ông không phù hợp với Chính 
Thống cỗ truyền. Đại sứ Pháp de Cesy tuyên bố rõ ràng trong một bức thư gởi cho Louis XIII sau khi 
Cyrille bị cách chức, rằng thượng phụ đã có ý: ”fhiết lập giáo thuyết Calvin tại Hy Lạp và trong toàn 
lãnh thô Đông phương” (2). Năm 1628, lúc Antoine Léger tới làm mục sư của những đại diện thuộc 
Hòa Lan, các biến cố diễn tiến mau lẹ. Một năm sau, có lẽ tại Genève, xuất hiện dưới tên Cyrille 
Lukaris, một bản tuyên xưng Đức Tin bằng tiếng latinh với 18 chương, bày tỏ rõ ràng khuynh hướng 
Calvin, và bản dịch được phổ biến tại Âu Châu. Rõ ràng là có tinh thần Cải cách, nhất là trong những 
chương về Thánh Kinh, nguồn tín lý duy nhất của Giáo Hội, về sự tiền định và về sự thử thách theo 
công thức của những người chống Remonstrans (chống tín lý của Arminius), về sự công chính hóa 
chỉ nhờ Đức Tin, về quyến bất khả ngộ của Giáo Hội, về việc Đức Kitô chỉ thành lập hai bí tích, cuối 
cùng về sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô trong Thánh Thể, được thực hiện do Đức Tin khi rước lễ 
chứ không do một ”sáng tạo” như sự chuyển đổi bản thể. Bốn câu hỏi và trả lời đã được thêm vào 
bản hy-la xuất hiện năm 1633 tại Genève: Thánh Kinh phải được mọi tín hữu đọc; ý nghĩa của Thánh 
Kinh thật rõ ràng đối với tất cả những ai được Thánh Linh soi sáng và phấn khích, những sách Kinh 
Thánh giả mạo phải bị hủy bỏ, những hình ảnh thánh được khoan thứ, nhưng việc tôn thờ ảnh tượng 
các thánh không thể được chấp nhận. 


Nhiều người tin rằng tài liệu lạ lùng này là tài liệu giả và người chính thống hiện nay vẫn còn nghĩ 
như vậy. Nhưng điều chắc chắn đó là bản văn của Lukaris. Trong những thư gởi cho các bạn, ông 
miêu tả dài về hiệu lực của bản tuyên xưng Đức Tin của ông đã được in. Hơn nữa, Genève có bản 
chính viết tay bằng tiếng Hy Lạp được dùng để xuất bản năm 1633. Đức thượng phụ không bao giờ 
phủ nhận tính chất xác thực của bản văn này và khi trả lời cho một số người chính thống đang âu lo, 
ông đã chứng minh là ông chân thành. Ông được một số nhỏ người tán thành một cách ân cần. Giữa 
những người này có giám mục Néophytos, người đã làm thượng phụ từ năm 1686 tới năm 1637, 
trước thượng phụ Lukaris. Mọi người đều tỏ ra tán thành việc Cải cách, và như Cyrille, họ có nhiều 
bạn hữu tại các tòa đại sứ thuộc những nước không Công Giáo. 


Dầu sao, Cyrille vẫn tiếp tục chu toàn nghĩa vụ thượng phụ và phong chân phước cho vị ẩn tu tên là 
Gerasimos le Jeune (chết năm 1579). Bao lâu những sự kiện mới không làm sáng tỏ trường hợp 
Lukaris, chúng ta không thể phê phán đúng đắn sự can thiệp của ông. Dầu sao, ông là người có nghị 
lực, học rộng, không cậy dựa vào người chung quanh (hoặc không tìm được điểm tựa nào), ông có 
thái độ càng ngày càng nghi ngờ Giáo Hội Chính Thống của thời đại ông. Tới mức độ nào ông mới 
cảm thấy rằng ông đã bỏ rơi Chính Thống cổ truyền? Những vấn đề khác cũng chưa tìm thấy câu trả 
lời thỏa đáng, nhất là về tầm mức quan trọng của vai trò người tin lành và những hoàn cảnh đưa 
Cyrille tới chấp nhận thái độ chống đối latinh rõ rệt, sau những năm ông học tại Ý. Trường hợp ông 
đối với Lukaris không nguyên là vấn đề tôn giáo, nhưng còn là vấn đề tâm lý. 


Các đại sứ Pháp, được vị công sứ của hoàng đế giúp, và có lẽ có sự đồng ý của Vatican, đã ngầm 
phá hoại ảnh hưởng rất mạnh ở thời kỳ này, của Anh Quốc và các tỉnh Liên hiệp đối với nhà vua Thổ 
Nhĩ Kỳ. Họ dựa vào các giám mục và các viên chức Hy Lạp đang liên lạc với các "thừa sai” latinh. 
Một số trong họ đã thành công trong việc làm cho thượng phụ Cyrille II Kontaris de Berrhoia được 
công nhận (ông này kế vị Lukaris 3 lần) và Athanase II Patellaros (trong vài tháng của năm 1634). 
Theo Chính Thống cổ truyền, những truất phé liên tiếp của Cyrille đã phải nộp những món tiền lớn 
(cho cả Istambul ở thời này); hơn nữa thượng phụ đã bị tố cáo trước hoàng đề Thổ Nhĩ Kỳ như một 
kẻ xúi giục ky binh Nga tấn công đe dọa. Chắc chắn là những đại sứ của các lực lượng Công Giáo 
đã tham dự vào những âm mưu gây ra việc truất ngôi lần sau cùng của thượng phụ vào tháng 6 năm 
1638, ít lâu sau khi công sứ của các tỉnh Liên hiệp ra đi. Thượng phụ bị bắt giam và bị treo cổ vài 
ngày sau. Xác ông bị vứt xuống biển, sau đó những người đánh cá tìm được, và sau cùng ông được 
an táng trong nhà thờ Panagia (thuộc đảo Chalki trong biển Marmara, nơi đây một ngôi trường cho 
giáo phận được thành lập năm 1844). Sử gia Công Giáo Baus còn ghi chú trong lần tái bản cuốn Tự 
điển Thần học và Giáo Hội (Lex. Fur Theologie und Kirche rằng: không có gì minh chứng sự cộng tác 
của Dòng Tên trong vụ ám hại Lukaris. Nhưng những vị "thừa sai” latinh chắc chắn đã hành động để 
người tham vọng và ít thận trọng là Cyrille Kontaris trở nên thượng phụ một lần nữa. 


Mặc dầu thượng phụ Athanase Patellaros có liên lạc với người latinh, ông luôn từ khước vâng phục 
Roma. Trái lại, Cyrille Kontaris đã cho vị quản nhiệm dòng Capucin biết một vài năm trước khi được 
bầu làm thượng phụ, rằng ông muốn hiệp thông với Tòa Thánh. Tin vào lời hứa ấy, đức Urbain VIII 
đã gởi cho ông 4000 thaler (tiền Đức) qua trung gian của Schmid, công sứ Áo. Vào tháng 12 năm 
1638, Cyrille đã ký theo thể thức của thời đại một bản tuyên xưng Đức Tin mà ông đã nhận được từ 
Bộ Truyền Giáo. Nhưng những người latinh không tin vào ”người công giáo bí mật” này, mace dầu 
ông đã triệu tập công đồng một vài tháng sau khi Lukaris tạ thế, để kết án con người và giáo thuyết 
của ông này. Người độc tài Kontaris thiếu bản lãnh vì có óc bè phái, ông không vãn hồi nỗi trật tự. Bị 
công khai tố cáo về vụ ám sát Lukaris, ông bị lật đỗ vào đầu năm 1639. 


XI. NHỮNG TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN CHÍNH THÓNG VÀO THÉ KỶ XVII. 


Vụ Tin Lành Calvin dính líu mật thiết với cá nhân và hoạt động của thượng phụ Lukaris, đến nỗi 
những khuynh hướng dị giáo không còn hy vọng thành công sau khi ông này chết. Nhưng vẫn còn 
một âu lo lâu dài tại các tòa thượng phụ khác. Sự lo âu này gia tăng sau vụ tranh luận về bản tuyên 
xưng Đức Tin thời danh: Phải chăng đó là tác phẩm của thượng phụ, hay đã được người khác in ra 
và lấy tên Lukaris: phải chăng phái Calvin đã cưỡng bức thượng phụ và Chính Thống Giáo theo 
đường lối của họ, hay là tại các cha Dòng Tên muốn mưu hại Cyrille Lukaris2 Mối âu lo này rất lớn tại 
Ukraine và trong các xứ lân cận, nơi mà Tin lành đặc biệt dưới hình thức Cải cách đang bị người 
chính thống và công giáo coi như một đe dọa nguy hiểm. Năm 1640, Pierre Moghiba người thành 
Kiev, đã viết bản tuyên xưng Đức Tin bằng tiếng latinh: tác phẩm rất phổ thông này được coi như lời 
đáp ứng của Chính Thống Giáo về những khuynh hướng của Lukaris. Bản văn này rất tỉ mỉ, được 
sáng tác như một bản giáo lý, bằng những câu hỏi và trả lời, một phần mượn trong các bản văn Công 
Giáo của phái chống Cải cách, và nhất là trong bản Đại giáo lý (Grand Catéchisme) của thánh Pierre 
Canisius. Trong những cuộc thương lượng tại Jassy (Maldavie) vào năm 1642, thì giữa bản văn 
được viết vào cùng năm tại công đồng Constantinople, và bản tuyên xưng Đức Tin của Moghiba: các 
nhà thần học của tòa thượng phụ đại kết cũng như những nhà thần học tại Kiev đều công nhận bản 
văn của Moghiba như bản văn chính xác của giáo lý cổ truyền. Nhân dịp này, cuốn giáo lý của 
Moghiba được dịch ra tiếng Hy Lạp do ông Meletios Syrigos thần học gia Hy Lạp giỏi nhất của thời kỳ 
sau khi Lukaris qua đời. Một vài đoạn bị các nhà thần học Hy Lạp coi như quá thiên latinh đã được 
sửa đổi. Công thức của Moghiba về những lời truyền phép của Chúa trong thánh lễ, theo sự giải 
thích của Chính Thống Giáo, được nhiều người nhận hơn cả và được thay thế bằng một bản văn 
trình bày ngắn gọn, ý nghĩa lời truyền phép và sự kêu cầu Thánh Linh kèm theo những lời truyền 
phép. Ngoài ra người ta thêm rằng: Giáo Hội có lý khi dâng lễ hiến sinh không đỗ máu trong thánh lễ 
và cầu nguyện cho các linh hồn được an nghỉ. 


Ngoài những thay đổi này, bản dịch Hy Lạp của cuốn Tuyên Xưng Chính Thống (Confessio 
Orthodoxa) do Moghiba viết, chắc chắn có những ảnh hưởng latinh của giáo chủ Kiev, mặc dầu ông 
chống đối sự hiệp nhất. Thật sai lầm khi cho rằng Meletios Syrigos đã loại bỏ các chủ đề và các ngữ 
điệu vay mượn từ thần học latinh trong bản văn. Khi không nói tới những xáo trộn tín lý, các thần học 
gia Chính Thống Hy Lạp thích dùng những lý luận mượn từ triết học kinh viện được dạy trong các 
trường latinh. Sự kiện này còn được tiếp tục cho tới thế kỷ XVIII (sau thời hiệu này việc du học tại Ý 


trở nên hạn hữu). Những yếu tố latinh thường thấy trong những tranh luận thần học của Moghiba, 
cũng như trong bản thuyết trình về những vấn đề mà các tác giả chính thống muốn trình bày bằng 
những công thức rõ rệt. Do đó giữa các phân tích, người ta thấy sự khác biệt về tội nặng và tội nhẹ, 
về việc đền tội bắt buộc sau khi xưng tội, đó là những phân tích song song với những phân tích mà 
người ta thấy trong các bản văn Công Giáo của thời đại. Tại một khóa họp công đồng 
Constantinople, sau những thương lượng tại Moldavie (1642), một người theo Lukaris đã nghi ngờ về 
giá trị cuốn Tuyên xưng Chính Thóng (Confessio Orthodoxa) của Moghiba, và lưu ý rằng trong bản 
dịch của Meletios Syrigos được coi như tài liệu tín lý của Chính Thống Giáo, người ta có thể đọc 
được bản dịch sát nghĩa Hy Lạp về chữ latinh fransubstantiatio (biến đỗi bản thể hay biến thể), là bản 
dịch đã đưa vào ngôn ngữ học chính thống một điều mới lạ phi thường. Sự bác bẻ bị bỏ rơi nguyên 
tuyền và đơn thuần. 


Mặc dầu nhiều người nhìn nhận tầm quan trọng của cuốn Confessio của giáo chủ Kiev, bản dịch Hy 
Lạp của Syrigos chỉ được xuất hiện vào năm 1667. Bản dịch này đã được in tại Leyde hoặc tại 
Amsterdam, có lẽ nhờ tài trợ của các "quốc hội” (Etats Généraux) (3). Vì sai lầm, người ta đã cho tác 
phẩm của Moghiba là một trong những bản văn điển hình của Chính Thống Giáo. Tác phẩm này có 
giá trị tới thế kỷ XIX, đặc biệt tại các tòa thượng phụ Moscou và Kiev, trong suốt thời kỳ trường phái 
Kiev còn ảnh hưởng. Nhưng bản dịch Hy Lạp của cuốn sách này quá thiên về ”latinh” nên không thể 
bảo toàn được thế giá cho tới thời phục hưng của thần học tu đức Chính Thống. 


Cũng vậy, một bản văn khác dưới tên Confessio của Dosithée II Notaras (1672) thượng phụ tại 
Jérusalem, xuất hiện vào thời kỳ ông đang hướng dẫn công đồng cuối cùng để chống lại tín lý của 
Lukaris. Lịch sử Chính Thống Giáo trong đề quốc Ottoman cho thấy: việc chống đối Lukaris gần suốt 
thế kỷ XVII nêu bật tính chất lạc đạo của thượng phụ này, và đồng thời chứng tỏ sự liên lạc bắt ngờ 
với Tin Lành Cải cách không phải là mối nguy thực sự, điều này còn đúng cho một thời gian lâu dài 
nữa. 


XII. CÁC VIỆN TU VÀ ĐỜI SÓNG TRONG TU VIỆN. 


Sau khi thành Constantinople thất thủ, không còn có đời sống tổ chức trong các viện tu tại thành 
phó, ngoại trừ những cộng đoàn chiêm niệm trực thuộc tòa thượng phụ. Tuy nhiên, một số tu viện 
tiếp tục tồn tại trong nhiều thế kỷ bách hại tại các miền Âu Châu lệ thuộc đế quốc Ottoman. Đôi khi 
người ta còn giúp đỡ sửa sang lại những tòa nhà bị phá hại, và các tu sĩ đã di tản trở về, hoặc thành 
lập một tu viện mới. Đời sống các dòng tu Chính Thống không bao giờ thiên về chức linh mục như 
các tu viện Tây phương. Trong suốt hai thế kỷ XVI và XVII, các tu viện Tây phương tiếp tục đóng vai 
trò quan trọng trong cộng đồng Kitô Giáo. Và như trước đây, hoạt động của các tu sĩ và các vị ân tu 
chủ yêu chuyên lo những việc đạo đức, đó cũng là lý tưởng của người giáo dân mộ đạo. 


Bán đảo Mont Athos, cùng với các dòng tu trên đảo, rơi vào tay người Thổ Nhĩ Kỳ và sát nhập vào 
đế quốc Ottoman năm 1430. Trong thời kỳ chúng ta đang nghiên cứu, Mont Athos không hề được 
hưởng quy chế đặc biệt nào. Nguyên tắc của người Thổ Nhĩ Kỳ là cắm không được đụng chạm tới tài 
sản tôn giáo của kitô hữu, nguyên tắc này luôn được áp dụng cho Mont Athos. Ngoài ra, những đạo 
trưởng mới đã tăng cường những đặc quyền khác nhau trong thời Byzantin, và trên thực tế, các tu sĩ 
vẫn là sở hữu chủ của tất cả bán đảo, tuy nhiên không thể thi hành tại đây những quyền bá chủ 
(quyền mà họ không bao giờ có). Người hồi giáo vốn khinh thị các kitô hữu, nhưng đã nhiều lần trong 
lịch sử, họ tỏ lòng kính trọng các tu sĩ. Người Thổ Nhĩ Kỳ cũng hành động như vậy. Do đó, việc chính 
quyền Ottoman tới không hề làm ngưng trệ sinh hoạt của cộng đồng Mont Athos. Ngay những liên lạc 
của họ với người Tây phương gốc Slave, sống ngoài đế quốc Ottoman hầu như không bao giờ gián 
đoạn. Những tu sĩ tới từ những miền khác nhau của nước Nga, có thể lưu lại ít lâu trong tu viện núi 
Athos. Tu viện người Slave tại Stavronikita, một tu viện quan trọng nhát của thế kỷ XVI, đã được xây 
cất và trang bị không cần sự giúp đỡ của ngoại quốc. 


Các tu sĩ tại Mont Athos thường được miễn thuế giáo triều, và đó là do thiện ý của thượng phụ. Dầu 
vậy, nhiều tu viện đã gặp khó khăn tài chính trong một thời gian dài. Nước Nga thường cứu trợ họ. 
Một vài tu viện tại Athos cũng có những cơ sở nhỏ tại Moscou. Người Nga rất quảng đại, Mont Athos 
luôn là trung tâm tinh thần tuyệt hảo của Chính Thống Giáo và là một trung tâm có thế giá. Trong 
phương án nâng Moscou lên tòa thượng phụ, các tu sĩ tại Mont Athos được hỏi ý kiến. Vào thế kỷ 
XWMI, thượng phụ Nicone đã tìm được tại Mont Athos những bản văn thế giá nhất trước khi thực hiện 
việc sửa đổi phụng vụ. 


Ảnh hượng tinh thần do các tu viện tại Mont Athos thực hiện được, chắc chắn là thành quả đẹp nhất 
của đời sống các tu sĩ. Mặc dầu mãi đến thế kỷ XVIII mới có sự phục hưng tinh thần rộng lớn, nhưng 
trong nhiều thế kỷ trước, các tu sĩ vẫn duy trì những truyền thống tinh thần cố cựu. Chân phước NIil 
de Sora và Maxime le Grec đã tu học trên Núi Thánh truyền thống theo thuyết tĩnh tọa (hésy chaste) 
và đã du nhập thuyết này vào Moscovie. Đưa những truyền thống tập nhịp (idiorythmique) vào các tu 
viện tại Nga là việc làm theo kiểu các tu viện Mont Athos. Sau này, những tu viện đó bị suy thoái, 
nhưng họ vẫn cố gắng theo đuổi chủ đích nguyên thủy là cải tổ tu viện bằng cách liên kết đời sống 
chiêm niệm và ân dật với nếp sống tập thể. Tuy nhiên, những bản văn thiêng liêng độc đáo của thời 
này rất họa hiếm, được biết tới nhiều nhát là cuốn Phân rỗi của tội nhân (le salut des pécheurs). 
Cuốn sách này là tác phẩm của Agapios, tu sĩ tại Mont Athos, được phát hành lần đầu tiên tại Venise 
năm 1641. 


Khắp nơi thuộc lãnh địa Thổ Nhĩ Kỳ, trên các đảo cũng như tại Âu Châu, đời sống của các tu viện 
được duy trì. Chính vì thế mà thánh Wissarion (hay Bessarion) (+1541), một mục tử gương mẫu, đã 
vất vả tái thiết dòng Chúa Cứu Thế gần thành phó, nơi ngài trụ trì. Ngài cũng là giáo chủ tại Larissa 
thuộc vùng Thessalie. Thánh nữ Philothéa (+1589), một quả phụ thành Athènes, là bề trên tu viện 
thánh André và nhiều nhà thương do bà sáng lập. Bà chuyên lo các phụ nữ công giáo trước đây là 
những nô lệ của người Thổ Nhĩ Kỳ. 


XIII. NHỮNG TÒA THƯỢNG PHỤ MELCHITE TRONG THỜI NGƯỜI THỎ NHĨ KỲ THÓNG TRỊ. 


Hầu như không có vấn đề hoạt động thiêng liêng hoặc khoa học trong các tòa thượng phụ Melchite 
vào thế kỷ XV. Từ khi chắm dứt đạo quân Thánh Giá, tại Cận đông, người chính thống giáo sống một 
đời tương đối an bình. Tuy nhiên, có những thời kỳ, người Melchite thuộc Ai Cập đã gặp nhiều khó 
khăn và thỉnh thoảng lại bị bách hại! Số phận của họ kém hơn những anh em tại Jérusalem và 
Antioche. Tòa thượng phụ Melchite tại Alexandrie trong thời kỳ này chỉ gồm mấy cộng đoàn nhỏ. 
Theo một tài liệu xuất hiện giữa những năm 1530 và 1540, người ta thấy chỉ có 7 nhà thờ Melchite. 
Giáo sĩ của 3 miền gồm những người bản xứ, thường chỉ nói tiếng Ả Rập. Sau cuộc chinh phục của 
người Thổ Nhĩ Kỳ năm 1516-1517, các tòa thượng phụ mới được sáp nhập vào quyền trực tiếp của 
Constantinople như máy thế kỷ trước; sau đó, những chức thượng phụ và giám mục chỉ được trao 
ban cho các linh mục gốc Hy Lạp. 


Trái với Constantinople, Alexandrie, Antioche và Jérusalem vẫn trung thành với tinh thần Hiệp Nhất 
Giáo Hội (theo công đồng Florence) cho tới khi người Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman xâm chiếm. Năm 1440, 
Philothée, thượng phụ Alexandrie, báo cho đức giáo hoàng Eugène IV biết rằng những người 
Melchite đã nhắc tới tên ngài trong lời nguyện của họ. Ít lâu sau, một giáo chủ thuộc tòa thượng phụ 
đại kết tìm cách gieo rắc nghi ngờ giữa phẩm trật Melchite, nhưng ông chỉ gây ra gián đoạn liên lạc 
với Tây phương latinh. Tổng phó tế Moise Giblet tới thăm giáo triều Piô II tại Sienne, để nhân danh 
các tòa thượng phụ Melchite thảo luận về việc tổ chức đạo binh thánh giá, lần này sẽ tấn công 
Rhodes (có lẽ với sự cộng tác của thủ lãnh Hồi Giáo đang kiểm soát ven biển chung quanh 
Beyrouth). Nhân dịp này, khi ông nói về ý chí kiên cường muốn Hiệp Nhất Giáo Hội (như ông đã 
được các thượng phụ chính thống miền Cận đông ủy thác), người ta thấy những lời lẽ của ông tự 
nhiên ám chỉ đến công đồng mới đây về Hiệp nhát. 


Tất cả đều thay đổi khi Selim I đặt ba tòa thượng phụ Melchite dưới quyền Ottoman. Theo hệ thống 
của Thổ Nhĩ Kỳ, những tiếp xúc của hàng giáo sĩ với hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ phải được thực hiện qua 
trung gian của thượng phụ đại kết. Mấy thượng phụ khác của Alexandrie và Jérusalem định cư tại 
Constantinople trong thế kỷ XVI và XVII. Tuy nhiên, chính sách Hy Lạp hóa hàng giáo sĩ không thể 
lan tới tòa thượng phụ Antioche. Tình trạng này giúp những khuynh hướng Hiệp nhất thêm sinh động 
trong lãnh thổ Antioche và cho phép thực hiện một mẫu Hiệp Nhất mới vào cuối thế kỷ XVII. Như vậy, 
những cộng đồng Melchite Công Giáo tại Syrie và Liban vẫn còn là những cộng đồng Công Giáo 
quan trọng nhất trong bốn tòa thượng phụ cổ cựu. 


XIV. TÒA THƯỢNG PHỤ MELCHITE TẠI ALEXANDRIE 


Vai trò quan trọng của các thượng phụ vào thế kỷ XVI và XVII thuộc. ngành Hy Lạp tại Alexandrie 
không liên hệ gì với địa vị tâm thường của những cộng đoàn Melchite cô ít tâm mức thiêng liêng. 


Những tòa thượng phụ này chiếm hàng thứ nhì, đó là điều mà những người chính thống rất kính 
trọng các khoản luật cỗ không bao giờ quên. Tiêu biểu cho những người này, có Pigas và Lukaris. 
Trước khi về tòa Constantinople, Lukaris đã trụ trì tại tòa thượng phụ Ai Cập. Trong thế kỷ tiếp sau 
cuộc chỉnh phục của người Thổ Nhĩ Kỳ, hầu như không có vấn đề liên lạc giữa tòa thượng phụ 
Melchite tại Nil và Roma. Những liên lạc giữa Roma và các thượng phụ Samuel Capasoulès và 
Cosmas lII trong tiền bán thế kỷ XVIII không đạt được kết quả nào. Có lẽ Cosmas sợ Roma can thiệp 
vào những thừa truyền phụng vụ. Nhưng những biến cố này sẽ thuộc về thời đại sau. 


Những tu sĩ Phanxicô người Ý, trú ngụ tại miền thượng Ai Cập từ năm 1666 làm việc giữa người 
Copte, vào thời này đông hơn người Melchite. Những tu sĩ Phanxicô thuộc tu viện Đất Thánh, dưới 
sự bảo trợ của Pháp, đã bắt đầu thành lập một vài tu viện tại Ai Cập, trong thời này hoạt động của họ 
bị hạn chế trong việc mục vụ giữa người lafinh. 


XV. GIÁO HỘI TẠI JERUSALEM. 


Lịch sử tòa thượng phụ Melchite tại Jérusalem cho ta thấy chính sách Hy Lạp hóa sau cuộc chinh 
phục của Selim I. Vào cuối thế kỷ XVI, tòa thượng phụ chuyển qua tay Hiệp Hội Mộ Thánh Hiệp hội 
này qui tụ tất cả các tu sĩ Chính Thống của thành phố và các vùng phụ cận, mà trung tâm là tu viện 
thuộc thượng phụ .Jérusalem. Hiệp hội này đã tồn tại lâu dài với những cơ sở và tài sản quan trọng 
trong khắp vùng Chính Thống Đông phương (tới Gallicie). Sau Germain de Péloponnèse (1534- 
1579), một loạt tòa thượng phụ Hy Lạp được thiết lập và Hiệp hội trở nên một cơ cấu mạnh mẽ quản 
trị các giáo sĩ. Phẩm trật của tòa thượng phụ và những người ”Hagiotaphite” liên lạc mật thiết với 
nhau. Trên lý thuyết, những kitô hữu bản xứ nói tiếng Syriac hoặc Ả Rập được nhận như ứng viên 
vào Hiệp hội, nhưng thực tế chỉ có người Hy Lạp mới được nhận và cứ thế tiếp tục lâu dài. Ngay cả 
đến thời đại chúng ta, chỉ có một thiểu số người Hy Lạp quản trị tòa thượng phụ Jérusalem. 


Nhóm Metchite nỗ lực chiếm lại những nơi thánh và canh giữ chu đáo. Nỗ lực này chắc chắn đã gây 

ảnh hưởng lớn đối với Hiệp hội. Họ luôn chiếm phần đa SỐ trong miền Jérusalem, và gồm đa số dân 
chúng kitô hữu kể từ sau thời Thập tự quân. Họ tiếp tục chống đối người latinh, điều này còn gây khó 
khăn lâu dài cho việc tiếp xúc giữa phẩm trật Hy Lạp và hàng giáo sĩ latinh trong thành thánh. Đến 
lượt những người latinh đòi quyền lợi trong nhiều thánh đường. Họ dựa trên hòa ước ký kết năm 
1333 giữa Robert d'Anjou, vua thành Naples và nhà vua Hồi Giáo Ai Cập. Theo đó, Robert và phu 
nhân đã dâng những thánh đường ấy cho tổng hội dòng Phanxicô, và từ thế kỷ XIII, các tu sĩ 
Phanxicô vẫn tự xưng là những người canh giữ Thánh Địa. Trong những năm kế tiếp, quyền giữ nơi 
thánh của người latinh bị đe dọa không ngừng: năm 1553, Soliman II đuổi các tu sĩ Phanxicô ra khỏi 
nhà tiệc ly; Ông bắt buộc người Hagiotaphite phải đuổi người latinh xa hơn nữa. Thượng phụ 
Théophane người từ lâu vẫn chủ trương xích gần lại với Giáo Hội Roma, năm 1615 đã hứa nâng đỡ 
cho một trung tâm Dòng Tên được vua Louis XIII che chở, thành lập một nhà của hội dòng tại 
Jérusalem. Vài tuần sau người ta hiểu rằng dự án này không thể thực hiện được. Vào năm 1621 
Dòng Tên tại Canillac đã cố gắng mở nhà mới nhưng cũng không thành. Người ta nhận thấy thượng 
phụ Théophane, trong các vụ đụng độ giữa các vị "thừa sai” latinh, đã cố ý tạo nên những chống đối 
nhau giữa Dòng Tên và dòng Phanxicô, để rồi sau đó có thể đuổi những người gây xáo trộn ra khỏi 
thành thánh. Kết quả là trung tâm của các ”chủ chiên tinh thần” Phanxicô giảm sút nhiều. Ở thời đại 
mà chúng ta đang tìm hiễu, họ chỉ còn điều khiển một số nhỏ người latinh. Mãi tới thế kỷ XIX những 
đoàn chiên người Melchite mới gia tăng, họ trở lại Công Giáo và chấp nhận nghi thức latinh. Các tu sĩ 
Phanxicô lấy làm xúc phạm khi thấy những lạm dụng mà người Melchite thuộc thượng phụ 
dérusalem phải chịu, nhưng họ luôn giao hảo với giáo dân thuộc thượng phụ Antioche. Vả lại họ luôn 
tỏ ra rất khoan dung, chính vì thế mà trong thời gian lâu dài họ được phép làm hôn thú giữa người 
công giáo và người không công giáo. Đức Urbain VIII chống lại việc làm có tính cách lạm dụng của 
"người Đức”, lạm dụng này đã bị cắm tại Đông phương. Thái độ của đức Urbain VIII gây khó khăn 
cho các linh mục latinh muốn xích gần hai Giáo Hội lại với nhau. Ngay sáng kiến thiết lập những tòa 
giám mục latinh mới tại Cận đông với chủ đích vận động sự Hiệp Nhất, cũng ít được đức Urbain VIII 
tán thành và khuyến khích. Sáng kiến này đã gây tiếng vang nơi các tu sĩ Phanxicô có nhiệm vụ canh 
giữ thánh địa. Một người trước đây canh giữ thánh địa thuộc dòng Phanxicô, tên là Quaresimus, đã 
viết trong cuốn Sự frong sáng của Thánh Địa (Elucidatio Terrae Sanctae, 1639) rằng: Một lần nữa, 
người ta muốn đặt một thượng phụ latinh lưu trú tại Jérusalem, ước vọng này chỉ được thực hiện vào 
thế kỷ XIX, nhưng trong những hoàn cảnh khác. 


XVI. TÔNG GIÁO PHẠN TỰ TRỊ TẠI SINAI. 


Công đồng của tòa thượng phụ đại kết nhìn nhận quyền tự trị của tổng giáo phận Sinai năm 1575. 
Bề trên (Higoumenos) của tu viện thời danh thánh Catherine, được phong chức giám mục do thượng 
phụ tại Jérusalem trước đây là bề trên các tu sĩ. Dân du mục và dân chài lưới sống quanh vùng này 
đều thuộc về tổng giáo phận Sinai. Tổng giáo phận này được khoảng chừng một trăm tín hữu, là một 
Giáo Hội nhỏ biệt lập đối với Chính Thống Giáo, nhưng lại chiếm một địa vị duy nhất trong lịch sử 
tương giao giữa các Giáo Hội Đông phương và Tây phương. Những văn kiện mà đức giáo hoàng đã 
gởi tới các tu sĩ Sinai cho tới thế kỷ XVIII, không dùng những phương thức thông dụng như khi liên 
lạc với các "giáo đồ hiệp nhất”, chứng tỏ rằng Roma đã coi họ như Công Giáo. Trong tất cả các thư 
gởi cho đức giáo hoàng, các tu sĩ trưng ra nhiều bằng chứng về sự kính trọng sâu xa đối với Tòa 
Thánh. Trong những thế kỷ XVII và XVIII có lẽ ngay cả trước thời đó, tu viện tại Sinai có một nhà 
quản lý (Metochion) tại Messine, nhiều tu sĩ sống tại đây có những tương quan bằng hữu với người 
công giáo. Bản phác họa của tòa thượng phụ Jérusalem sẽ không hoàn hảo nếu không nói đến Giáo 
hội Sinai như một trong những cơ sở chính họ đã thành lập. Lịch sử của tu viện Sinai là thí dụ cụ thể 
nhất về kinh nghiệm thống nhất đương nhiên của Giáo Hội, mặc dầu bộ Truyền Giáo càng ngày càng 
tỏ ra lo lắng về những nhóm Quy nhất (Uniates) và về sự Hiệp nhất chung (Union). 


XVII TÒA THƯỢNG PHỤ MELCHITE TẠI ANTIOCHE CHO TỚI NỬA THÉ KỶ XVI. 


Những biến cố đã xây ra tại Cận Đông, trong tòa thượng phụ Melchite ở Antioche sau cuộc chinh 
phục của Thổ Nhĩ Kỳ là đáng quan tâm nhát trong lãnh vực tôn giáo. Trong những tòa thượng phụ kỳ 
cựu, các liên lạc với người công giáo latinh được kết nối hơn các nơi khác. Có lẽ do những hoàn 
cảnh khác nhau, nhưng không thể xác định đâu là hoàn cảnh nỗi bật. Hàng giáo phẩm Melchite và 
người địa phương vẫn ở trong tay thượng phụ cho tới thế kỷ XVIII. Trái với Alexandrie và Jérusalem, 
Antioche vẫn giữ mối tương giao với Giáo Hội Roma, mặc dầu họ bị cô lập trong mười năm đầu dưới 
nền thống trị Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là nhờ họ sống gần gũi với Giáo Hội Công Giáo thuộc nghi lễ Maronite 
và nhờ những trao đổi với người công giáo hay với người Armenien thuộc những nhóm tại Antioche 
có chủ trương Hiệp nhất. Có lẽ những cộng đồng Kitô hữu khác nhau tại Cận đông đã có một nếp 
sống riêng biệt, nhưng không thể quả quyết răng hàng giáo sĩ và giáo dân không biết tới nhau. Rất 
hay là Syrie và vùng ven biển Liban có nhiều dễ dãi để người Tây phương lui tới. Cho tới thế kỷ XVII, 
phần lớn những giao dịch với Đông phương thường mượn đường thương mại. Ba tòa lãnh sự Pháp 
trong vùng đương nhiên cộng tác vào những kinh doanh của các "thừa sai” latinh như người ta đã 
thường nói. Những tiếp xúc nhất thời được duy trì dưới triều đức Grégoire XIII, qua những cơ sở tôn 
giáo được vua Louis XIII bảo trợ, và được Bộ Truyền Giáo chấp thuận (Bộ này được thành lập năm 
1622). Bộ Truyền Giáo hoạt động được ở Đông Phương là nhờ sự bảo trợ của nước Pháp. Tuy 
nhiên Bộ vẫn giữ điợa tính cách đkäc lập đối với Paris trofg năm mươi năm đầu. 


Những "nhà truyền giáo” liên lạc thường xuyên với các giám mục thuộc các nghỉ lễ khác nhau tại 
Đông phương. Các ngaxi đóng vai trò qu`n trọng trong việc mở mang tương giao với Cône Giáo Tây 
phưtng. Tqy nhiên, những cô g'éng cu{a các Giáo Hội là những yêu tố chílh để sự Hiệp Nhất Giáo 
Hội đượa thực hiedn trêj lãnh thổ Antioche vào cuối thời mà chúng ta đang nghiên cứu. Một số người 
latinh nghĩ rằng nên thiết lập một Cộng Đồng Công Giáo duy nhất tại Đông phương, dự án này đã 
không có cơ hội thành công. Cũng vậy, ý muốn latinh hóa hoàn toàn do tu sĩ dòng Capucin tên là .J.B. 
de Saint Aignan đề nghị hay bài thuyết trình của ông nhan đề: ” Sân khấu Thỗ Nhĩ Kỳ” (Théâtre de la 
Turquie) (1682), mà ông cho là giải pháp duy nhất có giá trị, đều không có kết quả. Những tòa giám 
mục latinh được đức Urbain VIII thiết lập tại hậu phương đất Syrie, Perse và vùng Mésopotamie, 
không bao giờ đạt được mục đích của người sáng lập. Những người thuộc phái Melchite, những 
người sống ở phía Tây Syrie thuộc nghi lễ Antioche, những người Arménien (từ thế kỷ XVI) và những 
người Chaldéen, sau khi hiệp nhất với Roma, vẫn duy trì những tổ chức cổ truyền riêng, họ đã trở 
nên những cộng đồng đóng kín trên bình diện dân sự. Kê từ thế kỷ XIX, họ mới được công nhận như 
những cộng đoàn bởi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Ai Cập. Những quyền lợi của các người theo 
phong trào Hiệp nhất không được xác định rõ ràng trong những thỏa ước năm 1673. Trong những 
trường hợp đã được nghiên cứu, không một trường hợp nào cho thấy sự hiệp nhất của Giáo Hội 
được thể hiện trong toàn diện một cộng đồng. Những nhóm Công Giáo tiếp tục tồn tại bên cạnh các 
cộng đồng khác không Công Giáo. Và chỉ hàng giáo phẩm của những cộng đồng không Công Giáo 
này mới được vua Thổ Nhĩ Kỳ công nhận như các thủ lãnh của ”quốc gia” riêng của họ. 


Giáo phận Antioche đã là và vẫn còn là Giáo Hội lớn nhất trong vùng Chalcédoine tại Cận đông. Vào 
đầu thế kỷ XVI, còn nhiêu tu viện và rất đông tu sĩ trong miên Damas, thành phô mà thượng phụ cư 
ngụ, trong miên núi Liban và trong ”thung lũng kitô hữu” ở Tây Bắc Homs. Tu viện Savvas Tavra, giáp 


cận thành phố .Jérusalem, là tu viện duy nhất của người Melchite có thể so sánh được với những tu 
viện tại Syrie: Những tu sĩ sông tập thê không hê được coi như “Hagiotaphite” đích thực. 


Trong thời kỳ bị cô lập hóa sau cuộc chinh phục của người Thổ Nhĩ Kỳ, những tiếp xúc trở nên họa 
hiếm giữa giáo hoàng và người Maronite. Dưới triều thượng phụ .Joachim IV, có những tiếp xúc được 
thực hiện giữa người Melchite tại Antioche, cũng như giữa những trung tâm chính thống khác và 
Roma trong những năm cuối cùng của thế kỷ XVI. Thượng phụ lưu ngụ ít lâu tại Valachie và giữa 
những người Ruthène thuộc Pologne. Joseph Hajjar, một chuyên viên về lịch sử Giáo Hội Đông 
Phương nói rằng: Cũng trong thời đại này, năm 1560, thượng phụ .Joachim gởi một lá thư cho các 
giám mục của ngài, cắm họ bộc phát những lời quá đáng đối với đức giáo hoàng hay coi Công Giáo 
latinh là rối đạo. Tinh thần cởi mở này là đặc điểm của nhiều ghám mục thuộc tòa thvợng phụ t2one 
thời đại kế tiếp. 


XVIII. SỨ MỆNH CỦA LÉONARD ABEL DƯỚI TRIỀU ĐỨC GRDÙGOIRE XIII. 


Dưới triều Grégoire XIII, trong nhữnf năm 1583-1587, Roma đã trao cho Léonard Abel người Mahte 
sử mạng truyền giáo. Ông này được ủy thác đặc biệt chuẩn bị việc Hiệp Nhất Giáo Hội. Không mập 
mờ, ông cô gaing áp dqong niên lịch Grégorien tại Đông phương, vI đây là việc cải cách mà đức giáo 
hoàng coi như một cự kiện đáng ghi nhất của triều đại ngài, và thường xuyên được nói tới trong các 
bản văn liên quan đến sự hiệp nhất của Giáo Hội latinh và Chính Thống. Nhưng Abel không đạt được 
kết quả nào. Sứ điệp của đức Grégoire mà ông trao cho thượng phụ Joachim V đã mang lại kết quả 
trái ngược. Năm mươi năm sau, bề trên dòng Capucin tại Alep còn thấy phải biện minh cho lá thư 
của giáo hoàng. Có lẽ Abel đã liên lạc với vị tiền nhiệm của Joachim, tức là vị thượng phụ lớn tuổi tên 
là Michel VII, ông này bị bắt buộc từ chức và lưu ngụ tại Alep. Michel đã tuyên bố vâng phục Roma 
vô điều kiện, và nài nỉ xin Tòa Thánh giúp ông phục hồi quyền bính. Giai đoạn này là nguồn gốc về 
giả thuyết của một số tác giả cho rằng: một nhóm nhỏ người thuộc phong trào Hiệp Nhất quây quần 
nhau tại Alep trong khi Abel đang ở đấy, họ là nồng cốt về sự hiệp nhất đã thực hiện được hơn 40 
năm sau, lúc các linh mục latinh tới. Có lẽ người con trai của gia đình Karmi đã là thành viên số một 
của nhóm này. Ông trở nên giám mục của thành phố quê hương ông, với danh hiệu Meletios. Khi 
ông được bầu làm thượng phụ dưới quyền thượng phụ Euthyme II, ông đã gởi cho đức giáo hoàng 
một bản tuyên xưng Đức Tin. Chẳng bao lâu Alep bị Beyrouth làm lu mờ, nhưng Alep vẫn là điểm tựa 
quan trọng nhất của các nhà "truyền giáo”. Vì tại thành phố này có nhiều nhóm Kitô quan trọng khác 
nhau và đã trở nên một trung tâm thương mại lớn ở Viễn đông. Có một ông lãnh sự Pháp sống ở đây 
từ thế kỷ XVII, ông rất có thế lực và ảnh hưởng. 


XIX. THÉ HỆ ĐÀU TIÊN CỦA CÁC NHÀ TRUYÈN GIÁO PHÁP. 


Cơ sở đầu tiên được thành lập năm 1625, có lẽ thuộc dòng Capucin. Người đầu não của cơ sở này 
là cha Joseph, biệt danh là ”mưu sĩ hay "hồng y áo xám” (éminence grise). Ông cộng tác với Ingoli, 
bí thư quyền thế của Bộ Truyền Giáo để tiếp tục duy trì chương trình của Roma: thành lập những 
trung tâm mới trong đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên ông không bao giờ quên quyền lợi của nước 
Pháp. Những cha Dòng Tên tới sau các cha Capucin một năm. Mặc dầu bắt đầu có sự chống đối của 
cộng đồng Pháp, các cha Dòng Tên vẫn đứng vững nhờ sự che chở của thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ. Một 
số nhỏ tu sĩ nhà Kín không mang giày tới Alep năm 1626; hình như họ không gặp khó khăn nào. Nhà 
của họ chỉ được dùng như căn cứ cho những hoạt động của họ tại Perse. Một trụ sở khác của họ, 
duy nhất trong vùng, là tu viện núi Carmel được thành lập mắấy năm sau đó; không ai có thể phản đối 
họ về quyền chiếm cứ nơi cội nguồn của dòng. Nhưng những cuộc tranh tụng liên tục giữa các nhóm 
tôn giáo, nhất là trong hai mươi lăm năm cuối cùng của thế kỷ XVII, đã làm cho Bộ Truyền Giáo bận 
tâm nhiều. Các tu sĩ Phanxicô ngăn cản các thừa sai Pháp đến nỗi có lúc cha Joseph đe dọa triệu hồi 
dòng của ông tại Cận đông về. Ghen tương giữa dòng Capucin và Dòng Tên đôi khi trở nên ác liệt 
đến nỗi vì thế ngoại giao mong manh giữa Pháp và Roma thường bị đe dọa do ảnh hưởng của các vị 
lãnh đạo tôn giáo. Tại mấy thành phố, người ta thường muốn biết dòng nào hướng dẫn thiêng liêng 
cho những người công giáo latinh. Mới nhìn, thì những chỉ tiết này ít quan trọng, vì các nhóm thừa sai 
tại Alep cũng như ở các nơi khác tại Đông phương thường bé nhỏ. Tuy nhiên phải nhận rằng họ thực 
tình làm việc cho sự hiệp nhất các Giáo Hội, dầu những người chủ trương Hiệp nhất, đặc biệt người 
Melchite, giữ một thái độ độc lập cố chấp đối với phương thức họat động của các linh mục Pháp. Mỗi 
khi có dịp, các tu sĩ latinh cố gắng tiếp xúc với những kitô hữu không công giáo, bằng cách dạy họ 
những bài học về tôn giáo. Queyrot, vì Dòng Tên thừa sai được biết tới nhiều nhất trong thời gian 
đầu, đã mở một trường học vào năm 1644, tại Damas là thành phố đóng kín nhất. Nhờ ngôi trường 


này ông đã tạo được một trung tâm Công Giáo Melchite trong tòa thượng phụ. Người ta muốn duy trì 
sự hướng dẫn tinh thần cho người công giáo Đông phương bằng cách lập nên những phong trào và 
hội đoàn theo kiểu Âu Châu. Chỉ một vài thừa sai có tư tưởng dung hòa hoạt động của họ với truyền 
thống của Giáo Hội Đông Phương. Nhiệt tình của thánh bộ Truyền Giáo mới được thành lập không 
đủ mạnh mẽ để thúc đẩy các linh mục Tây phương từ bỏ mặc cảm tự cao của họ tại Đông phương. 
Những người latinh thường coi các tu sĩ Đông phương là dốt nát, thiếu văn hóa. Một vài giám mục đã 
chấp nhận sự giúp đỡ tài chánh do các thừa sai can thiệp. Sự kiện này không làm gia tăng thế giá 
của người kitô hữu Đông phương. Những tường trình của các thủ lãnh trung tâm truyền giáo, hiện 
nay còn giữ được, đã vắn tắt cho biết: các trung tâm truyền giáo hy vọng sẽ chinh phục được các 
giám mục về cho Giáo Hội Roma. Dù sao vẫn là điều bất công nếu thối phồng khía cạnh tiêu cực 
trong công việc của các vị thừa sai, hoặc tưởng rằng cố gắng latinh hóa của họ đã gây ra sự chống 
đối của hết mọi người Đông phương. 


Sự bành trướng khuynh hướng chống người latinh trong môi trường Melchite có lẽ là hậu quả của 
chiến thuật mà các linh mục Pháp đã dùng, và của mối thất vọng vì các trung tâm truyền giáo không 
thực hiện được những điều lớn lao họ mong đợi; tuy nhiên, những tương giao bằng hữu và huynh đệ 
vẫn tồn tại giữa người latinh và người Melchite. Giữa các tu sĩ Phanxicô người Pháp có nhiều nhân 
vật nỗi danh, có ý thức về nghĩa vụ của họ. Những khiếu nại bắt đầu trào về bộ truyền giáo vào giữa 
thế kỷ XVII, về vấn đề người latinh thích lui tới các thánh đường theo nghi lễ Đông phương. Những 
khiếu nại này miêu tả rõ hoàn cảnh lúc đó. Các sự việc này đi ngược lại với chính sách ủng hộ người 
latinh của Roma dưới triều đức Urbain VIII. Mặc dầu sau đó có những thay đổi, những khuynh hướng 
này vẫn tiếp tục bộc lộ, chẳng hạn lệnh cắm nhận lãnh các bí tích nơi linh mục công giáo “Đông 
phương”. Với thời gian, lệnh cắm này trở nên quy luật chính thức và chỉ được hủy bỏ vào thế kỷ XX. 


XX. FRANCOIS PIQUET. SỰ BÀNH TRƯỚNG ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁP. 


Còn hơn ở Constantinople, những thừa sai tại Syrie liên lạc chặt chẽ với các đại diện của vua Pháp, 
nên dễ biết lịch sử của các trung tâm truyền giáo qua hoạt động của các công sứ Pháp kế tiếp nhau. 
Francois Picquet (từ năm 1653) là người được biết tới hơn cả. Do ảnh hưởng cá nhân của ông với 
hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ, ông thành công đến nỗi làm cho người ta tin rằng những hòa ước giữa vua 
Pháp và hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ có một tầm mức quan trọng hơn là trong thực tế. Giai đoạn cuối cùng 
trong chức vụ của người Pháp có ý hướng tông đồ đáng lưu ý này, bắt đầu vào năm 1674: dầu 
không được huấn luyện đặc biệt, ông được Bộ Truyền Giáo thăng chức Giám Quản Tông Tòa tại 
Babylone và phong chức giám mục cho ông. Trái với những vị tiền nhiệm, đức cha Picquet thường 
xuyên lưu ngụ tại miền Thượng Mésopotamie; ngài làm việc đặc biệt cho những tín hữu thuộc nghỉ lễ 
Đông phương tại Syrie. Sự can thiệp của Picquet thật đặc biệt ở thời Louis XIV, khi nền ngoại giao 
trong đế quốc Ottoman nhất là tại Syrie trên bình diện tôn giáo, càng ngày càng mang đặc tính của 
Pháp. Sự suy yếu của phong trào Pháp hóa theo chủ trương của các trung tâm truyền giáo, làm xuất 
hiện những thay đổi kỳ dị trong chính sách đối ngoại của người Thổ Nhĩ Kỳ, và mỗi lần như vậy, làm 
giảm sút ảnh hưởng tôn giáo của Paris, cho dù ảnh hưởng này đã được đề cao quá đáng. Chính 
sách lớn lao của Istambul ít ảnh hưởng tại Cận đông. Những nhóm chống người latinh mỗi ngày một 
gia tăng áp lực. Đặc biệt tại thủ đô của những người chính thống áp lực này được coi như hậu thân 
của các lực lượng tin lành, cứ dội lên từng thời. Những thừa sai Dòng Tên và tu sĩ thuộc các dòng 
khác, là những người đầu tiên, kể từ thời vua Louis XIV, cổ võ phong trào Pháp hóa tại Syrie và 
Liban. Một hợp tuyển nhỏ và một bài nghiên cứu mới đây của J. Hajjar về Những kitô hữu hiệp nhất 
tại Cận đông, đã khẳng định điều này. Hơn nữa có những bài tường trình và những lá thư gởi cho sở 
lưu trữ chính thức, bày tỏ rõ ràng về lập trường đối với những Kitô hữu tại Đông phương và về 
khuynh hướng thân Pháp của họ. Một tu sĩ dòng Capucin tên là J.B. de Saint Aignan, vào năm 1670 
viết cho Colbert rằng: Những vị truyền giáo có thể tiếp tục công việc tông đồ của họ nhờ những quà 
tặng lớn của vị hoàng đế vô địch của chúng ta, hiện đang trì vị, mà chúng tôi tuyên chứng sức mạnh 
của ngài...” Cha Nau, bề trên Dòng Tên cũng trong thời này, cũng viết: ”Vinh quang và quyên lợi của 
Thượng Đề chính là nơi đây có những vị thủ lãnh các quốc gia Kitô phục vụ các thụ tạo của Ngài”. 


Quả thực, chủ trương Pháp hóa này làm cho phong trào chống người latinh gia tăng rõ rệt, trong khi 


những người theo phong trào Hiệp nhất không phải tất cả đều thân Pháp như những vị lãnh đạo các 
trung tâm truyện giáo đã tin tưởng. 


XXI. THƯỢNG PHỤ EUTHYME II KARMI VÀ NHỮNG NGƯỜI KÉ VỊ ĐÀU TIÊN CỦA NGÀI. 


Những nhà truyền giáo tới Alep gặp tổng giám mục nơi đây tên là Meletios Karmi, đã nói đến ở trên. 

Vị tổng giám mục này giao hảo với người latinh và Roma, từ khi thành lập Bộ Truyền Giáo. Nhiều lần 
Roma đã gởi cho ngài những tác phẩm về phụng vụ Hy Lạp, trong khi đó Meletios đã gởi cho đức 
hồng y Borgia. bản dịch tu chính Ả Rập của những bản văn phụng vụ. Đây là tác phẩm quan trọng 
nhất của thời ấy khi mà tiếng Syriac, được dùng trong những nghỉ thức phụng tự cử hành trong các 
nhà thờ Melchite bị bỏ rơi hoàn toàn. Bản văn Ả Rập hiện thời mượn trong bản dịch của Meletios, 
được tu chính lại. Tuy nhiên, mãi năm 1634, khi ngài được bổ nhiệm thượng phụ tại Antioche dưới 
danh hiệu Euthyme II, thì Meletios mới biểu lộ trong một lá thư, lòng trung thành vô điều kiện với Giáo 
Hội Công Giáo. Ngài qua đời trước khi được Roma xác nhận (tháng giêng năm 1635), có lẽ ngài đã 
bị ám sát vì khuynh hướng theo Roma của ngài. Việc giải thích về cái chết đột ngột này do những 
nguồn tài liệu đúng đắn, nêu rõ đặc tính của thời đại. Sự chống đối đang dần dần lắng dịu thì 
Constanftinople lại khêu lên ở khắp nơi. Sự kiện này cắt nghĩa thái độ nước đôi của các vị kế nhiệm 
Euthyme II. Những tương giao giữa Euthyme lIIl và Makarios IIl Zaim với những người Pháp xuôi xắn 
đến nỗi những bản bá cáo của các thừa sai làm cho người ta có cảm giác rằng các thượng phụ 
Melchite tại Syrie nhất trí về vấn đề hiệp nhất, nhưng họ không dám đi đến giai đoạn quyết định. Tuy 
nhiên cần phải xét xem quan niệm về hiệp nhất của họ có cùng quan niệm của các tu sĩ latinh hay 
không. Chính Meletios Karmi, người tự nhận là Công Giáo, chỉ xác nhận bằng văn tự sự hiệp nhất 
của ông với Giáo Hội Roma sau khi đã được phong chức thượng phụ (có lẽ ông không dùng công 
thức đã được Bộ Truyền Giáo quy định ở thời ấy). Khó có thể cho rằng Makarios lll có cùng quan 
điểm về hiệp nhất. Vì trong khi các thừa sai và Bộ Truyền Giáo trông đợi ông tái thiết sự hợp nhất 
của Giáo Hội Melchite tại Antioche, và gởi qua trung gian Picquet, công sứ Pháp tại Alep, cho đức 
giáo hoàng một lá thư tuyên bố nhìn nhận ngài như "Giám mục thượng phẩm của Giáo Hội Chính 
Thống”, thì Makarios III lại góp phần vào những tranh tụng bùng nỗ tại nhiều tòa thượng phụ chính 
thống, trong thời gian dài, khi ngài tại chức. Ngài chết vào năm 1672 với rất nhiều luyến tiếc của 
người công giáo cũng như ngoài Công Giáo. Tuy nhiên, người ta không thể nhận rằng ngài đã đưa 
giáo phận đến hiệp nhất hoàn toàn. Sau này các sử gia tố cáo ngài quá bộp chộp, nhì nhằng nước 
đôi. 


XXII. SỰ CHIA RẼ TẠI GIÁO PHẠẬN ANTIOCHE. 


Tiếp theo cái chết của Makarios là mười năm xáo trộn. Giữa những xáo trộn ấy, người Hy Lạp lần 
đầu tiên giữ một vai trò quan trọng. Đó là triệu chứng có sự suy thoái về ảnh hưởng của các linh mục 
Pháp và của đường lối ngoại giao Pháp. Năm 1682, Néophytos, người được Constantinople bảo trợ, 
phải từ chức để chỗ cho một ứng viên địa phương là Cyrille V Zaim. Hoàn cảnh lúc ấy đã khác hẳn: 
trong nhiều thập niên, không còn là Constantinople nữa, nhưng chính Bộ Truyền Giáo ảnh hưởng tới 
những môi trường Melchite. Ít lâu sau cuộc phong chức Cyrille, một nhóm nhỏ người Syrie khác đã 
đề cử ứng viên của họ lên chức thượng phụ. Đó là Athanase III Sabbas, một nhân vật ít quan trọng 
nhất của thời này. Ông là tu sĩ dòng thánh Sabbas gần .Jérusalem. Ông có nhiều bạn hữu là tu sĩ 
Phanxicô và ông được lãnh sự Pháp nâng đỡ. Năm 1687, Athanase gởi tới đức giáo hoàng lInnocent 
XI, bản tuyên xưng Đức Tin của ông. Việc đức giáo hoàng nhìn nhận ông là thượng phụ và chuẩn 
cho ông tất cả những bắt hợp luật đã vi phạm trong cuộc bầu cử của ông, không đủ giúp ông bảo tồn 
chức vụ này. Không bận tâm tới Roma, hai thượng phụ ký hợp đồng: Athanase chịu ở tòa Alep 
nhưng sẽ kế vị Cyrille khi ông này qua đời. Bộ Truyền Giáo hủy bỏ hợp đồng này và Roma tiếp tục 
nhìn nhận người công giáo Athanase như thượng phụ. Nhưng Cyrille nhất định đòi chiếu theo hợp 
đồng và Bộ Truyền Giáo bắt buộc phải tìm cách che chở việc quản trị các trung tâm hiệp nhất bằng 
phương thế khác. Năm 1701 giám mục Sidon tên là Euthyme Saifi, từ hai mươi năm giao hảo với 
Tòa Thánh vốn giữ chức giám quản tông tòa nơi những người công giáo Melchite trong giáo phận 
Antioche. Do nhiệt tình thúc đẩy, Euthyme tin rằng phải thay đổi những lề lối phụng tự cổ truyền và kỷ 
luật Giáo Hội. Việc latinh hóa này dĩ nhiên gây ra nhiều chống đối nơi hàng giáo sĩ không chịu hiệp 
nhất, và Roma nhân đấy đã khiển trách ông. 


Việc phong chức của Euthyme Saifi đã thuộc về lịch sử thế kỷ XVIII. Cho dù triều đại thượng phụ 
của ngài chỉ có tính cách chuyên tiêp, phân cuôi của một giai đoạn lịch sử tại Antioche đáng được đề 
cập tới. 


Hoàn cảnh thay đổi hoàn toàn khi vị lão thành Cyrille V gởi tới Roma bản tuyên xưng Đức Tin của 
ông qua trung gian một người bạn Pháp. Lúc đó Bộ Truyền Giáo muốn ổn định tình thế nên đã chấp 
nhận sự từ chức của Athanase Ill, và nhìn nhận quyền của Cyrille. Nhưng hơn 20 năm sau, 
Athanase bắt ngờ rút lại việc từ chức của ông và hai vị thượng phụ hiệp nhất lúc đó tranh nhau ngai 
tòa. Năm 1720, Cyrille qua đời và Athanase được nhìn nhận một lần nữa. Do đó tình thế được tạm 


thời giải quyết. Nhưng mối lo âu những năm dài bất định vẫn còn tồn tại và không thể đặt vấn đề phát 
triên tinh thân Hiệp nhật. Sau khi Athanase III qua đời (1724), giáo phận Anfioche bị chia rẽ hoàn toàn 
và không bao giờ tìm lại được sự hiệp nhất trọn vẹn nữa. 


Nhân dịp các xáo trộn đang lan tràn, những người thuộc phái Hiệp nhất thúc đây Damas chọn ngay 
một ứng cử viên bất ngờ người công giáo tên là Séraphin Tanass (thượng phụ Cyrille VI) cháu của 
Euthym Saifi. Ông được phong chức và đặt làm thượng phụ sau khi người ta đã phải vất vả tìm được 
ba vị chủ phong. Nhưng thượng phụ Constantinople, trong lúc đó đã làm cho hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ 
chú ý tới chính sách của Giáo Hội tại Syrie, một tuần sau đã phong chức cho Sylvestre người đảo 
Chype (Jérémie III) theo lời đề nghị của người Melchite tại Alep, là người theo truyền thống chủ 
trương chính sách Hiệp Nhất Giáo Hội. Thượng phụ này là người thân tín của Athanase II, có lẽ đã 
được chỉ định kế vị ông. Tình hình trở nên bắp bênh, nên ngoại giao Pháp đã bỏ cách xử thế cũ và 
chính thức đứng về phía Sylvestre, là người chống đối ra mặt phong trào Hiệp Nhất Giáo Hội, trong 
khi mãi 1730, Roma mới chính thức nhìn nhận Cyrille VỊ. 


Bài trình bày ngắn gọn về tình hình chung quanh những năm 1700 có thể gây hiểu lầm rằng sự Hiệp 
Nhất Giáo Hội trong giáo phận Antioche đã bị tổn thương trầm trọng, vì những xáo trộn giữa hàng 
giáo sĩ cao cấp nhất đã gây liên lụy đến nội bộ các cộng đồng. Nhưng lại có một loại hiệp nhất mới 
dựa trên những căn bản khác, gây nhiều rạn nứt trong môi trường Melchite. Sự hợp nhất này bộc lộ 
mạnh mẽ hơn điều người ta dự tính, sau những can thiệp của Athanase, chính ở triều thượng phụ 
Cyrille V mà nhiều giám mục chân thành đã gởi bản tuyên xưng Đức Tin của họ tới Roma; rồi sau 
những biến cố năm 1724, một số khá đông những người Đông phương cương nghị đã thực sự phục 
vụ cho sự Hiệp Nhất Giáo Hội. Những tu viện Công Giáo Melchite giúp rất nhiều cho việc Hiệp Nhất 
Giáo Hội, trong đó có tu viện nhà mẹ Choueir tại Liban, thành lập năm 1697 do một vài tu sĩ 
Balamend gân Tripoli; và từ năm 1711, dòng truyền giáo Saint Sauveur, do Euthyme Saifi thành lập. 
May là những cộng đồng tu sĩ công giáo ấy đã được thành lập trước khi tổ chức một Giáo Hội thống 
nhất. Ngay từ đầu các tu sĩ ấy đã đóng vai trò quan trọng. Như vậy, theo những truyền thống tốt đẹp 
của Đông Phương và mặc dầu có nhiều khó khăn, đời sống tu trì đã phát triển, đó là mối hy vọng cho 
những thực hiện sau này. 
CHƯƠNG XI 
CÁC GIÁO HỘI THEO 
NGHI LE BYZANTIN TẠI XỬ 


CÁC DÂN TỘC SLAVES ĐÔNG PHƯƠNG. 


I. HOÀN CẢNH CHÍNH TRỊ VÀ GIÁO TRIỀU Ở THÉ KỶ XV. 

Trước công đồng Florence, các giáo phận của người Slaves đông Phương gồm một vùng riêng, chỉ 
những nhà cai trị Hy Lạp và những người Tây Phương láng riềng biết đến mà thôi. Ngược lại, vào thế 
kỷ thứ XV, cộng đoàn kitô ở các nơi khác bắt đầu lưu ý đến sự phát triển chính trị và giáo ở Lemberg, 
đại diện cho vị sứ thần Tòa Thánh và là bạn cũ của giám mục chính Giáo Triều của phần đất Âu 
Châu Đông Phương ấy. Về phương diện chính trị, trọng tâm của nước Russia (nguồn gốc của nước 
Nga) mà trục Bắc Nam đi từ Novgarod đến Kiev, di chuyển về trung tâm của nước này. Công quốc 
nhỏ bé Moscou sẽ đóng một vai trò có ưu thế ngay khi nền thống trị của người Tartare (Mông Cổ Thổ 
Nhĩ Kỳ) suy yếu đi. Sự bành trướng lớn lao thứ nhất của họ là thời đại Ivan III (1462-1505); về sau 
đất đai ấy sẽ trở thành đế quốc của những người Romanov đầu tiên, mà Âu Châu sẽ gọi là Moscovie 
trong một thời gian dài. Danh xưng "Russie" thực tế hơn, dịch từ chữ Russia, được dùng chính thức 
dưới triều vua Pierre le Grand, để cho tất cả đất đai của nước "Russia". 

Vào khoảng cuối thế kỷ XV, biên giới Tây Nam của đế quốc Moscovie cho gần tới trung lưu của sông 
Dniepr. đất đai của nước Russie Blanche (Bạch Nga) và của nước Petite Russie (Tiểu Nga) gần như 
sáp nhập hoàn toàn vào lãnh thổ công tước Lituanie. Từ 1386 miền này được mở rộng ra về phía 
Nam, theo chính sách của triều đại thời ấy, và liên minh chặt chẽ với vương quốc Ba Lan đến độ sau 
1569, miền ấy, trên thực tế, thuộc về nước Balan. Cho cuối thế kỷ XVIII, vào lúc có sự phân chia 
nước Ba Lan, tất cả những giáo phận byzantins của lãnh thổ Lituanie cũ mới thuộc về đế quốc Nga. 
Những giáo phận đông Phương ở Galicie (gọi theo thành phố của tòa giám mục Halytsi, ở Tây Nam 


của vùng Lwberg hay Lwow) thuộc về nước Ba Lan từ thế kỷ XIV, lúc này sáp nhập vào lãnh thổ 
nước Áo. Đi đôi với cái cảnh trí rất phức tạp này còn có một danh mục rối ren, đôi khi được Giáo Hội 
xử dụng. Trong những tài liệu Roma từ Rutheni (dân của nước Russia) thường được dùng vào thế kỷ 
XVII, trong những hồi ký viết về các cuộc hành trình, để chỉ người Russia (Nga) ở Moscovie. Về sau 
từ ấy mỗi ngày trở thành phức tạp và mơ hồ hơn, để chỉ những người công giáo Slaves theo nghi lễ 
Đông Phương của miền Pologne - Lituanie và các vùng lân cận. Tên gọi "Ukraine" được dùng về sau 
để chỉ các nước khác nhau ở các biên giới. Vào thế kỷ XVII danh từ ấy dành riêng cho lãnh thổ giới 
hạn không rõ ràng của nước Petite Russie. Từ ngữ Ukraine được dùng rất muộn về sau (1). 

Chắc chắn là những bang giao thay đổi không ngừng, và hầu như luôn luôn căng thẳng, giữa miền 
Moscovie và miền Pologne - Lituanie không cắt nghĩa được tất cả mọi va chạm tự ái về tn giáo cứ tái 
hiện theo định kỳ. Một quan niệm chính xác về hoàn cảnh chính trị và địa lý điều cần thiết để hiểu ít 
ra một vài cuộc xung đột quan trọng đã nảy sinh trong lòng Giáo Hội. 

Vào thời kỳ công đồng Florence và từ hơn một thế kỷ, các giáo chủ Kiev nói chung thường đặt 
nhiệm sở tại Moscou. Là những người kế vị hợp pháp của các vị giáo chủ đã đóng ở tòa xưa nhất 
của nước Russie (Nga), họ còn giữ tước hiệu truyền thống. Nhưng nếu tất cả các giáo phận của 
người Slaves ở Đông Phương trên nguyên tắc đều ở dưới quyền của họ thì trên thực 
tế không phải như vậy. Người ta còn ghi nhận: trong lãnh thổ Lituanie, có nhiều giáo 
phận ở các tỉnh đã được thành lập vào thế kỷ XIII mà không có sự thỏa thuận của 
Constantinople. Những tàn tích của các giáo phận này, hoặc được coi như những 
dấu vết của những tòa không còn nữa, hoặc được kể là một nhân tố quan trọng 
trong việc thành lập những thể chế của Giáo Hội qui nhất (với Roma). Đồng thời, 
chúng là một lý do căng thẳng giữa giáo dân Chính Thống ở Pologne-Lituanie và 
Giáo Hội ở Moscou. 

Không cần biết rằng các kitô hữu sống trên những lãnh thổ Nga, mà vào thế kỷ XV thuộc về lãnh thổ 
Lituanie, có nhớ hay không rằng: vào thời kỳ thứ nhất của Kitô giáo ở Kiev, các biên giới về phía 
Đông và phía Tây không được hoạch định rõ ràng. Những người latinh và những người Slaves theo 
nghi lễ Byzantin sống bên cạnh nhau đã quen với sự sống trà trộn ấy. Về sau, người ta còn thấy 
những ảnh hưởng latinh gốc Ba Lan ngay tại những môi trường kỳ thị Công Giáo. Chẳng hạn, thần 
học ở Kiev vào thế kỷ XVII đã chịu nhiều ảnh hưởng của Ba Lan. Vào thế kỷ XV, những kitô hữu của 
cả hai nghi lễ sinh sống trên những lãnh thổ nằm giữa lãnh thổ Lituanie xưa và lãnh thổ Moldavie còn 
xa lạ nhau hơn những người ở hai bên bờ vịnh Adriatique. Mặc dù tính tự tôn mặc cảm của người 
latinh đã biểu lộ ra trong những sắc lệnh của các vị giáo hoàng Innocert III và Innocent IV, người Ý 
còn nhớ đến địa vị quan trọng lịch sử của ngành byzantin trong cộng đoàn kitô hữu. 

Hoàn cảnh ở Ba Lan, giống như hoàn cảnh trong nước của dòng họ Habsbourg, thì hoàn toàn khác. 
Nếu dân chúng và hàng giáo sĩ cấp dưới vốn có óc khoan dung tự nhiên nào đó thì trái lại những 
người lãnh đạo và các vị giám mục không sẵn sàng chấp nhận chính sách thông cảm đối với những 
kitô hữu Slaves theo nghi lễ Byzantin. Nhiều thế kỷ trôi qua, trước khi những người trong phong trào 
đại kết chứng minh rằng: tất cả lịch sử của thời Trung Cổ không cho thấy một dấu hiệu nào chứng tỏ 
Giáo Hội ở Kiev đã cố ý đứng về phía các Thượng Phụ vào lúc quý vị này đoạn giao với Rome. Thời 
ấy, những người latinh sống trong vùng coi đó như một thái độ ly khai. 

Hơn nữa, ý thức về tính ưu việt latinh của người Ba Lan tăng lên không ngừng kể từ khi quốc gia 
vượt qua mọi chướng ngại và thành một nước độc lập, hướng về phía Tây Đức. Việc latinh hóa Giáo 
Hội là một trong những hậu quả quan trọng. 

Cho đến giữa thế kỷ thứ XI, mới có hàng giáo phẩm "Slave-romanie" bên cạnh hàng giáo phẩm 
latinh. Mãi về sau, trong miền Cracovie người ta còn duy trì những nghỉ lễ bằng tiếng Slaven Tây 
Phương, đến từ Bohême và giống như nghi lễ bằng tiếng glagolithique ở Croatie. Người ta cử hành 


thánh lễ bằng ngôn từ phụng vụ quen thuộc, tiếng của những người kitô hữu theo nghi lễ byzantin 
của nước Russia xưa. Vào khoảng 1400, nghỉ lễ đó được phát triển một lần cuối cùng, làm ngăn trở 
mọi chương trình thống nhất phụng vụ với những người latinh không phải dân Slave. Trong nhiều thế 
kỷ, những sử gia Ba Lan tuyệt nhiên không biết gì về nền văn chương đó trong lịch sử của họ (2). 
Cũng như vấn đề chính trị, các ý niệm về mối tương quan nhân chủng, giữa những người Ba Lan và 
những người Slaves láng giềng, không ảnh hưởng gì trên Giáo Hội. Có sự đối lập giữa những người 
Ba Lan và những người không phải Ba Lan, hay trên bình diện tôn giáo, giữa những người latinh 
được xác nhận là Công Giáo và những người khng phải latinh. 

Đàng khác, hoàn cảnh đó tán trợ việc Ba Lan hóa liên tục, song song với việc latinh hóa có lợi cho 
giới quí tộc nắm quyền cai trị: không có giai cấp trung lưu ở Galicie và trong những lãnh thổ về phía 
Đông của nước Ba Lan, và như vậy giai cấp quí tộc có nhiều ưu thế. Hơn nữa số những giáo phận 
không theo nghi lễ Đông Phương giảm sút đi. Những cộng đoàn quy nhất (uniates) được thành lập 
vào cuối thế kỷ XVI ở Ba Lan và trong những nước thuộc dòng họ Halsbourg, hãy còn chậm tiến. 
Những người công giáo chân thành áy thường bị chính quyền và cả các giám mục latinh đối xử như 
những công dân và người công giáo hạng hai (trường hợp này sẽ còn thấy dưới thời vua Francois 
Joseph ở Hongrie, và ở nước cộng hòa Ba Lan dưới thời Pilsudskil). Vào thế kỷ XVII, ở Lituanie 
những người chính thống giáo cương quyết tranh thủ cho được những qui chế khả quan hơn những 
qui chế của những người quy nhất tại Ba Lan. 

Trong những công quốc nhỏ bé, cấu thành trung tâm sẽ là nước Moscovie sau này, Giáo Hội lệ 
thuộc Constantinople cho đến nỗi các giáo chủ được các thượng phụ bổ nhiệm đều là người Hy Lạp, 
trừ một vài ngoại lệ, và những trách móc xưa kia của người Hy Lạp chống lại người latinh luôn được 
khơi dậy tại Moscavie. Ngay trước 1300 người ta đã dịch cuốn sách hy lạp, tựa đề Pedalion (quy tắc 
tôn giáo và chỉ thị) ra tiếng Slave (Kormtsjaja kniga), chứa đựng nhiều đoạn chống Tây Phương. 
Nhưng vào thời đó, bản văn ấy chỉ được một số nhỏ người biết đến mà thôi. Những người latinh hay 
"Francs" trong cuộc viễn chinh lần thứ tư của Thập Tự quân đã trở nên kẻ thù thật sự của người Hy 
Lạp. Những người Slaves ở phía Đông cũng biểu lộ sự chống đối như thế đối với những người Đức 
và Thụy Điển đến xâm chiếm, họ cũng là những người latinh bị công tước Alexandre Newoky đánh 
bại vào khoảng giữa thế kỷ XIII. Theo sau thời kỳ xâm chiếm ấy, dưới thời Tartare, có sự đoạn giao 
về mọi mặt giữa Moscovie và Tây Phương. Bầu khí chống latinh đã không biến mắt, mà những sự 
xích mích truyền thống lại tái hiện nhiều hơn, vì lý do chính trị chứ không phải vì vấn đề giáo lý. Chỉ 
dưới thời Photius (1408-1431) khi hiệp ước liên minh giữa vị giáo chủ và vị công tước ở Moscou 
được ký kết, thái độ chống Tây Phương cũng là chống latinh, đã thành một hệ thống. Mạnh dạn vì đã 
trở nên quan trọng, Moscou giữ thế thủ đối với những người ngoại quốc, đối với tôn giáo và văn hóa 
của họ, một sự chống đối kiên trì trong suốt thời kỳ chúng ta đang học hỏi. Trong khi ấy thì chính 
sách của những nhà lãnh đạo lại cởi mở để đón nhận những sự cầu thân của Tây Phương. Cũng vào 
thời kỳ ấy, người anh hùng Alexandre Newsky được tôn sùng như một vị thánh của quốc gia. 

Giáo Hội Moscou đã giữ một vai trò quan trọng trong sự thống nhất của vùng Moscovie. Như một 
quốc gia, Moscou ý thức về vai trò quan trọng của mình, cương quyết bảo tồn niềm tin tưởng đã có 
từ thời Tartare, và tự thấy có sứ mệnh bảo vệ Chính Thống Giáo. Vấn đề này đã được phỗ biến trong 
những tác phẩm tán dương người Slave vào thế kỷ XIX. Các tác giả thường diễn tả các truyền thống 
chính đáng của cộng đoàn kitô Nga, cách họ cắt nghĩa đơn giản về Thánh Kinh và tình yêu đầy lòng 
khoan dung của họ, tránh xa những phiền toái về giáo luật và về thần học, không thích hợp với Chính 
Thống Giáo Hy Lạp theo nghi lễ byzantin. Đó là những nét đặc thù của Chính Thống Giáo Nga, 
nhưng đừng nên xem đó như những tính chất quyết định. Lịch sử của việc tổ chức bên ngoài Giáo 
Hội và lịch sử của những trào lưu tôn giáo tại nước Russie Moscovite phức tạp hơn nhiều, đầy những 
căng thẳng gây nên do sức ép của nhiều thay đổi liên tục và khó xác định. Vào thời kỳ chúng ta đang 


khảo sát, có hai cuộc tranh luận lâu dài đã bùng nỗ. Người ta gọi đó là cuộc tranh luận của "Nil de 
Sora và Joseph de Volokolamsla" vào thế kỷ XVI, và cuộc tranh luận của "những người có đức Tin 
cũ" và những người theo phe thượng phụ Nicone vào thế kỷ XVII. Trong cả hai trường hợp, những 
người đại diện cho chính quyền Nga được thần tượng hóa bởi những người ái mộ dân Slave thua 
cuộc, còn những nhà lãnh đạo của Chính Thống Giáo Nga lại được suy tôn bởi những người thắng 
cuộc 


II. KHAI SINH TÓNG GIÁO PHẬN MOSCOU. 

Isidore, giáo chủ ở Kiev, người gốc Hy Lạp và không biết nói tiếng địa phương. Khi vị giáo chủ này 
đến nhiệm sở Moscou sau công đồng Florence không bao lâu, và muốn thi hành sắc lệnh có liên 
quan đến công cuộc thống nhất, ngài bị công tước Basile II hạ ngục. Ngài thoát được, có lẽ nhờ sự 
tiếp tay nào đó, và chạy qua một lãnh thổ khác. Dù có nhiều giám mục theo nghi lễ Đông Phương ở 
Pologne-Lituanie sẵn sàng đón nhận Isidore như vị giáo chủ của họ, ngài cũng không thể lưu lại ở 
Lituanie được, bởi vì giáo hoàng Eugène IV và công đồng thống nhát không được lòng những người 
latinh. Casimir, vị vua trẻ và là công tước trình bày vụ này lên ngụy giáo hoàng Félix V. Isidore đi 
Rome và ở đấy cho tới khi chết vào năm 1463 sau khi đã hoàn tất nhiều sứ vụ (nhưng không phải ở 
xứ sở những người Slaves Đông Phương). 

Khi chống đối Isidore, Basile lI muốn gạt ra khỏi công quốc của mình và ra khỏi Giáo Hội mọi can 
thiệp nguy hiểm của ngoại quốc. Vị công tước này được hàng giáo sĩ và dân chúng ủng hộ. Họ xem 
những ảnh hưởng Tây Phương như là một mối nguy hiểm cho Chính Thống Giáo. Sự đối kháng với 
người Hy Lạp mỗi ngày một gia tăng và tạo sức ép trên thái độ của Basile II. đàng khác, Isidore, 
người ngoại quốc, đại diện phe Hy Lạp, đã bị tình nghi dưới thời Photius, vị tiền nhiệm của ngài, vị 
này công khai ủng hộ lập trường thân Tây Phương latinh. Ở Moscou, người ta biết rằng: trước công 
đồng Florence, lsidore, đặc sứ Hy Lạp ở Bâle, đã được thượng phụ Joseph bổ nhiệm giáo chủ để 
chuyên lo việc thống nhất mọi người đang mong đợi. Sự tuyển chọn ấy đã làm hụt chân .Jonas di 
Riazan, ứng cử viên vào chức vị ấy trước lsidore từ lâu. 

Sau vài năm rối loạn về chính trị, năm 1448, Basile II triệu tập một hội nghị với mục đích bầu Jonas 
làm giáo chủ, không có sự thỏa thuận của thượng phụ. Ai cũng biết, đây là sự vi phạm luật của Giáo 
Hội. Vào năm 1458, khi đối phương của công cuộc thống nhất thắng thế tại Constantinople, lập tức 
công tước và các giám mục tìm cách liên hệ lại với thượng phụ. Trên thực tế, hành động trong năm 
1448 chống lại thượng phụ Grégoire Mammas và lsidore chính là muốn tỏ thái độ từ chối sự thống 
nhất với Rome. Đó là lần thứ nhất một Giáo Hội Slave Đông Phương từ bỏ mọi liên lạc với Rome 
bằng một hành động tích cực. Sự chống đối Tây Phương, không những khẳng định việc đoạn tuyệt 
với thượng phụ, mà theo Basile và Jonas, còn là phương cách làm cho ưu thế của Moscou, thời đó 
còn bắp bênh, trở thành hiển nhiên và mạnh mẽ. Như vậy, Tây Phương nguy hiểm được đồng hóa 
với Ba Lan và với Lituanie đã bị Ba Lan hóa. Tuy nhiên, đừng so sánh sự căng thẳng của thời kỳ 
chúng ta đang lưu tâm đến ở đây với sự căng thẳng giữa người Nga và người Ba Lan trong thế kỷ 
XIX. Những mối quan hệ giữa hai bên thay đổi liên tục cho tới những thời kỳ xáo trộn đầu thế kỷ XVII, 
và sự chống đối giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo bấy giờ chưa có những hậu quả như chúng ta 
sẽ thấy về sau. 

Vừa đầy một năm sau hội nghị 1448, đã có một sự đổi chiều bất thường về chính trị: Casimir ký kết 
hiệp ước với công tước ở Moscou. Theo đó, đôi bên mặc nhiên thỏa thuận để cho Jonas yên ổn và 
tiếp tục giữ chức vụ giáo chủ tại Lituanie và Galicie, bên cạnh các kitô hữu theo nghi lễ Đông 
Phương. Hai năm sau, vị giám mục latinh ở Wilno, chưởng ấn của Casimir, phê chuẩn thỏa hiệp này 
bằng một tài liệu viết tay. Jonas bỗ nhiệm các đại diện của mình. Một giám mục trước kia được 
Isidore truyền chức, nay trở về chịu quyền của Jonas. Không có một thành phần nào trong các hàng 


giáo phẩm Đông Phương ở Pologne-Lituanie có đủ uy tín làm cho tinh thần của công đồng Florence 
thắng thế. Tuy nhiên, Casimir và những người theo phe ngài công nhận giáo hoàng Nicolas V, nhưng 
họ vẫn đay ghét công đồng thống nhất của giáo hoàng Eugène IV, và vẫn nghi ky mọi hình thái 
byzantin của cộng đoàn kitô hữu. 

Vài năm sau, tình thế thay đổi hoàn toàn. Rome có dự định bỗ nhiệm một giáo chủ công giáo ở Kiev, 
để cuối cùng cứu vãn công trình thống nhất. Casimir ủng hộ dự án đó. Grégoire II, bạn cũ của 
Isidore, được bổ nhiệm làm giáo chủ Kiev. Ông đã từ bỏ mọi chức vụ khác. Việc bổ nhiệm ấy có 
những hậu quả quyết định đối với Giáo Hội Moscovie. 

Vị tổng giám mục mới được mọi người đón nhận ở Pologne-Lituanie. Một vài giám mục trong miền 
Moscou cũng quy thuận quyền của ngài, bởi lẽ chính ngài trước kia đã được thượng phụ Grégoire 
Mammas truyền chức giám mục. Casimir thúc dục công tước Basile (không vì mục đích thuần túy tôn 
giáo) vận động cho dân Moscovie thừa nhận đức Grégoire làm giáo chủ, thay thế Jonas được chọn 
lựa bất hợp pháp. Về phía ngài, Grégoire có thể đề cao tính cách hợp pháp của mình, vì đây là điểm 
quan trọng ở Đông Phương. Nhưng lập tức tại Moscou, người ta quyết định dứt khoát chống lại sự 
bổ nhiệm Grégoire. Công tước và giáo chủ của ông thật sự không vận động gì nhiều đề được thượng 
phụ đang vô cùng bối rối thừa nhận .Jonas. Nhưng hội nghị tôn giáo ở Moscou vào mùa thu 1459 
quyết định tránh khỏi ách của Constantinople ngay cả trên lý thuyết. Jonas và những người kế vị 
được tuyên bố là giáo chủ hợp pháp miễn là được công tước chuẩn nhận. Còn Grégoire, kẻ "lạc 
giáo", vị đại sứ của giáo hoàng, không có quyền được hưởng phẩm tước ấy. Lần này, các giám mục 
hiện diện (các giám mục ở Novgorod và ở Tver vắng mặt) đã thừa cơ bày tỏ mọi công phẫn đối với 
Roma. Đàng khác, vấn đề sửa đổi các quan hệ với Constantinople được đặt ra, và có những lời 
tuyên bố rõ ràng rằng: thành phố ấy đã bị mắt, nên vai trò của nó cũng chấm dứt, bởi vì những người 
Hy Lạp đã bỏ rơi giáo lý của Chính Thống Giáo. Đó là nguồn gốc chủ đề được khai triển về sau: 
"Moscou, Rome thứ ba, thay thế Constantinople". Vị kế ngôi Jonas là người thứ nhất mang chức 
"giáo chủ Moscou". 

III. GIÁO HỘI THEO NGHI LỄ BYZANTIN Ở POLOGNE-LITUANIE CHO ĐÉN HỘI NGHỊ THÓNG 
NHÁT Ở BREST 

Grégoire II, được gọi từ lâu là tổng giám mục ở Kiev" và, theo truyền thống, vị tổng giám mục trong 
toàn nước Nga, tiếp tục điều khiển hàng giáo phẩm và hàng giáo sĩ ở Đông Phương, trong những 
lãnh thổ thuộc về Lituanie và thuộc về Galicie ở Ba Lan. Có lẽ ngài đã nâng đỡ về mặt tinh thần 
phương án đáng tiếc của Casimir, muốn sáp nhập Novgorod và Tver vào Lituanie, là những vùng sau 
đó ít lâu, đã được Ivan III đặt hẳn dưới quyền của Moscou. Mưu toan Grégoire muốn mở rộng vùng 
ảnh hưởng của tổng giáo phận không đạt được kết quả. Tuy nhiên, người ta có thể ngạc nhiên khi 
thấy Grégoire II đã chiều theo ý muốn của Casimir mà tỏ thái độ cứng rắn đối với Moscou. Casimir đã 
buộc ngài xin với thượng phụ Constantinople công nhận chức vị giáo chủ của mình. Dionystos, 
thượng phụ Constantinople, đã cho ngài được mãn nguyện. Mặc dù có những quan hệ thân thiện 
giữa Grégoire và thượng phụ Constantinople, Rome không bao giờ nghỉ ngờ sự trung thành của ngài 
trong công trình thống nhất. Không kể đến nguồn gốc chính trị, những mối liên hệ ấy có lẽ hợp với 
quan điểm của công đồng thống nhất Florence, là luôn tôn kính thượng phụ Constantinople, sự tôn 
kính đòi buộc bởi chính giáo luật, sự tôn kính đương nhiên của những người Slaves theo nghi lễ 
Byzantin sống ngoài lãnh thổ Moscovie (đi khi chống lại Moscou). Đó là thái độ của những người theo 
phong trào thống nhát, trong thế hệ đến sau Florence. 

Grégoire II không thành công trong việc thực hiện ở Pologne-Lituanie những dự định của công đồng 
Florence. Theo điều chúng ta hiểu biết về những hoạt động của những người kế vị đức grégoire, 
chúng ta có thể nói: các ngài đã kiên trì trung thành với Giáo Hội Tây Phương. Mãi một thế kỷ rưỡi 
sau công đồng Florence, tại hội nghị thống nhất Brest-Litowsk, vị tổng giám mục Kiev mới làm tròn 


vai trò mà các giáo hoàng Calixte lII và Pie II đã chỉ định cho ngài ở nước Đại Ba Lan. Trước thời kỳ 
đó, thiếu những điều kiện chủ yếu để thành công. 

Sau khi Grégoire tạ thế (1472), tổng giáo phận Kiev trở thành bàn đạp giúp vua Casimir và con trai 
của vua là Alexandre, thực hiện những mục tiêu chính trị: việc xác nhận sự chọn lựa Siméon, người 
kế vị thứ hai của Grégoire, họ chỉ xin Constantinople, chứ không xin Rome. Và tục lệ này được coi là 
hợp lệ cho đến cuối thế kỷ XVI. Tuy nhiên, mấy vị tổng giám mục, kể cả .Jonas II (1502-1507), vẫn 
muốn hiệp nhất với Roma. Do đó mãi về sau tổng giáo phận mới thực sự được gọi là Chính Thống, 
cho dù vẫn có một cách xử thân thiện nào đó với Roma. Trong thời kỳ khó khăn thứ nhất, Roma 
dường như đã quên Giáo Hội Hiệp Nhất ở Pologne-Lituanie. Sau giáo hoàng Pie II, Roma quan tâm 
đặc biệt đến việc thân thiện với Moscovie là đồng minh cần thiết để chống lại quân Thổ Nhĩ Kỳ. Sự 
thống nhất Giáo Hội lúc ấy có hy vọng thực hiện được. Đức giáo hoàng Sixte IV còn đích thân thu 
xếp hôn lễ cho công tước Ivan IIl, góa vợ, cưới công chúa Hy Lạp Zoé Paléologne (Sophie tại 
Russie). "Hôn lễ ủy quyền" (mariage par orcuration) đã ký kết tại Roma năm 1472. Nhưng không có 
một thành quả hiệp nhất nào như đã mong ước, ngoài việc công tước lvan III coi đó như một thắng 
lợi mới về chính trị. Dầu vậy, sự tiếp xúc ấy là khởi điểm cho nhiều liên lạc khác sẽ có dưới thời 
những người kế vị lvan. Roma tìm cách chinh phục Moscou theo những dự án viễn chinh tôn giáo 
của mình; Moscou xin Roma cung cấp cho nhiều kiến trúc sư và nghệ sĩ. Năm 1561, vào thời gian 
cuối cùng của công đồng Trente, đức giáo hoàng Pie IV đã gởi thư mời vua lvan IV đến dự, nhưng vô 
hiệu quả. Về sau sẽ có vấn đề tiếp xúc giữa Ivan IV và Vatican trong những năm 1581-1582. 

Những liên hệ giữa Roma và tổng giáo phận Pologne-Lituanie suy giảm rất nhiều trong tất cả thời kỳ 
chuyền tiếp này. Misail Prutsky, giáo chủ công giáo được mọi người tín nhiệm, là người kế vị đầu tiền 
của Grégoire. Cùng với mấy tu viện trưởng và nhiều người quí tộc Lituanie, ông đã đệ một lá thơ 
sang đức giáo hoàng Sixte IV. Nội dung của lá thơ gồm bản tường trình về công đồng Florence và 
nhiều lời ta thán về những người latinh ở Pologne. Người ta không biết bức thơ ấy có được phúc đáp 
hay không. Lá thư phản ảnh những vụ căng thẳng vào thời đó giữa người latinh và người chính 
thống giáo, giữa người công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau. Vào năm 1501, khi tổng giám mục 
Joseph Bulgarynowitch chưa được giáo triều biết đến chính thức, gởi một thư cho đức giáo hoàng 
Alexandre VI để xin được nhìn nhận vào cộng đoàn của Giáo Hội Roma cũng nhắc lại mấy điều trách 
móc. Mưu toan ấy bị ngăn chặn bởi những lời bóng gió của các người latinh Ba lan và Lituanie, họ 
chống lại người đồng bang chính thống giáo của họ: họ khẳng định rằng bí tích rửa tội và bí tích xức 
dầu do những người Hy Lạp cử hành đều không thành, và đây là điều mà tổng giám mục Misail đã 
bác bỏ 25 năm trước. Nhưng trái lại, các tu sĩ Phanxic ở Ba Lan chủ trương rằng "các bí tích ấy hiệu 
lực". Những nhà thần học quá hăng ở Cracovie không biết đến Florence theo truyền thống, là những 
phát ngôn viên chính của phe chống đối, giống như trong các thập niên trước (3). Người ta ngạc 
nhiên thấy rằng Roma, thay vì nhận định những kết luận thực tiễn của công đồng Florence, lại đưa 
toàn thể các vấn đề ra cứu xét kỹ lưỡng, rồi đức Alexandre VI công nhận các bí tích nói trên có hiệu 
lực. Cho dù có quyết định ấy, những bàn cãi về bí tích xức dầu theo nghỉ lễ Đông phương còn được 
khơi lại nhiều lần bởi các nhà thần học latinh cho đến thế kỷ XVIII, trong khi những luật phụng vụ 
Roma cắm cử hành nhiều lần bí tích xức dầu cho một người. Riêng về điểm này người ta nhận thấy 
có nhiều nhân nhượng. Dường như đức giáo hoàng không bao giờ trả lời cho tổng giám mục .Joseph. 
Các thượng phụ công giáo ở Constantinople và các giám chức latinh ở Roma không thấy có lợi gì để 
quan tâm đến Giáo Hội ở Kiev vào thời đó. Cuộc tranh luận về bí tích rửa tội và bí tích xức dầu cho 
thấy rắng các nhà lãnh đạo latinh ở Pologne-Lituanie không hiểu biết rõ ràng Giáo Hội địa phương 
của mình. Chính họ nghi ngờ nhiều tập tục khác nhau của địa phương. Trong thơ gửi cho Jean de 
Capistran, Casimir viết: chỉ nguyên nghi lễ của họ cũng đủ làm cho những kitô hữu ở Roma xa lánh 
họ. Vì thái độ ấy cũng như vì đường lối chính trị vô trách nhiệm của vua, sự khác biệt rất tế nhị giữa 


những người chủ trương hợp nhất và những người chính thống giáo không còn nỗi bật và hiển nhiên 
đối với những người ngoại quốc nữa; và người kitô hữu trong giáo phận Kiev chỉ tìm thấy phương 
tiện để củng cố truyền thống của mình nơi những người Đông Phương không công giáo. Như vậy, 
sau cuộc nỗi dậy vào năm 1481, ở Kiev và ở phía Bắc thành phố, những biện pháp được Casimir xử 
dụng và được gọi là "biện pháp Thổ Nhĩ Kỳ", cắm người chính thống xây cất những nhà thờ mới 
bằng đá và cắm sửa chữa những nhà thờ cũ đổ nát, cùng những biện pháp khác, đã làm hại cho 
cộâng cuộc Hiệp Thông hơn là cho Chính Thống Giáo. Khi những biện pháp này được bãi bỏ vào 
năm 1504, thì không còn vấn đề một cộng đồng Hiệp Thông đóng kín nữa. Hàng giáo phẩm latinh 
còn tìm cách áp đặt các biện pháp này (và còn một lần nữa giữa hai cuộc thế chiến). 

Để con mình chắc chắn được kế vị, năm 1522 Sigismond II bó buộc phải hứa với giới quí tộc 
Lituanie nghiêng về Ba Lan: chỉ những người Lituanie theo Công Giáo Roma (hiểu ngầm những 
người latinh) mới có quyền được xung vào những chức vụ quan trọng. Dù sự hạn chế ấy đã bị bãi bỏ 
nhanh chóng do một cáo đơn của những người quí tộc Ba Lan mới theo Giáo Hội Tin Lành, khuynh 
hướng ấy còn được biểu lộ ra nhiều lần. Và chính sách Ba Lan hóa các tầng lớp lãnh đạo trong 
nước, bắt đầu từ năm 1400, vẫn tiến hành. Vào thời đó, Giáo Hội ở Kiev mang một nhược điểm lớn: 
trình độ học vấn của hàng giáo sĩ quá thắp kém. Ngoài Moscou ra, người ta không thể tìm thấy trong 
hàng giáo phẩm và trong các tu viện, một nhân vật nào có khả năng điều khiển. Những cuộc tranh cãi 
vô bổ giữa các giám mục về những vấn đề thẩm quyền cũng làm tổn thương các phụng hội giáo dân, 
và nhất là cho sinh hoạt của phụng hội "được miễn trừ" ở Lwow. Những người quí tộc trung thành với 
Chính Thống Giáo, ra mẫu mực cho đời sống tôn giáo và một số người không có chức thánh cũng 
được nhà vua bổ nhiệm làm giám mục. Việc khi phục Giáo Hội ở Kiev, vào khoảng năm 1600, cho 
thấy Giáo Hội này hãy còn nhiều sức sống. Tuy nhiên, vào thế kỷ trước, Giáo Hội ấy không hề có một 
sinh hoạt giống như sinh hoạt của Giáo Hội ở Moscovie thời đó. 


IV. GIÁO HỘI MOSCOU VÀO THÉ KỶ XVI - VIỆC THIẾT LẬP CHỨC THƯỢNG PHỤ - CUỘC 
TRANH LUẬN VÈ ĐỜI SÓNG TU HÀNH. 

Dưới triều đại lvan III (1462-1505) công quốc lớn Moscou, cho đến lúc đó, chỉ là một tiểu nhược 
quốc có nhiều dự mưu khác nhau và muốn bành trương quyền bá chủ trên những vùng lân cận. 
Công quốc ấy sau biến đổi và trở nên trung tâm một đế quốc chạy dài cho đến bể Blanche và sông 
Oural. Khi Boris Godounov chết (1605), là lúc khởi đầu những vụ "biến loạn", đế quốc Moscou chạy 
dài đến tận Astrakan, từ miền châu thổ sông Volga, với "Ukraine', đến phía Đông của dãy núi Oural. 
Tổng giám mục là người lãnh đạo Giáo Hội đó, và về sau trở nên thượng phụ Moscou. Trên lý thuyết 
ngài ngang quyền với vị lãnh đạo dân sự, nhưng thường được đặt dưới quyền của vị này, hiển nhiên 
ngài là vị giám mục có ảnh hưởng nhất trong đế quốc. Theo gương đề quốc Byzantin vào thời kỳ có 
cuộc "tranh cãi về các tượng thánh", và dù hình thức tôn giáo chưa được cố định trong quốc gia mới 
này, lúc đó người ta thấy những quan hệ giữa Giáo Hội và quốc gia được phát triển trong sự hợp tác 
hài hòa. Tình trạng này bền vững cho đến giữa thế kỷ XVII. Với tư cách là người che chở Giáo Hội, 
các vị công tước hiểu rằng sau khi Constantinople thất thủ, vai trò của các hoàng đế Roma Đông 
Phương thuộc về họ. Bằng chứng lịch sử được nêu ra là cuộc hôn nhân của Wladimir I người Kiev và 
Anne, em của các hoàng đề Byzantin Basile II và Constantin VỊI Porphyrogérite, hơn là hôn phối của 
Ivan lII và công chúa Zoé hay là Sophie. Tây phương không phải không biết những yêu sách ấy: Năm 
1519, đức Léon X đề nghị trao vương miện cho Basile lIl và hứa với vị này sẽ đặt chức thượng phụ 
biệt lập cho Moscou nếu Basile III cam kết khi phục lại Constantonople, di sản của ngài. Tước hiệu 
"Tsar" được dùng một thời gian, đã thay thế cho tước hiệu "César" hay "roi" mơ hồ hơn. Vả lại, từ ấy 
được dịch ra tiếng slave từ chữ "basileus" Hy Lạp. Tước hiệu "tsar" được dùng vào thời lvan III và 
vào thời Ivan IV, có biệt hiệu là kẻ ghê gớm (1533-1584. Tước hiệu ấy có nghĩa là "hoàng đế", kể từ 


năm 1547 là năm vị công tước được tổng giám mục tấn phong một cách trọng thể. Mãi đến năm 
1562 thượng phụ Constantinople mới bất đắc dĩ phải công nhận tước hiệu hoàng đế mới mẻ này. 
Basile III có ý thực hiện một đế quốc Roma thứ ba, như tu sĩ Philothée ở Pskov đã nói vào chính triều 
đại của vua: "Và bây giờ tỏa sáng khắp hoàn cầu, chói lọi hơn mặt trời, Giáo Hội thánh thiện, Công 
Giáo và tông truyền của đế quốc Roma thứ ba mới, đế quốc hùng mạnh của ngài... và sẽ không có 
một đế quốc thứ tư nữa". Quan niệm ấy được chuyền vị một cách tự nhiên trên bình diện tôn giáo, 
nhưng cho đến ngày nay, nó luôn là nguồn gốc những vụ căng thẳng giữa các đoàn thể tôn giáo ở 
Moscou và chức thượng phụ ở Constantinople. 

Hoàn cảnh này cắt nghĩa việc nâng chức tổng giám mục ở Moscou lên chức thượng phụ. Cơ hội 
giúp cho sự thay đổi về tôn giáo sâu xa này đã xẩy ra vào dịp Jérémie II, thượng phụ Constantinople 
đến kinh lý Moscou và nhiếp chính vương Boris Godounov đã khéo léo ép ngài ưng thuận (1589). 
Sau nhiều lần tranh luận dài, việc bổ nhiệm ấy được tất cả các vị thượng phụ Đông Phương phê 
chuẩn vào năm 1598. Theo số xếp hạng, chức thượng phụ mới này đứng vị sau cùng, trái với ý 
muốn của Moscou là mong giữ địa vị thứ nhì liền sau Constantinople. 

Giống như vào thời nước Russia ở Kiev, việc lãnh đạo Giáo Hội ở Moscovia, luôn luôn lớn mạnh và 
trở thành trung tâm của đời sống tôn giáo, là nhờ gắn liền với đời sống của các tu viện, theo truyền 
thống tốt nhất của Chính Thống Giáo. Sau thời đại bá chủ của người Tartare, những tu viện này có 
một thời kỳ phát triển nhờ những công trình sáng lập của thánh Serge de Radonège và của người 
môn đệ danh tiếng là thánh Cyrille du Lac Blanc (Bel Ozéro). Bởi thế, đừng xem những cuộc tranh 
luận giữa môn đệ của Joseph de Volokolamsk và môn đệ của Nil de Sora (những vị lãnh đạo tôn giáo 
đã được phong thánh) như những cuộc tranh cãi thông thường giữa các tu sĩ. Vào khoảng 1500, 
cũng như trước và sau thời kỳ ấy, Chính Thống Giáo ít chấp nhận sự khác biệt thật sự giữa lý tưởng 
đời sống tu trì của các tu sĩ với lý tưởng của những người thế tục sống trong sự kính sợ Thiên Chúa, 
vì đời sống truyền thống của các tu viện ở Đông Phương kitô không bao giờ mang tính cách giáo sĩ, 
(đây là điểm độc đáo của văn hóa Tây Phương thời Trung Cổ). Chỉ một vài tu sĩ thôi (không nhất thiết 
là vị bề trên) được phong chức linh mục để cử hành lễ Misa. Những tu sĩ Đông Phương thường bị 
đặt trước vấn đề là đến mức nào họ phải tham dự vào đời sống tu viện, và họ phải đóng một vai trò 
tích cực ở đấy hay không. Có những lối giải đáp rất khác nhau trong các tu viện ở Kiev. Vào thời kỳ 
còn đang tổ chức quốc gia và Giáo Hội ấy, những điểm dị đồng đưa đến một cuộc xung đột không 
tránh được. Đó là nguồn gốc thật sự về mọi căng thẳng làm xáo trộn Moscovie và những lãnh thổ 
được đặt dưới ảnh hưởng của nước này, cho đến hậu bán thế kỷ thứ XVI. Cuối cùng, vấn đề trở 
thành một cuộc xung đột về tôn giáo. 

Nil de Sora (mắt năm 1508) đã thất bại, và ngay cả tiểu sử của ông cũng không còn. Các môi trường 
Chính Thống Giáo thực thụ, trong một thời gian dài, xem Nil de Sora như người đại diện thiển cận 
cho một truyền thống tu viện ở vùng tỉnh. Sự phán đoán ấy thay đổi hoàn toàn vào thế kỷ XIV. Ngày 
nay, Giáo Hội Nga, công khai tôn kính ngài như một vị thánh. Quan điểm của dân chúng tưởng đã tìm 
lại được ở thánh nhân sự giản dị trong Thánh Kinh của "nước Nga thánh thiện”, không chứng minh 
được hoàn toàn. Sự cao cả về nội tâm của ngài đã biến ngài thành một nhân vật đặc biệt phức tạp. 
Không ai biết được như ngài về văn học tôn giáo cỗ xưa và truyền thống mới mẻ về thuyết tĩnh tọa 
mà ngài đã nghiên cứu trong thời gian trú ngụ tại Mont Athos, sau khi đã qua vài năm ở tu viện 
Cyrille. Với biệt tài nhận định các vấn đề, ngài mượn của nhà dòng này những yếu tố cần thiết để làm 
thành qui luật cách cư xử và học thuyết riêng của mình, trong đó tất cả đều qui hướng về Thiên 
Chúa. Qui luật này khó giữ cho các tu sĩ cũng như cho người thế tục mà ngài hướng dẫn và họ xem 
ngài như "starets" (nhà tiên tri) của họ. Qui luật ấy phải được theo với tất cả sự tự do nội tâm. Những 
hậu quả cực đoan và đôi khi lạ lùng mà Nil tưởng có thể tạo được, chống lại quan niệm của vị công 
tước, và quan niệm của phần đông những người đồng thời với ngài. 


Sau khi trở về tu viện Cyrille ít lâu, Nil cũng như nhiều tu sĩ khác trước và sau ngài, lui về một tu viện 
nhỏ gần con sông Sora. Trong miền này, về phía Bắc thượng lưu sông Volga, sự liên hệ truyền thống 
giữa tu viện chính và những tu viện nhỏ là một hiện tượng thường thấy. Những môn đệ muốn ở dưới 
quyền lãnh đạo của ngài tức khắc tìm đến ngài. Về sau ngài cho phép họ đến ở trong vùng lân cận, 
nhưng không nhận làm bề trên của họ. Văn bản về "Qui luật" của Nil không rõ ràng và chỉ được 
truyền khẩu lại, không cho biết rõ ngài có hoàn toàn lên án cách tu tập thể hay không. Ngài nghĩ rằng 
đời sống tập thể, mà Basile ở Đông Phương và Benoit ở Tây Phương cho là nền móng bình thường 
và lành mạnh của đời sống của các tu sĩ, chính là một hình thức không hoàn toàn về sự tự do tinh 
thần mà ngài rao giảng. Bởi vậy, tuy không làm dịu được những cuộc tranh cãi về tôn giáo, ngài đã 
qui định tỉ mỉ sự ăn chay trong các tu viện, lập ra những qui luật phụng vụ chung mà ngài muốn được 
thấy cử hành một cách giản dị và chặt chẽ. Đây là điều hiếm có trong Chính Thống Giáo. Người ta đã 
trách cứ Nil và những người theo phe ngài, là đã che chở cho những người lạc giáo. Những giáo 
phái du nhập vào nước Nga một cách dễ dàng. Giáo phái Strigolniki và giáo phái "Judaisants", mới 
hơn, được thành lập dựa trên lý trí và đối lập với tổ chức giáo sĩ, có nhiều điều giống với những trào 
lưu tương tự mà người ta tìm thấy ở Âu Châu Tây Phương vào thời đại này. Có lẽ Nil đã đặt nhiều 
quan trọng vào cảm xúc mục vụ và vào yếu tố tâm lý hơn là vào những qui luật hiện hành. Ngài đã 
chống đối bạo lực của các tiên tri trong Cựu Ước, thứ bạo lực xui khiến Joseph de Volokolamsk truy 
tố những người ly khai và thúc đây chính quyền kết án họ. 

Vì bị thu hút bởi cá tính đầy nghị lực của Nil de Sora, người ta không còn lầy làm quan trọng những ý 
kiến và những can thiệp của Joseph (1440-1515). 

Quan niệm của .Joseph de Volokolamsk về hoạt động thiêng liêng có lẽ ít sâu xa hơn quan niệm của 
nhà ẩn tu bên bờ Sora, nhưng chắc chắn là rất thành thực. Ngài được đào tạo trong một cộng đoàn 
cũ có từ thời thánh Serge, nhưng khi ngài nhận thấy có sự buông lỏng về tinh thần nguyên thủy, ngài 
lập ra ở phía Tây Bắc Moscou tu viện khổ hạnh Volokolamsk, chủ yếu là tu tập thể và sống đức vâng 
lời rất chặt chẽ. Cơ sở do Joseph sáng lập và cơ sở các tu viện khác được cải tổ lại cho đồng nhất. 
điều đáng chú ý hơn là từ thánh Serge những tu viện ở Moscovie đóng một vai trò chính trị, xã hội và 
kinh tế rất tự nhiên dưới mắt của Joseph. Với những đất đai rộng lớn và luôn được mở rộng thêm 
nhờ những tài sản mới được hiến tặng, các tu viện và các nông trại của tu viện, những tổ hợp nông 
nghiệp trồng trọt đất đai của Nga, vừa là một sự phụ giúp vừa là một gương sáng đối với những 
người dân quê (những hình thức nông nô cứng rắn nhất chỉ có ở nước Nga vào thế kỷ XVIII). Những 
tu viện tập thể khổ hạnh phải được xem như những vườn ươm hàng giáo phẩm cao cấp mà trước 
tiên là các giám mục. Họ được lựa chọn trong các tu sĩ còn tiếp tục sống đời tu viện (do đó trong 
Chính Thống Giáo có tục lệ là một người độc thân hay một người góa vợ, xin được khấn làm tu sĩ 
trước khi được chọn làm giám mục). Như thế, tu viện càng ngày càng liên kết với tổ chức của Giáo 
Hội, và nếu không có sự chấp thuận của công tước, thì không có giám mục nào được bổ nhiệm, công 
tước thường xen vào sinh hoạt của tu viện. Jjoseph cho việc can thiệp đó là chuyện tự nhiên, giống 
như những người đồng thời của ngài ở Tây Phương coi việc can thiệp của các hoàng thân vào công 
việc của Giáo Hội là chuyện bình thường. đối với ngài, điều quan trọng trước hết là các tu viện phải 
sinh hoạt tốt để làm cho Giáo Hội và hàng giáo sĩ thêm rạng rỡ. Người ta xuyên tạc sự thật lịch sử 
bằng cách đỗ trách nhiệm cho ngài về những lối hành đạo của những người kế vị ngài hay về sự lẫn 
lộn tai hại giữa Giáo Hội và quốc gia. Sự kiện này đã thành qui luật ngay từ giữa thế kỷ XVII, và nhất 
là sau đời đại đế Pierre, khi những tu viện được đặt dưới quyền kiểm soát của quốc gia, và những 
tòa giám mục được trao cho hạng "tu sĩ nhà nghề" (moines de carrière), chỉ giữ lại trong đời sống tu 
viện sự độc thân và chiếc áo đen. 

Năm 1503, tại hội nghị tôn giáo Moscou có Nil de Sora tham dự, sự tranh luận về đời sống tu sĩ đã 
đề cập đến vấn đề: "của cải tập thể được chấp nhận hay bị cắm đoán?". đối với Nil cũng như đối với 


Joseph, người tu sĩ, tự bản thân, phải giữ đức nghèo khó nghiêm túc. Nhưng Nil tỏ ý kiến không chấp 
các tu viện có tài sản, ông viện dẫn thánh Théodore tổ chức tu viện sống trong các hang đá ở Kiev 
(mất năm 1074), ngài bề trên cao cấp nhất của các tu sĩ ở nước Nga bấy giờ. Nil đã đề nghị đức 
nghèo khó tập thể bắt buộc. Joseph và nhóm của Nil chứng minh rằng ngay trong bản chất, đời sống 
tu viện đã công nhận tài sản của cộng đoàn, ngay cả khi tu viện được thiết lập trong các làng hoàn 
toàn nông dân. Tuy nhiên làm sao các tu viện hoàn tất nhiệm vụ của mình nếu không có tài sản 
chung? NI trả lời rằng: tất cả những phiền nhiễu theo sau tài sản, và ngay cả bản chất của sự làm 
việc, sẽ làm ngăn trở người tu sĩ không giúp họ đạt tới mục tiêu đích thật của mình ngài tự tay chép 
những văn bản tu đức, công việc có hiệu quả nhất mà ngài có thể mong ước cho một tu sĩ). Tình yêu 
người đồng loại hay là sự thịnh vượng của Giáo Hội, không có thể là một lý do để làm hỏng ý nghĩa 
sâu xa của đời sống tu viện. Hai quan điểm khác nhau của Nil và Joseph về điểm này không thể dung 
hòa được, và phe của .Joseph được công tước và phần đông các giám mục ủng hộ, đã thắng thế. 


V. CHÍNH THÓNG GIÁO TẠI MOSCOU, SAU HỘI NGHỊ TÔN GIÁO NĂM 1503. 

Trong nhiều thập niên sau khi hai nhân vật chủ chốt đã qua đời, những người theo tư tưởng của 
Joseph hay là những "sở hữu chủ" tranh đấu kịch liệt chống lại những tu sĩ "vô vị lợi" ở phía bên kia 
sông Volga và chống lại tất cả những khuynh hướng họ cho là đã chịu ảnh hưởng tinh thần khó 
nghèo của Nil. Nhất là trong nửa thế kỷ sau hội nghị tôn giáo năm 1503, Giáo Hội 
Moscovie đạt được nhiều sắc thái riêng. Việc phong thánh các hoàng thân, các giám 
mục và các tu sĩ, thêm một yếu tố quốc gia vào quyền lịch truyền thống các vị thánh. 
Việc tỗổ chức hàng giáo sĩ được thiết lập chắc chắn hơn buổi ban đầu, và nhiều cơ 
cấu hành chánh trong các công quốc của nước Russia. Tuy nhiên cách sống đạo và 
ngay cả những hình thức hâm mộ tôn giáo, vẫn tồn tại như xưa, không thay đổi. 
Những người "điên vì Đắng Cứu Thế" thường có trong lịch sử Giáo Hội, ở Đông 
Phương cũng như ở Tây Phương, đã xuất hiện rất nhiều ở Moscou vào thế kỷ XVI. 
Trong thời kỳ khủng bố đen tối nhất dưới triều Ivan IV, họ có thể nói với vua mà 
không bị trừng phạt, những gì họ nghĩ là sự thật. Một người tên là Basile người 
được phong chân phước (mất vào khoảng 1555) đã gây một ấn tượng mạnh trên 
dân chúng đến nỗi người ta hiên ngang lấy tên của ngài đặt một cho nhà thờ chính 
tòa Marie de la Miséricorde dựng lên ở "Quảng trường diễm lệ" Moscou (ngày nay là 
Quảng trường đỏ). Và về sau người ta đã chuyển hài cốt của ngài về đấy. 

Trong tiền bán thế kỷ XVI còn ra đời một loạt những qui luật mới về đời sống kitô giáo (Domostroj). 
Chắc chắn đây là do ảnh hưởng của linh mục Sylvestre, cố vấn và cha giải tội của lvan IV trong 
những năm thịnh đạt. Người ta đã phê bình rất nhiều, đôi khi quá đáng, toàn bộ những chỉ dạy thiêng 
liêng và những điều qui định, quá chỉ tiết nhiều khi nôm na, vô bổ, trình bày đời sống của mỗi nhà 
hoặc của một công đoàn tôn giáo. Chính yếu việc canh tân các qui luật này là hệ thống hóa vào một 
tài liệu duy nhất, những nghi lễ tôn giáo và những qui luật về tu viện. Cho đến báy giờ, tất cả đều do 
sáng kiến của người đời hay theo thói quen, người ta hoàn toàn tự do ứng dụng. Vì thế, người ta 
nhận định rằng: những qui luật mới gia tăng cường độ cứng nhắc của Chính Thống Giáo. 

Nạn nhân đáng chú ý nhất của cuộc tranh chấp mà những người theo phe Joseph tiếp tục dẫn đầu 
là Maxime le Grec, người xứ Epire. Vị này học ở Ý, chịu ảnh hưởng của Savonarole, theo Giáo Hội 
latinh. Từ năm 1502 ngài thuộc dòng Đaminh ở Florence, rồi vài năm sau vào tu viện Vatopedi, ở 
Mont Athos. Năm 1517 khi công tước Basile lII muốn tìm người dịch một thủ bản Hy Lạp, Maxime 
được gởi đến Moscou và công tước giữ nhà thần học và ngôn ngữ học thống thái này lại ở đó. 
Nhưng ngay buổi đầu, ông phải đối diện với nhiều khó khăn. Người ta không chấp nhận một vài bài 
ông phê bình bản dịch những sách của Giáo Hội ra tiếng slave, nhất là những bài phê bình các tật 


xấu và sự dốt nát của hàng giáo sĩ. Trên bình diện tôn giáo, ông tỏ ra có nhiều tương đồng với 
trường phái của Nil. Ông viết vài tác phẩm nhỏ về đời sống ở tu viện, lên án những tài sản quá lớn 
của các tu viện. Từ hội nghị năm 1503, những tặng vật hiến cho các tu viện được xem như một việc 
thiện ở mức cao nhất. Những hoạt động khác nhau của người Hy Lạp sáng chói này làm tăng cường 
độ chống đối của kẻ sống đạo nhưng thiển cận như Daniel. Vị này là người kế vị .Joseph với tư cách 
là bề trên của tu viện, do công tước giáo chủ bổ nhiệm năm 1522. Maxime tiếp tục bút chiến. Nhất trí 
với các thượng phụ Đông Phương, ông chống đối Daniel, khi vị này hủy bỏ cuộc hôn nhân thứ nhất 
không con của Basile. Daniel kết tội ông năm 1531 bằng án tù nghiêm khắc và nhốt ông trong một tu 
viện. Về sau án tù được giảm nhẹ, nhưng ông đã chết trong tù năm 1556 tại tu viện Trinité de 
Zagorsk. Hồi ký của ông gồm nhiều chương chống đối người latinh. 

Thời kỳ lý thú nhất của lịch sử Giáo Hội Moscovie vào thế kỷ XVI là thời tổng giám mục Macaire 
(1543-1564) mà những người kế vị Joseph xem như là đại diện hoàn hảo nhất của Chính Thống 
Giáo trung thực. Ngài công khai bày tỏ thái độ chán ghét người latinh mà ngài gọi là bội giáo. Trong 
việc tranh đấu không thương xót của ngài đối với những gì ngài cho là sai lầm, đừng quên rằng sự 
cảnh giác của ngài đã ngăn cản, không cho việc truyền giáo Tin Lành lan ra giữa những người phủ 
nhận Chúa Ba Ngôi, đông đảo và hoạt động, đến từ Pologne-Lituanie và len lỏi vào Moscovie. Ngay 
cả mấy quan niệm về tranh ảnh kitô, không phù hợp với những sở thích của tổng giám mục và của 
nhà vua, cũng bị nghi ky. Nhưng ngài được biết đến nhiều nhất với tư cách là tác giả. Ngài khảo cứu 
trong nhiều năm về đời sống của tất cả các vị thánh của lịch Chính Thống Giáo và thêm vào đấy 
những lời bình luận về Thánh Kinh và những văn bản của các thượng phụ mà ngài sưu tập từ các 
thủ bản của các ngài. Tất cả làm thành một bộ sách bách khoa về khoa học tôn giáo, hãy còn được 
tham khảo trong nhiều thế hệ sau ngài. đồng thời ngài viết tác phẩm nỗi tiếngStepennaja Kniga, lịch 
sử đi sâu vào chỉ tiết của tất cả các hoàng thân thuộc gia tộc Rourich. Ivan IV, học trò của Macaire, là 
độc giả chuyên cần nhất của các tác phẩm thầy đã viết. 

Một năm sau hội nghị chính trị năm 1550 để sửa soạn bộ dân luật mới, Macaire đứng ra tập họp và 
chủ tọa hội nghị tôn giáo của Giáo Hội gọi là Sfoglav. Tập tài liệu tôn giáo này gồm 100 chương, nổi 
tiếng nhất sau thời Joseph. Bên cạnh những lời chỉ dẫn có liên quan đến sự Cải cách càng ngày 
càng cần thiết cho đời sống tu viện, và việc qui định về thuế má mà hàng giáo sĩ thượng cấp và hạ 
cấp đòi hỏi, người ta gặp những quyết định khác thường và khẩn cấp về tổ chức trường học và khoa 
giảng dạy. Những qui luật trình bày chỉ tiết để duy trì phụng vụ mà người ta cho là trung thành với 
truyền thống Nga thật sự. Một năm sau, những qui luật ấy trở nên khí giới chống lại nhà Cải cách 
Nicone, trong cuộc tranh luận về nghi lễ. Người ta dùng nhiều biện pháp không cho tài sản của các tu 
viện tăng lên quá mức. Việc vua lvan và tổng giám mục Macaire lấy những quyết định ấy chứng tỏ 
rằng vấn đề có liên quan vừa đến quốc gia vừa đến Giáo Hội. Vào thời đó, sự ban bố các sắc luật tôn 
giáo hãy còn thuộc thẫm quyền của hàng giáo phẩm, ít ra là trên lý thuyết, còn trên thực hành thì có 
thể khác. 

Trong thời gian đầu của triều đại vị vua thứ nhất, khi lvan IV hãy còn là "kẻ đáng sợ" trước khi trở 
thành "kẻ ghê gớm", và bao lâu tổng giám mục Macaire còn có thể gây được ảnh hưởng và mối 
tương hệ giữa nhà vua và tổng giám mục, thì cả hai còn hành động theo tinh thần hòa giải lý tưởng 
mà Joseph đã thực hiện. Sự quân bình ấy còn cần thiết tại Moscovie trong gần một thế kỷ sau hội 
nghị Stoglav. Người ta cảm thấy cần mối quân bình ấy trong thời kỳ loạn lạc, giữa lúc Boris 
Godounov chết và người đầu tiên của dòng họ Romanov (1605-1613) lên ngôi. Nhìn theo khía cạnh 
khác, những vụ loạn lạc ấy đã in dấu hằn sâu đậm trong lịch sử của nước Nga. 

VI. TIỀN SỬ CỦA HỘI NGHỊ THÓNG NHÁT BREST. NHỮNG NĂM 1595-1596. 

Vào cuối thế kỷ XVI, dư luận Ba Lan xem ra thuận lợi cho việc thống nhất giữa Kiev và Rome. Dù 
vậy hãy còn khó nhận định những hoàn cảnh thuận lợi ấy. Một vài tác giả trước kia cho rằng Hội nghị 


Thống nhất ở Lublin vào năm 1569 sáp nhập Ba Lan và Lituanie thành một nước "Cộng hòa" duy 
nhất, có thể đã có một ảnh hưởng trực tiếp đến việc những người chính thống xích gần lại với nhau. 
Ý kiến này không có gì chắc chắn. Kết quả trực tiếp của công trình sáp nhập này là sự làm tăng 
nhanh chương trình Ba Lan hóa mọi tầng lớp lãnh đạo trong các miền Slaves Đông Phương. 
Chương trình này được thực hiện dễ dàng nhờ ưu thế văn hóa của nước Ba Lan đang độ phát triển 
dưới những triều đại cuối cùng thuộc dòng họ Jagellons. Nếu sự thay đổi cơ cấu chính trị ấy đã tạo 
nên một sự bình đẳng tôn giáo vững mạnh hơn, thì người được lợi trước tiên là anh em tin lành. 
Giống như tại những miền của dòng họ Habsbourg ở Trung Âu và ở Hongrie các khuynh hướng cải 
cách của Pologne-Lituanie, cho đến thế kỷ XVII, là một mối đe dọa thật sự cho Công Giáo và cho 
Chính Thống Giáo. 

Trong vòng hai mươi năm, trước hết có nhiều ảnh hưởng của Luther, rồi Tin Lành được giới quí tộc 
(những người Radziwill quyền thế) nâng đỡ giống như ở Hongrie. Ảnh hưởng của giới quí tộc trên 
chính quyền và trên việc bỗ nhiệm các giám mục, như trường hợp giáo chủ latinh Uchansky, đã góp 
phần làm suy yếu chính sách tôn giáo dưới triều của Sigismond II Auguste (1548-1572). Trong hậu 
bán thế kỷ, nước đại Ba Lan đã trở nên một trung tâm thế lực trong sinh hoạt của nhóm Cải cách, 
nhất là với sự hiện diện của giáo phái Tái tây và các giáo phái khác, cũng như bởi nhiều mưu toan 
tập hợp những trào lưu ấy. "Giáo Hội nhỏ" của những người phủ nhận Chúa Ba Ngôi, về sau gọi là 
"sociniens" hình thành năm 1565. Tuy nhiên Tin Lành Giáo cũng bị đầy lui, và đó là kết quả nỗi bật 
nhất mà phong trào Chống Cải cách đã đạt được. Phải ghi nhận rằng những người chính thống giáo 
cũng góp phần vào sự thắng lợi ấy. Phong trào Chống Cải cách có lẽ còn đóng một vai trò quan trọng 
trong đường hướng giao hảo tại Hội nghị Thống nhất Brest. 

Mãi sau năm 1600 mới có vấn đề nghiên cứu nghiêm chỉnh về thần học trong giáo phận Kiev. Tuy 
rằng trong thế kỷ XVI, có một vài thần học viện do các đoàn thể thế tục hay những người quí tộc lập 
ra, nhưng những cơ sở đó (chúng ta đã nói đến), đóng góp rất ít vào việc đào tạo giới trí thức chính 
thống giáo và hàng giáo sĩ. Một vài người ngoại quốc có tâm huyết trong công trình đào tạo giới trí 
thức chính thống giáo, trước tiên phải kể đến hoàng thân Basile Constantin d'Ostrog. Ông là người trị 
vì miền Volhynie mà không được tấn phong, và trong một thời gian lâu dài, ông lãnh đạo Chính 
Thống Giáo trong vùng, năm 1580 ông đã lập một học viện. Học viện này không bao giờ trở thành 
trung tâm nhưng được biết đến nhờ những sách báo do chính học viện phát hành, nhất là 
quyển Thánh Kinh Ostrog (1581). Một phần của cuốn sách này là các bản dịch mà Gennary, tổng 
giám mục Nogorod, đã hoàn thành. Sách này được coi như thủ bản dịch ra từ tiếng slave cổ, ngày 
nay người ta vẫn còn dùng. Trước năm 1500 ở Lituanie người ta đã in nhiều sách phụng vụ, nhưng 
việc xuất bản quyển Thánh Kinh của của người Nga trắng Scorina, và những tác phẩm thiêng liêng 
và thần học ông xuất bản năm 1517 và về sau, ban đầu không được các giáo sĩ và tu sĩ chính thống 
quan tâm đến. 

Sự tiếp xúc giữa Lituanie và Moscovie giúp duy trì Chính Thống Giáo trên lãnh thổ của Lituanie. 
Những người chính thống, Nga trắng hay Nga nhỏ, nhiều lần đã vượt qua biên giới phía Đông của 
nước này để đến Moscou và âm mưu chống lại nước Ba Lan. Tất cả những người sống trong đất đai 
của Giáo Hội ở Moscovie có một ảnh hưởng nào đó trên nước láng giềng. Ngay từ cuối thế kỷ XV, 
người ta đã tranh luận một cách khéo léo về khoa minh giáo thần học. Những người di cư từ 
Moscovie đến lánh nạn ở Pologne - Lituanie càng ngày càng giảm bớt. Nhưng số người của họ tăng 
lên trong những năm cuối cùng dưới triều đại lvan "kẻ ghê gớm", giữa khoảng 1560 và 1584, vào 
thời mà Chính Thống Giáo ở nước Đại Ba Lan bị phong trào truyền giáo của phe Cải cách đe dọa. 
Một vài người trong nhóm họ được xem như là những vị đứng đầu Chính Thống Giáo trong những 
năm ấy. Đóù là Arthème, bề trên của tu viện Radonegè, môn đệ của Nil, nhất là hoàng thân André 
Kourbsky, cựu cố vấn của nhà vua. Hoàng thân này vừa là một nhà quí tộc đầy tự tin vừa là một 


người có học thức (hoàng thân đã trao đổi thư từ với lvan IV, xử dụng ngòi bút nhanh nhẹn như 
Kourbsky, dịch một bản đầy đủ những cuộc tranh cãi về truyền thống Đức Tin của Jean de Damas và 
viết một bài chống các tu sĩ dòng Tên). Chính hoàng thân Ostrog phải dựa vào uy tín của André 
Kourbsky về vấn đề tôn giáo. 

Chỉ sau một thế kỷ, Tòa Thượng phụ Constantinople mới xác nhận phẩm tước của tổng giám mục 
đã được nhà vua bổ nhiệm và cố gắng nâng cao Giáo Hội Kiev lên. Trước khi đến Moscou, là nơi 
ngài bị bắt buộc nâng tổng giám mục .Job lên hàng thượng phụ, Jérémie II đã ở Pologne - Lituanie 
(1588). Ngài chủ tọa hai hội nghị và quyết định nhiều sắc lệnh chống lại những buông thả của hàng 
giáo sĩ và sự xâm lấn liên tục của Tin Lành. Vào những năm sau, chính các giám mục lấy những 
quyết định mới để tiếp tục những phương án đã đề ra. Với sự thỏa thuận của thủ tướng Ba Lan 
Zamojsky, Jérémie truất phế tổng giám mục Dziewoczka được bổ nhiệm bắt hợp pháp và thay thế 
bằng đan viện trưởng Michel Rahozja. Hơn nữa, ngài cố gắng làm tăng ảnh hưởng của tòa Thượng 
phụ bằng cách bổ nhiệm Cyrille Terletsky, giám mục Loutsk, làm phụ tá riêng của ngài. Hai giám 
chức ấy sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức hội nghị Thống nhất Brest là Hội nghị sẽ hủy bỏ 
mối liên hiệp với tòa thượng phụ đại kết vào chính lúc Jérémie cố gắng củng cố liên hiệp ấy. Có lẽ 
thượng phụ không có thái độ chống đối Tây Phương Công Giáo, ngay cả lúc từ chối niên lịch của 
Grégoire XIII, nhưng điều chắc chắn là ngài không để cho chức vị của mình bị liên lụy bởi một sự can 
thiệp cá nhân. Thái độ của ngài chứng tỏ ngài muốn bảo vệ quyền lợi của mình. Chắc chắn là ngài 
biết rõ những mưu đồ liên quan đến cơ cấu của giáo phận Kiev thời xưa, những dự định ấy không 
phải là điều bí mật. Vài năm trước đó, trong giới thân cận của hoàng thân Constantin Ostrojsky 
(không chắc rằng thượng phụ đã gặp hoàng thân) có vấn đề thành lập chức thượng phụ độc lập 
Ostrog cho nước Pologne-Lituanie, nghĩa là cho phần lớn các giáo phận Slaves Đông Phương mà 
trên thực tế còn thuộc quyền của Constantinople. Trong những năm đầu của đức Grégoire XIII, khi 
chuẩn bị gửi phái đoàn sang Moscou mà không thể thực hiện được, giống như năm 1561 (sự thất bại 
lần này là do sự chống đối của Vienne), người ta đã suy nghĩ nghiêm túc xem có nên đề nghị với vua 
lvan IV rời Tòa Thượng phụ Constantinople về Moscou hay nâng Moscou lên hàng Thượng phụ. 
Trong cả hai giải pháp, người ta nghĩ đến một thượng phụ không ở dưới áp lực của Constantinople 
có thể đóng góp tốt vào sự khôi phục nền Thống nhất của Giáo Hội theo thể thức công đồng 
Florence. Roma đã hiểu sai về sự hài lòng quá đáng mà các vị quốc vương, đặc biệt là lvan IV, biểu 
lộ ra khi họ tiếp đón các vị đại sứ. Không có sự lầm lẫn như vậy nữa trong thế kỷ XVII. Nhân dịp 
thượng phụ Jérémie đến thăm, thủ tướng Zamojsky đã đề nghị với ngài việc rời tòa về Moscou, chắc 
cũng nhắm mục đích ấy. 

Đa số những người chính thống trong nước Đại Ba Lan rất phấn khởi về những thành công của 
phong trào chống Cải cách. Việc chống lại những trào lưu Cải cách đã thắt chặt dây liên lạc giữa 
người latinh và người chính thống. Đôi khi người chính thống trở lại Công Giáo, nhưng họ vẫn giữ 
nghi lễ của họ và ở dưới quyền của thượng phụ ở Constantinople "chẳng may là ly giáo". Người 
được biết đến nhiều hơn hết trong nhóm họ là hoàng thân Georges de Sloutsk, họ hàng gần với 
Constantin Ostrojsky. Cho dù những biến cố này nỗi bật bao nhiêu, chúng cũng chỉ có ảnh hưởng rất 
hạn hẹp hay không ảnh hưởng gì trên tình hình chung. 

Phản ứng của người công giáo được hướng dẫn bởi đức hồng y Stanislas Hosus, khâm sai Tòa 
Thánh trong thời kỳ cuối cùng của công đồng. Với tư cách là giám mục Ermland, ngài thành công 
trong việc làm cho những quyết định của công đồng Trente sau năm 1563, được đón nhận ở Ba Lan. 
Giống như ở nhiều nơi khác, ngài dựa vào ảnh hưởng của các cha dòng Tên. Từ 1575, các ngài đã 
cậy nhờ đến sự hợp tác của vua Etienne Batory (1575-1586) rồi của vua Sigismond III (1587-1632) là 
vua Wasa Ba Lan đầu tiên, đồng thời cũng là vua Suède trong mấy năm. Chính những trường học, 
những chủng viện của dòng Tên và đặc biệt phương pháp dạy giáo lý của các ngài, đã được người 


chính thống rập theo và chống lại nền Thống nhất của Giáo Hội. Phong trào chống Cải cách ít quan 
tâm đến những nhậy cảm của những người ly giáo theo nghi lễ Đông phương. Những người chính 
thống giáo cố cựu được Giáo Hội latinh đón tiếp sau khi họ từ bỏ phái Tin Lành. Nếu sự phục sinh 
của Công Giáo ở Ba Lan thuận lợi cho việc thống nhát Giáo Hội, chính là nhờ sự hăng say của một 
vài người có ảnh hưởng: một nhóm nhỏ giám mục latinh mà trước tiên là các Sứ thần Tòa Thánh. 
Năm 1577, cha dòng Tên Ba Lan là Pierre Skarga và Antoine Possevin de Mantoue đã xuất bản một 
tác phẩm bàn về "Sự Thống nhất của Giáo Hội", viết bằng tiếng Ba Lan và dùng nhiều từ thần học 
chuyên môn. Với tư cách là nhà thuyết giáo trong triều Sigismond III, cha Pierre Skarga đã theo sát 
những biến cố xảy ra chung quanh Hội nghị Thống nhất ở Brest. Còn cha Possevin, với kinh nghiệm 
phong phú về Đông phương, ngài đã minh họa rất rõ ràng hoàn cảnh của hàng giáo sĩ của hai bên 
Ba Lan và Moscou. Ngài còn là một trong những gương mặt nỗi bật nhất của lịch sử thế kỷ thứ nhất 
của dòng Tên, nhiều vị giáo hoàng giao cho ngài những sứ mệnh khó khăn, có liên quan đến những 
vấn đề tôn giáo và chính trị vào thời đó. Sau nhiều năm làm việc trong triều của vua Jean III ở Thụy 
Điển, Possevin được gởi đến Ba Lan và Moscou năm 1581. Vua Ivan IV bị dồn vào đường cùng, sau 
một cuộc chiến tranh không may mẳn dọc biên giới phía Tây, quay về với đức giáo hoàng Grégoire 
XIII, và xin ngài can thiệp với vua Ba Lan, để cả hai hòa hảo và có thể liên minh chống lại quân Thổ 
Nhĩ Kỳ. Rome tưởng đây là cơ hội tốt để nối lại những tiếp xúc cũ đã có giữa Basile III và hai giáo 
hoàng Léon X và Clément VII: chuẩn bị một cuộc tổng tắn công chống đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ và xúc 
tiến nền thống nhất của Giáo Hội. Possevin cũng nghĩ như thế. Mặc dù có những ý nghĩ cao xa, 
Possevin không bỏ qua những chỉ tiết. được trao phó toàn quyền, ngài đi Ba Lan và gặp Etienne 
Batory, một người công giáo trung thành, có thế giá và kính trọng giáo hoàng, ông sẵn sàng đứng ra 
làm trung gian hòa giải. Cha dòng Tên người Ý này biết lợi dụng dịp hưu chiến của Jean Zapoljsky 
như một dịp tốt, không sợ làm mích lòng vua Nga hay vua Ba Lan, ngài tiếp tục hành trình tới Moscou 
vào đầu năm 1582, để đàm luận với lvan. Ngay từ buổi đầu cuộc thương lượng, luôn có sự hiện diện 
của các giám mục và các nhà quí tộc, người ta đã thấy rằng không thể đạt được một cuộc bàn cãi 
hữu hiệu. Vua Nga loại bỏ những vấn đề chính trị bằng những câu trả lời thoái thác. Possevin không 
biết rằng lvan đã thương lượng với Londres và lập liên minh chống Batory. Khi đề cập đến các vấn 
đề tôn giáo, Possevin trình bày khúc chiết nhiệt tình tông đồ của ngài và tư tưởng thần học của thời 
đại, sự thống nhất của Kitô Giáo Hy Lạp và latinh xưa, sự mù quáng của Photius và Cérulaire, những 
sai lầm của Giáo Hội Đông Phương đang trở nên trầm trọng, lý tưởng của hội nghị Thống nhất ở 
Florence, và nhất là uy thế cao siêu của người đại diện Chúa Giêsu Kitô, trên mọi tín hữu, trên mọi 
vua chúa. đáp lại, lvan thốt ra nhiều lời gay gắt, thô tục và ngây thơ, chứng tỏ rằng ông không có 
thiện chí tiếp tục trao đổi chân tình. Nhà vua dẫn chứng những câu trong sách, tìm kiếm bừa bãi 
những sự kiện lịch sử, kể thuộc lòng tất cả các giáo hoàng có tên trong lịch các vị thánh. Mục đích 
của nhà vua là bác bẻ những lý luận của Possevin. Theo vua, không cần nói đến những quan hệ 
giữa người Hy Lạp và người latinh; chúng tôi không cần bàn đến những người Hy Lạp, không phải họ 
bị phạt vì đã khước từ Giáo Hội chân chính đó sao? Giáo Hội chân chính là ở đây. Ivan tắn công tàn 
nhẫn các giáo hoàng và ngôi vị giáo hoàng, vua mắt hẳn thái độ kính trọng mà vua và các vị tiền 
nhiệm đã có trước khi ký hòa ước hưu chiến. Possevin nghi ngờ là đại sứ Anh đã góp phần vào sự 
thay đổi thái độ của nhà vua, nhất là khi nhà vua kể lại mấy giai thoại vu khống, có lẽ bắt nguồn từ lạc 
giáo. Để trả lời, cha Poussevin trao cho lvan tập hồi ký về vua Herri VIII, do một nhà biện giáo phản 
Cải cách viết ra với lời lẽ cương nghị. Hơn nữa việc truyền giáo của những người tin lành tại 
Moscovie vào thời đó không gây nguy hiểm gì. lvan IV vẫn chưa nguôi lòng chán ghét các người lạc 
giáo tin lành nào mà tổng giám mục Macaire đã khắc sâu vào trí não vua. Và nhà vua tiếp tục: 
"Nhưng giáo hoàng không có râu". Lập tức cha Possevin trả lời lại rằng "đức Grégoire XIII có một bộ 


râu oai vệ". Nhà vua đề cập đến "ngai rước" và bảo "vị đại diện đích thực của Chúa Kitô không có 


quyền ngồi lên để người ta kiệu đi". Vua còn nói đến "những cây thánh giá thêu trên giày của giáo 
hoàng, trong khi mọi kitô hữu đều biết "không được mang Thánh Giá thấp dưới thắt lưng". Đột nhiên 
nhà vua yêu cầu cha Possevin phải đến thăm một trong những nhà thờ ở Kremlin, lúc bấy giờ ông sẽ 
hiểu thế nào là Đức Tin chân thật. Khi đến trước cửa nhà thờ, Possevin may mắn thoát khỏi đó nhờ 
một cảnh xô lấn; bởi vì cha tin rằng (và lvan tin vào giả thiết đó) chỉ nguyên việc đi vào một trong các 
nhà thờ Chính Thống Giáo cũng được kể như đã thừa nhận những người ly giáo và những sai lầm 
của họ. Sau đó những nhà quí tộc ngạc nhiên thấy vị linh mục và các bạn của ngài quây quần trong 
một góc của điện Kremlin, họ quì gối trước một cây thánh giá kiểu latinh mà họ mang theo trong hành 
lý. Họ hát Te Deum, cho dù họ biết rằng Ivan có thể (không loại trừ) nỗi cơn giận và chém rơi đầu họ. 
Như người ta dự đoán, cha Possevin không đạt được thành quả nào, ngay cả việc cho phép xây một 
nhà thờ Công Giáo nhỏ bé cũng không. 

Những tiếp xúc trong những năm sau đó, với Constantin d'Ostrog, có nhiều hứa hẹn hơn. Hoàng 
thân cảm động nói đến hy vọng được thấy nền Thống nhất được thực hiện, như ngài mong muốn, 
nhưng không phải theo thể thức của Florence. đây là điều kiện mà sau này ông sẽ thêm vào, lúc có 
sự quan hệ giữa ông với Poty, trước khi vị này trở lại Công Giáo. Hoàng thân mong muốn tập họp ở 
Ostrog một loại công đồng, nhất là khi ông chấp nhận niên lịch mới và than phiền về sự từ chối của vị 
thượng phụ Constantinople. Cha Possevin gọi thái độ hòa giải ấy là sự chân thành muốn đại kết. 
Nhưng mọi chuyện dừng lại ở đó. Cũng như nhiều người khác, vị linh mục dòng Tên không bao giờ 
trở nên người tâm phúc thật sự của hoàng thân xảo trá Ostrog: một ngày kia, hoàng thân nói với cha 
rằng: "Nếu Công Giáo là tôn giáo tốt thì Chính Thống Giáo không phải vì thế mà xấu". Có lẽ câu nói 
ấy tóm tắt niềm tin của hoàng thân. 

Vào thời đó, không có một người công giáo Tây phương nào đã nghiên cứu Chính Thống Giáo và 
biết người chính thống giáo bằng cha Possevin. Bài tường thuật Những kinh nghiệm với những lời 
chú giải, và nhất là bài Moscovia của ngài, đến nay vẫn còn được người ta quan tâm. Tuy nhiên, ý 
kiến riêng của ngài về việc Thống nhất với Đông Phương Kitô có vẻ lạ lùng đối với chúng ta ngày 
nay. Giống như cha Skarga cùng dòng Tên với ngài, cha Possevin, trong các bài đàm luận về sự 
Thống nhất cả Giáo Hội, đi từ nguyên tắc phải cho phép những người ly giáo đã chấp nhận giáo lý 
Công Giáo giữ nghi lễ của họ, nếu nghi lễ này không đối nghịch với giáo lý. Nhưng Possevin thêm 
vào đó một giới hạn: cách phục vụ hiệu quả nhất cho nền Thống nhát là hoàn toàn thuận theo những 
đòi hỏi của giáo lý, ngay cả trong sự cử hành phụng tự. Việc cho phép theo nghỉ lễ riêng của họ chỉ là 
một biện pháp miễn cưỡng và tạm thời thôi. Nếu lý luận ấy đã thường có ảnh hưởng trên thực tế, nó 
không bao giờ được chấp nhận công khai. Tuy nhiên, người ta không thể chối rằng quan điểm của 
Possevin đã đem lại nhiều thành quả tốt. Nó đánh dấu bước đầu của cái, cho đến đức Léon XIII, làm 
thành nguyên tắc chủ yếu của sự chỉ đạo tông đồ đối với những Giáo Hội Đông Phương. Mặc dầu 
những cách cử hành phụng vụ Roma rất oai vệ, và để đừng tha hóa những người đông phương, ban 
lãnh đạo latinh quen dễ dàng cho phép họ giữ nghi lễ riêng mà họ rất quyến luyến. Giống như những 
người công giáo latinh lão thành thời đó, và cả gần đây, Possevin xác tín rằng những tập quán tôn 
giáo đông phương, chỉ có thể được thi hành trong các nhà thờ công giáo nhờ sự khoan dung của 
người Cha Chung của mọi tín hữu. Với tư cách là nhà thần học của phong trào chống cải cách, về 
điểm này cha Possevin hầu như có công lập trường với những người đi trước. Theo cha, người ta 
chỉ nhận ra giá trị của nghi lễ Đông Phương khi đối chiếu với nghỉ lễ Tây Phương. Nhưng dù kết quả 
có tốt đẹp đến đâu, sự khác biệt chia rẽ đôi bên vẫn luôn tạo nên một bóng tối phủ trên bức tranh 
Thống nhất. 

Cha Possevin quên rằng những người kitô giáo Đông Phương có quyền tuyệt đối giữ đạo theo nghỉ 
lễ của họ. Mãi sau ngài một thời gian lâu, nguyên tắc ấy mới trở thành "hành trang tối thiểu" của các 
nhà thần học công giáo. Vả lại, Possevin, không hơn gì những người đồng thời với ngài, không nắm 


được ý nghĩa chính xác về nội dung "nghi lễ". Ngài chỉ thấy một mớ phức tạp những phong tục tôn 
giáo, thêm vào đó một vài hình thức ngoại lai mới về giáo luật, trong khi đó từ "nghỉ lễ", như người ta 
dùng một cách chính đáng ngày nay trong những tài liệu tôn giáo liên quan đến những cộng đoàn kitô 
hữu Đông Phương, bao gồm tất cả các khía cạnh tổ chức Giáo Hội, và những truyền thống riêng 
trong cách hoạt động và não trạng tôn giáo. Trái với Tây Phương, những hình thức và lối cử hành 
phụng tự là trung tâm của nghi lễ Đông Phương, và là biểu lộ trực tiếp nhất của Đức Tin Chính 
Thống Giáo. Chúng cho phép người chính thống giáo chân thành cảm thấy một cách đơn sơ và cụ 
thể về thực tế của sự thánh thiện. Có lẽ tết hơn là linh mục Possevin vào trong nhà thờ Kremllin. 

Sự hạn chế do Possevin đặt ra đánh dấu quan niệm riêng của ngài về sự Thống nhất của Đông 
Phương Chính Thống Giáo, và thái độ tinh thần của những người công giáo tốt đã hợp tác để thực 
hiện nền Thống nhất vào những năm 1595-1596. Nhưng nó cũng cho biết: vào thời đó, những người 
latinh không giúp những người quy nhất (uniates) tìm thấy con đường khả dĩ phục hưng những 
truyền thống riêng của họ. 

Không mệt mỏi, cha Possevin có thể theo dõi từ Padoue những biến cố chung quanh công cuộc 
Thống nhất mà ngài đã cộng tác rất nhiều. Sau khi Ivan IV qua đời, ngài soạn thảo một kế hoạch mới 
về chính sách tôn giáo. Batory lúc bấy giờ sửa soạn sáp nhập ngôi vua Moscovie với ngôi vua Ba 
Lan nhờ sự giúp đỡ của các nhà quí tộc, bằng vũ khí nếu cần, để sau đó có thế tắn công đế quốc 
Thổ Nhĩ Kỳ. Vị tu sĩ dòng Tên đã thấy ló dạng sự suy sụp của đế quốc ấy, và sự Thống nhất của tất 
cả những người ly giáo. Nhưng Aquaviva, bề trên của dòng Tên, mệt mỏi vì những hoạt động chính 
trị của Possevin, xin được giáo triều Roma đày ngài tạm thời trong một trường học tại Ermland. Sau 
khi Batory qua đời, Possevin lại rơi vào những khó khăn gây ra do việc chọn lựa một ông vua mới. 
Vào dịp ấy người ta công bố cả tên của Théodore Ivanovitch. Theo lời xin tha thiết của bề trên cả 
dòng Tên, năm 1589 đức Sixte Quint gọi cha Possevin về Rome vĩnh viễn. 

Ít lâu sau, có lẽ ngay trong cuộc thăm viếng của thượng phụ Jérémie II, có tin đồn trong một vài môi 
trường rằng: sự Thống nhất của Giáo Hội sắp thành tựu, nhưng thời kỳ đó chưa chín muồi để xích lại 
gần nhau. Sáng kiến đầu tiên của một người giáo dân chính thống không phải là điều ngẫu nhiên. 
Adam Poty, giám đốc lâu đài Brest (trước kia ông theo phái Calvin) đề nghị với Maciejovsky, giám 
mục latinh ở Loutsk, tổ chức chung một cuộc hội thảo tôn giáo với mục đích thực hiện nền Thống 
nhất. Sứ thần Tòa Thánh trả lời rằng công đồng Thống nhất Florence vẫn còn hiệu lực, nhưng dù sao 
ngài cũng gởi thơ xin phép Roma. Trái với tất cả các vị giáo hoàng thời ấy, đức Sixte Quint chống lại 
tất cả mọi cuộc thương lượng với các giáo sĩ cao cấp của Giáo Hội Đông Phương, và đình chỉ kế 
hoạch nhưng hai vị, giám mục và giám đốc vẫn âm thầm xúc tiến. 

Khi từ Roma về năm 1591, giám mục Maciejovsky đem theo một người Hylạp là Pierre Arcudius, tiến 
sĩ thần học thứ nhất của trường Hylạp do đức Grégoire XIII thiết lập. Những cuộc tranh cãi của 
Arcudius về những liên quan giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo, trình bày trong những tác phẩm 
của nhà thần học trẻ tuổi được nhiều người đọc vào thời đó, nhưng ngày nay ít được chú ý. Hiện nay 
người ta ưa thích những tác phẩm của Leo Allatius, người đồng hương trẻ tuổi của Arcudius, đã trở 
nên người Roma như ông. Những tác phẩm này bình luận bản chất những dây liên lạc đã luôn luôn 
có, giữa các Giáo Hội Tây Phương và Đông Phương. Uy tín khoa học về các truyền thống Chính 
Thống Giáo Hylạp của vị này đã giúp loại bỏ những câu chuyện vô ích trong bút chiến. Tác phẩm của 
Skarga về nền Thống nhất của Giáo Hội dưới cùng một vị chủ chăn, và những hồi ký về những sự 
lầm lạc của những người ly giáo, được tái bản vào năm 1589. Lúc ấy Arcudius trình bày những bằng 
chứng của mình. Ông nói đắn đo và với nhiều uy thế hơn, bởi vì Arcudius đầy ắp nhiệt tình tông đồ. 
Arcudius đã gặp giám đốc Poty nhiều lần, và vị này sẵn sàng tán thành ý kiến Thống nhất các Giáo 
Hội. 


Giữa lúc đó, cuộc thảo luận bí mật của các giám mục đã bắt đầu: cuộc thảo luận này cuối cùng đưa 
đến nền Thống nhất. Sự xích mích giữa tổng giám mục Rahozja và nhiều vị giám mục là cơ hội thuận 
lợi. Gédéon Balaban, giám mục Lemberg, từ nhiều năm, kịch liệt chống lại phụng hội tự do trong giáo 
phận của ngài. Thượng phụ và tổng giám mục cho rằng phụng hội có lý. Terletsky, giám mục Loutsk 
trách Rahozja xen vào những việc nội bộ của các giáo phận miền Volhyvie trong khi vẫn ở Kiev. Năm 
1599, Terlesky, Balaban và các giám mục ở Chelm và ở Pinola, trong một hội nghị tại Brest, đã quyết 
định khước từ quyền tài phán của tổng giám mục. Họ viết thơ cho vua Ba Lan nói rằng họ sẵn sàng 
tùng phục quyền của Roma, nếu họ giữ được thâm tước của họ và có các quyền hạn giống như các 
giám mục latinh. Việc xích lại gần ấy không có kết quả liền, vì có khuấy động chính trị trong nước 
Cộng Hòa, và người ta không biết vua Sigismond có rời Ba Lan để đi Suède trị vì hay không. Nhưng 
toàn bộ rối ren, các thỏa hiệp và các lời hứa hẹn đã được trao đổi vào các năm sau, đều được ghi 
chép trong một tài liệu bí mật thứ nhất. 

Năm 1593, Adam Poty được nhà vua bổ nhiệm làm giám mục ở Wladimir. Giám mục Terletsky đã 
chủ tọa lễ khắn dòng của ông, trước sự hiện diện của hoàng thân Ostrojsky. Từ đó Adam được gọi là 
Ipaty. Sau buổi lễ, Constantin gởi cho Adam một bức thư dài, trong đó hoàng thân trình bày những ý 
nghĩ khá lờ mờ về chương trình khi phục nền Thống nhất của Giáo Hội. Poty trả lời cách thận trọng 
rằng thái độ chống latinh của tổng giám mục có nguy cơ làm mắt mọi may mắn để thành công. Poty 
và hoàng thân Constantin không biết đến thỏa hiệp và tài liệu ở Brest. 

Một hội nghị bí mật khác họp ở Sokal vào đầu năm 1594. (Giám mục ở Pinsla được thay thế bởi 
giám mục ở Pazemyl). Lần này tài liệu có nhiều chỉ tiết hơn. Poty, vị giám mục thứ nhất sau tổng 
giám mục, hoàng thân Constantin và nhiều nhân vật có uy thế khác, không được thông báo. Vào 
tháng 7, Balaban, giám mục ở Lemberg, bị tổng giám mục truất phế bát ngờ. Terletsky công khai ủng 
hộ Balaban, và cả hai vị giám mục đưa vụ việc ra xin quyền dân sự xét xử. Họ viết thơ cho thủ tướng 
quyền thế Zamojsky đề đồng thời nói với ông rằng: lần này có thể thực hiện một nền Thống nhát. Vị 
giáo trưởng latinh là Karnkowsky nghe tin và đã xin hoàng thân Ostrog đề phòng. Hoàng thân cũng 
như vị giáo trưởng đều thân với nước Áo vốn là kẻ thù của Zamojsky. Người ta chỉ biết là hai giám 
mục đã tranh luận về sự Thống nhất của các Giáo Hội. Tổng giám mục đã nắm lấy cơ hội đệ đơn 
phản đối lên thủ tướng và nhà vua, đồng thời gởi một bức thư ngỏ cho những người chính thống giáo 
để cảnh giác họ. Zamojsky trả lời bằng một bức thư riêng, chỉ cho tổng giám mục biết: điều quan 
trọng là lành mạnh hóa hoàn cảnh bằng một sự Thống nhất. Tổng giám mục nhu nhược Rahozja tán 
thành Zamojsky một cách bắt đắc dĩ và đứng ngoài những biến cố kế tiếp. 

Vào tháng 12 năm 1594 các giám mục Terletsky và Poty được giám mục Maciejovsky tiếp tại nhà 
nghỉ mát ở Torsyn, gần Loutsk. Hai giám chức ký một văn thư bày tỏ lòng mong muốn có sự Thống 
nhất chỉ vì những lý do tôn giáo. Họ cũng xin chữ ký của các giám mục khác. Nhưng Poty hiểu rằng 
lá thư ấy sẽ được đệ lên nhà vua. Terletsky không nói gì về những tài liệu đã soạn thảo hay về 
những người đồng thuận với dự án. Không cho các giám mục khác biết, ngài đi Cracovie với mục 
đích tranh cãi trực tiếp với nhà vua và với Sứ thần Tòa Thánh là Malaspina về phương thức thực 
hiện sự Thống nhất. Khi Ostrojsky ngờ là đang có một chuyện gì xây ra, ông hỏi Poty là Terletsky ở 
đâu, ông hiểu rằng vị này hoạt động cho nền Thống nhất đã từ lâu mà không nói ra, và bây giờ còn 
theo con đường riêng của mình. Nhưng đó không phải là lý do cho phép giám mục Wladimir rút lui. 
Ngài chỉ quan tâm đến sự Thống nhất của Giáo Hội trong lợi ích của tôn giáo, và không hành động vì 
tức giận trước một sự bắt công có thật hay tưởng tượng mà ngài có thể sẽ là nạn nhân (như trường 
hợp của giám mục Balaban và giám mục Terletsky). Nguyên với gia thế và chức nghiệp, ngài đã có 
nhiều uy tín và quyền lợi xã hội vững chắc, ngài không cậy nhờ vào những qui chế của một giám mục 
công giáo. Trái lại, không thể hoà giải được với Constantin d'Ostrog. Vị này quay lại chống Poty, Poty 
cố cắt nghĩa rằng mình cũng bị lầm, nhưng không thể bỏ Terletsky được. Hoàng thân trách các giám 


mục đã hành động mà không cho ông biết. Dĩ nhiên đó là một lầm lỗi quan trọng về sách lược, vì đã 
để Constantin và nhiều giáo dân thế giá ở ngoài các cuộc thảo luận, đang khi họ có một chỗ đứng 
đương nhiên và quan trọng trong Giáo Hội Chính Thống, họ đã đóng góp tích cực vào những công 
việc canh tân Giáo Hội. Hoàng thân Ostrojsky sẽ trở nên người đứng đầu phe chống đối nền Thống 
nhất. 

Giữa lúc đó, Terletsky bắt đầu những cuộc thương lượng với tổng giám mục công thống giáo 
Balaban, về những điều kiện tổ chức một cuộc họp mặt. Kết quả khả quan, tổng giám mục và các 
giám mục gặp nhau ở Brest. Mặc dù có bức thư chống đối kịch liệt của hoàng thân Constantin, các 
ngài ký các văn kiện ở Torsyn. Chỉ một mình giám mục Balaban, người đã suýt làm hỏng những cuộc 
thượng lượng trước bằng việc ăn mừng quá sớm sự thực hiện nền Thống nhất ở Lemberg, và giám 
mục Przemysl, đã từ chối không ký. Poty cố gắng chinh phục, nhưng vô hiệu. Hoàng thân Ostrog đệ 
lên Poty một bản tường trình chỉ tiết về những cuộc bàn cãi ở Brest và quì xin ngài đừng bỏ công 
cuộc Thống nhất. để khỏi bị nghi ngờ là không có thiện chí, hoàng thân Constantin can thiệp với tư 
cách là nhân chứng, khi Balaban từ bỏ công khai tất cả những hoạt động về trước của mình. 

Trước những khuấy động gia tăng và dưới ảnh hưởng kháng cự của người Balan, chống lại một vài 
nhượng bộ cho các giám mục trong tổng giáo phận, chính yếu là việc cho họ quyền đương nhiên dự 
họp Thượng nghị viện đầy thế lực của Balan, vua Sigismond do dự không để cho Poty và Terletsky đi 
Rome, hai vị này được chỉ định ở Brest là đại diện của giám mục đoàn. Hoàng thân Constantin có 
nhiều bạn chính trị trong hàng giáo phẩm cao cấp latinh, tỏ ra bình tĩnh trước những khuấy động ấy. 
Tuy nhiên khi Ostrojky tiếp xúc với hội nghị Torun để xin sự ủng hộ của những người tin lành chống 
lại nhà vua và hàng giáo phẩm ở Kiev, Sigismond không do dự nữa. Balaban cũng tuyên bố bằng lời 
thề rằng mình tán thành việc Thống nhất. Nhờ đó, hai giám mục Poty và Terletsky đi Roma, ở đó 
Poty đệ lên đức giáo hoàng văn bản ký kết ở Torsyn cuối tháng 11. 

Điểm tranh chấp duy nhất vào lúc khởi đầu những cuộc thương lượng mới là sự giữ lại niên lịch cũ. 
Người ta vẫn dựa vào các quyết định của công đồng Florence. Tuy nhiên, xét về chủ yếu, người ta đi 
chệch ra ngoài thủ tục năm 1439: kết quả của công trình Thống nhất mới (và điều này có giá trị cho 
tất cả mọi công cuộc Thống nhất trong tương lai) sẽ không phải là một thỏa ước giữa hai bên, nhưng 
là việc đức giáo hoàng đón tiếp các giáo phận ly khai vào lòng Giáo Hội. Văn kiện ấy sẽ được ký kết 
trong một đại hội trọng thể vào ngày 23 tháng 12 ở Vatican. Huấn thị chỉ tiết của đức giáo hoàng 
được công bố hai tháng sau. Quan điểm của phái latinh được biểu lộ rõ ràng trong sắc chỉ của đức 
Clément VIII: để làm bằng chứng hiển nhiên về lòng khoan dung của ngài đối với những người 
Ruthènes, đức giáo hoàng cho họ quyền cử hành những nghi lễ tôn giáo như các Giáo phụ Hylạp đã 
thiết lập nếu những nghỉ lễ ấy không trái với giáo lý công giáo, và không tách cộng đoàn ra khỏi Giáo 
Hội ở Roma. Trên thực tế, người ta ít quan tâm đến những tục lệ của Giáo Hội. Chẳng bao lâu chính 
người Ruthènes du nhập vào Giáo Hội của họ một vài cải cách theo khuynh hướng latinh. Đa số 
những huấn thị được gợi ý theo phái latinh do đức giáo hoàng viết trước đó cho những người công 
giáo theo nghỉ lễ Byzantin ở miền Nam nước Ý và ở Sicile vì hoàn cảnh riêng biệt của những miền 
này, chỉ được áp dụng để chống những truyền thống Đông Phương rất lâu đời. Người ta quyết định 
đặc quyền của tổng giám mục được bổ nhiệm các vị giám mục, và đặc quyền của các giám mục 
được lựa chọn tổng giám mục. Cả hai đặc quyền này đều được Tòa Thánh châu phê và nhà vua 
chấp thuận. 

Hội nghị mà giáo hoàng và nhà vua mong muốn đã nhóm họp năm 1596 ở Brest. Hội nghị tuyên bố 
chính thức công trình Thống nhất, và ra vạ tuyệt thông các đối thủ là hai giám mục Lemburg và 
Pazemysl. Những người chính thống giáo tập hợp một hội nghị chống lại. Những giám chức đến 
tham dự tố cáo các giám mục quy nhất (Uniates). Nhà vua và hội đồng chính trị xác định rằng từ rày 


về sau họ không chấp nhận một cộng đoàn không công giáo theo nghi lễ Đông Phương nữa, nhưng 
việc này không làm thay đổi gì, bởi vì công cuộc Thống nhất toàn diện của giáo phận Kiev đã thất bại. 
Hội nghị Thống nhất ở Brest hiển nhiên là biến cố quan trọng nhất về công trình Thống nhất được 
ghi trong lịch sử Giáo Hội và đồng thời là cuộc hội họp thứ nhất làm nỗi bật uy quyền hoàn vũ của 
đức giáo hoàng. Roma và Cracovie cũng như các giám mục ở Brest, không tuyên bố dứt khoát là 
toàn thể một tổng giáo phận ngay từ lúc ban đầu thuộc về tòa thượng phụ Constantinople vừa được 
tách rời khỏi đó. Vài thập niên trước kia, ít nhất người ta đã chứng minh rằng thượng phụ không 
được tự do thương lượng trong đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Vào thế kỷ XVII nhiều lần có vấn đề liên lạc với 
các tòa thượng phụ Đông Phương cũ, khi những người quy nhất và những người chính thống giáo 
tìm cách cứu vãn sự đoạn tuyệt trong lòng của Giáo Hội ở Kiev. 


VII. TỐNG GIÁO PHẬN CÔNG GIÁO Ở KIEV VÀO THÉ KỶ XVII. 

Thoáng nhìn những biến cố xảy ra giữa các năm 1590 và 1596 ở Ba Lan, người ta có cảm tưởng 
rằng một bên là hàng giáo sĩ và dân chúng ở trong tổng giáo phận, một bên là những người công 
giáo latinh, không ai được chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc hội họp. Giáo Hội vừa được tổ chức lại 
trong những giáo phận theo nghỉ lễ Byzantin, thì bị xáo trộn bởi những căng thẳng và những kế 
hoạch trong thời gian thương lượng về công cuộc Thống nhất. Tin tức về những cuộc thảo luận bí 
mật bị tiết lộ quá sớm đã trầm trọng lại càng trầm trọng hơn vì những lỗi lầm chiến lược đã vi phạm 
ngay từ đầu. Những chuẩn bị cuối cùng đã diễn ra trong một bầu không khí kém hòa giải, người ta 
cho rằng việc thực hiện Thống nhất đã quá vội vàng. 

Sau năm 1596, người công giáo trong tổng giáo phận luôn luôn gặp được những đồng minh và 
những người che chở giữa người công giáo latinh ở Ba Lan. Thế nhưng, dư luận quần chúng chống 
lại mọi hình thức san bằng toàn diện. Việc cắm các giám mục quy nhất dự họp ở Thượng viện đồng 
hàng với các giám mục latinh, (như những điều kiện đã được chấp nhận) để bảo vệ quyền lợi của 
Giáo Hội latinh đã gây nỗi thất vọng thứ nhất. Nhà vua không tán thành biện pháp ấy, nhưng đó là do 
hàng quí tộc quyền thế và những người cùng phe với hàng giáo phẩm latinh quyết định. Mặt khác, 
thái độ của vua Sigismond đối với Giáo Hội Quy nhất không luôn luôn rõ ràng. Dĩ nhiên vua đã hợp 
tác trong việc thực hiện Thống nhất, nhưng sau đó, có nhiều dấu hiệu chứng tỏ ngài muốn latinh hóa 
hoàn toàn. Bởi thế, ngài từ chối công bố sắc lệnh năm 1624 của đức giáo hoàng Urbain VIII (là vua 
ngài có tư cách để làm việc ấy), cắm dứt khoát tất cả các linh mục hay giáo dân Ruthènes dùng nghỉ 
lễ latinh khi không có phép đặc biệt của giáo hoàng. Hậu quả của thái độ đó là việc truyền giáo gặp 
khó khăn, làm mắt thể diện những người công giáo trong tổng giáo phận, xúi họ chấp nhận nghi lễ 
latinh được đánh giá cao hơn nghi lễ Đông Phương. Một vài giám mục latinh đòi số thuế những 
người Ruthènes phải nộp cho Giáo Hội. Nhiều lần người ta phạm đến quyền mục vụ của hàng giáo sĩ 
Ruthènes tại các họ đạo: trong một buổi lễ tôn giáo đã xảy ra vụ: một phụ tá không tên tuổi theo nghỉ 
lễ latinh ở Wilno đã lấn át tổng giám mục Kiev. 

Ngay khi sự Thống nhất được công bố, các đối thủ lại ra mặt hoạt động. Trong số đó có nhiều người 
quí tộc, nhiều thành phần của các phụng hội và nhiều tu sĩ. Người dẫn đầu là Constantin d'Ostrog, 
người mà vào năm 1599 đã củng cố địa vị của mình nhờ sự giúp đỡ của nhóm tin lành ở Wilno. 
Không có sự tiếp xúc chính trị nào với Giáo Hội ở Moscou trong năm ấy. Nhưng Constantinople gởi 
ba đại diện đến để cố gắng ngăn ngừa mối nguy hiểm. Những người này thay thế tổng giám mục 
Nicéphore đã bị tống ngục khi Tổng giáo phận Quy nhất được chấp nhận. Vị tu sĩ Hylạp, Cyrille 
Lukaris, được gởi đến Ba Lan với cùng một mục đích, đã trở thành thượng phụ rất thời danh. 

Trong những năm đầu, người ta bằng lòng với những lời phê bình và những bài đả kích được in ra. 
Sau những biến cố năm 1596, Sakarga viết một bài 'Bảo vệ Hội nghị Thóng nhất ở Bresf. Vào bước 
quặt của thế kỷ, đã ra đời một 'Bài biện hộ' thường được gán cho Arcudius, ông sống ở Ba Lan cho 


đến năm 1609. đó là một bài trả lời chỉ tiết cho phản ứng hung hăng của những người chính thống 
giáo. Năm 1608 bá tước Ostrojsky, nhà chiến lược lớn và độc đoán của nền Thống nhất Kitô giáo, 
qua đời. Vị này có lẽ không bao giờ được người ta hiễu rõ. 

Trong hai mươi năm đầu của thế kỷ XVII, mặc dầu Ba Lan còn chống lại Moscou bằng binh lực, tổng 
giáo phận tương đối vẫn phát triển và an bình. Tổng giám mục Rahozja ít hoạt động nhưng trung 
thành với công cuộc Thống nhất, được Ipaty Poty (1600-1613) kế vị. Là người giầu nghị lực, Poty 
thành công trong việc lập lại kỷ luật trong hàng giáo sĩ. Nhờ vào gia thế và những mối quan hệ tốt với 
nhà vua và giới quí tộc, tại Ba Lan ngài có một uy quyền mà rất ít người kế vị ngài có được. Tuy 
nhiên ngài không thành công trong việc khuất phục các nhóm chống đối để họ thuận theo Hội nghị 
Thống nhất ở Florence. Theo ngài, Hội nghị Thống nhất ở Brest là cái dây liên lạc lịch sử nối liền 
Tổng giáo phận của ngài với Giáo Hội duy nhất cũ. Vì thiếu những nhân vật lỗi lạc trong hàng giáo 
phẩm, ngài nhất quyết, với sự đồng ý của nhà vua và của đức giáo hoàng, tự mình lựa chọn người 
kế vị, trái với quyết định của đức Clément VIII là để các giám mục quyền lựa chọn vị tổng giám mục 
mới. Joseph Rutsky, người Nga trắng, kế vị ngài. Vị này được biệt danh là "người sáng lập Giáo Hội 
Ruthène thứ hai", nhưng đúng hơn phải nói, ngài có một quan điểm độc đáo đã góp phần xác định 
đường hướng phát triển tổng giáo phận. 

Lúc còn nhỏ theo phái Calvin, đến khi là sinh viên Rutsky được đón tiếp trong lòng Giáo Hội latinh. 
Với ý muốn trở thành linh mục, ngài xin được một chỗ trong Học viện Hylạp ở Roma (trước 1624, 
trường này không phải chỗ dành để đào tạo những thành phần trong hàng giáo sĩ mà thôi). Để vâng 
theo ý muốn của đức Clément VIII, mặc dù ngài đã qua đời, và sau khi đã cố gắng bỏ hết thành kiến 
và ác cảm cá nhân, Rutsky theo nghỉ lễ Hylạp, và với tư cách là tu sĩ ngài vào một cộng đoàn tôn 
giáo mà Poty vừa thành lập ở Wilno. Các tu sĩ dòng thánh Basile (tên của một hội dòng gốc Tây Ban 
Nha - Ý) trở nên rất quan trọng nhờ sự ủng hộ của Rutsky và việc sáp nhập với những cộng đồng 
quy nhất nhỏ đã có trước. Đôi khi những người đứng đầu các cộng đồng ấy từ chối không chịu từ bỏ 
quyền bầu cử các đan viện trưởng, điều này gây ra những khó khăn liên tục. Rutsky đặt ra cho dòng 
một qui luật mô phỏng các qui luật của dòng Tên và dòng Kín mà tổng giám mục đã quen biết nhiều 
năm. Một trong những mục đích của hội dòng là đào tạo các tu sĩ có khả năng (phần đông được đào 
tạo do một tập viện trung ương) làm ứng viên vào các tòa giám mục. Hơn nữa ban lãnh đạo trung 
ương của hội dòng là do kinh sĩ đoàn của tổng giáo phận tuyển chọn, họ cũng đóng một vai trò quan 
trọng trong việc lãnh đạo Giáo Hội Ruthénie. Vào thế kỷ XVII, những quan hệ không rõ ràng giữa ban 
lãnh đạo tập quyền của nhà dòng và ban lãnh đạo của tổng giáo phận đã gây ra nhiều tranh chấp 
nghiêm trọng, cũng là thời kỳ Giáo Hội Công Giáo Ruthénie bị hoàn cảnh chính trị và hoạt động của 
Chính Thống Giáo dồn vào đường cùng. Những khó khăn ấy là một trong các nguyên nhân khiến tòa 
Giáo chủ phải trống ngôi từ 1655 đến 1665. Thực ra vị tổng giám mục thứ nhất kiêm cả chức tu viện 
trưởng của hội dòng Basile. Nhưng dưới thời Antoine Sielava, người kế vị thứ hai của Rutsky, sự 
kiêm nhiệm của hai chức vụ ấy tạo ra nhiều khó khăn, bởi vì sự quan hệ giữa hai chức vụ không rõ 
ràng. 

Rutsky hết sức cố gắng nâng cao trình độ đào tạo trí thức của hàng giáo sĩ, bằng cách thành lập ít ra 
một chủng viện trong tổng giáo phận. Nhưng vì người ta ngăn cản không cho hàng giáo phẩm Quy 
nhất được chấp nhận công khai, ngài không thể nào bảo đảm được lợi tức các tài sản của Giáo Hội. 
Hơn nữa, người ta không thể trông cậy vào sự giúp đỡ của dòng Tên đang có nhiều trường ở 
Ruthénie. Chính từ thời đó những quan hệ giữa Rutsky và dòng Tên trở nên căng thẳng (5). Cuối 
cùng một chủng viện Ruthénie được lập lên ở Minsk vào giữa thế kỷ, chỉ cầm cự được vài năm trong 
thời loạn rồi phải đóng cửa. Mãi sau thời kỳ chúng ta đang nói đến đây, mới có vấn đề đào tạo hàng 
giáo sĩ theo phương pháp sư phạm. Vào thế kỷ XVII, các bề trên dòng Basile tiếp tục giới thiệu một 


số nhỏ tu sĩ có khả năng vào Học viện Hylạp ở Roma và vài chủng viện truyền giáo được mở riêng 
cho Giáo Hội Ruthénie. 

Vào thời mà Joseph Rutsky làm tổng giám mục bắt đầu những sự thử thách, tiếp liền sau chính sách 
hạ nhục kiểu Ba Lan hay sự hung bạo của người Nga nhằm khôi phục Chính Thống Giáo. đó là một 
đặc tính bất biến của lịch sử các Giáo Hội Quy nhất tại các nước Slaves. 

Vào thế kỷ XVII, những người công giáo Ruthénie chịu đau khổ nhiều nhất vì những người 
Cosaques "Tây phương". Một số nhỏ những chiến sĩ tự do này không thể đóng căn cứ ở hạ lưu sông 
Dniepr (vùng đất không người thuộc về nước Nga vào cuối thế kỷ XVIII), tập trung trước tiên trong 
vùng "xa các thác" (Zaporozje). Phần đông trong nhóm họ được đăng ký ở Ba Lan - Lituanie, tại đó 
họ được chấp nhận chính thức, có người điều khiển và nhiều lần đã chiến đấu dưới cờ Ba Lan. Với 
tinh thần hiếu chiến, họ dễ dàng bị lôi cuốn vào những vụ xung đột, bạo động. Vào thế kỷ XVI, đức 
giáo hoàng cho người Cosaques cư ngụ ở miền Tây Nam hưởng tiền phụ cấp để họ đi quấy rối 
người Thổ Nhĩ Kỳ. Các tu sĩ dòng Tên đến Istambul năm 1609, đã trải qua máy tuần lễ đầy lo sợ, vì 
có tin đồn Vatican đang tổ chức một đoàn quân Cosaques để tấn công vùng biên giới, chống lại đế 
quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Vào thời chính quyền trung ương ở Pologne - Lituanie bắt đầu suy yếu dần, người 
Cosaques và giới quí tộc sống riêng rẽ thường xuyên tiếp xúc với nhau. Vì hoàn cảnh bắt buộc, đám 
dân phiêu lưu được dung túng ấy, phần đông là người chính thống giáo nhiệt tình, hăng say chống 
công cuộc Thống nhất. Khi có nhiều nông nô bỏ trốn gia nhập vào những đơn vị Cosaques, và khi 
những can thiệp võ trang của họ bị coi là phản nghịch chống trật tự xã hội, thì việc lãnh đạo của 
chính quyền cũng trở thành bắp bênh, mắt hiệu lực. Những người quy nhất đau khổ vì hoàn cảnh 
như vậy. Từ khi dòng họ Romanov được thừa nhận, Moscou thường đóng vai trò ảnh hưởng và quan 
trọng trong Giáo Hội cũng như trong chính trị. Tuy nhiên Moscou không luôn luôn được lòng và có 
ảnh hưởng đối với nhóm người chính thống hiếu chiến tại Cộng Hòa Ba Lan. Đối với người 
Cosaques cũng vậy. 

Thời kỳ Cosaques thứ nhất trong lịch sử của tổng giáo phận công giáo gần như trùng hợp với thời 
đại của viên thủ lãnh quyền thế Piotr Sahazjdatsing (1616-1622). Năm 1618, người Cosaques tuyên 
bố long trọng rằng: họ bảo vệ phụng hội ở Kiev. Phụng hội này hợp với "Tu viện Hang động" 
(Couvent des Cavernes) là thành trì tôn giáo chống lại phong trào Thống nhát, là trung tâm của Chính 
Thống Giáo ở Pologne-Lituanie. Những người quy nhất không được vào đó và tổng giám mục công 
giáo Kiev phải trú đóng tại Minsk với danh nghĩa là vị bản quyền địa phương vào thế kỷ XVII, trong 
nước Nga trắng (là nơi có đông người quy nhất hơn ở Ukraine vào thời đó). Được người Cosaques 
bao che, những người chính thống giáo đã tiến một bước lớn vào năm 1620. Cho dù tại Pologe- 
Lituanie, Giáo Hội Chính Thống Giáo còn ở ngoài vòng pháp luật, thượng phụ Jérusalem là 
Théophane, khi tham quan vùng đó, đã truyền chức cho một hàng giáo phẩm đầy đủ, có lẽ do sự 
thúc đẩy của Philorète, thượng phụ Moscou. Lớp giám mục thứ nhất này có xu hướng theo Nga. 
Chính phủ và tổng giám mục Rutsky ra văn thư tuyên bố việc khi phục một tổng giáo phận chính 
thống giáo như vậy là bất hợp pháp. Nhưng thủ tướng của Lituanie không dám công bố nghị định ấy. 
Những nạn nhân đầu tiên trong hàng giáo sĩ quy nhất gục ngã ngay từ năm 1617. Người được biết 
đến nhiều hơn hết là tổng giám mục đạo đức ở Pololsk, tên là Josaphat Kuntsewyteh, vị tu sĩ thứ 
nhất được Poty truyền chức ở Wilno. Ngài bị giết ở Vitebsk năm 1623 trong khi đi kinh lý. Ngài được 
phong chân phước ngay từ năm 1643 và được phong thánh năm 1867. Thủ tướng Sapieha ra lệnh 
điều tra nghiêm túc vụ ám sát đã gây nhiều xúc động trong dư luận, và các giám mục latinh tạm thời 
tránh ưu đãi ngắm ngầm những người chính thống giáo. Nhưng không thể có một cuộc hưu chiến lâu 
dài. Vua Sigismond III đã già, và Wladyslaw, con trai của vua còn mang tước hiệu chính thức, vào 
thời đó, là vua nước Nga, không muốn để cho vua cha bị nguy hiểm bằng việc ủng hộ công khai 
nhóm Quy nhất mà Moscou thù ghét. Năm 1632, khi Sigismond III, người đã sống lâu hơn người ta 


dự liệu, qua đời, thì Wladyslaw, tự lầy sáng kiến nhượng bộ cho những người chính thống giáo các 
yêu sách chủ yếu họ xin. Những điểm quan trọng đã được chấp nhận trong những cuộc thương 
lượng trước cuộc tuyển cử của ngài, cuối cùng bị loại bỏ. Người ta cho tổng giáo phận chính thống 
và cho hàng giáo phẩm của họ một qui chế không những ngang bằng mà đi khi còn cao hơn qui chế 
của Giáo Hội Quy nhất. Bởi vì một vài giám chức chính thống giáo được quyền dự họp Hội nghị 

Chính trị trong khi các giám mục quy nhất không được. Người ta còn nhượng cho Giáo Hội Chính 
Thống Kiev hai tòa giám mục, nhiều tu viện và nhiều tài sản chung (6). 

Nếu ý tưởng về tự do tôn giáo hoàn toàn chưa được phổ biến vào thế kỷ XVII, thì do sự khôn ngoan 
và trên thực tế, tại Ba Lan người ta đã chấp nhận sự tự do này: xét về con số, người chính thống 
giáo ở Ba Lan vào thời đó, đông hơn những người quy nhất. 

Dư luận không coi việc Thống nhất là một sự thành công hoàn toàn. Nhưng điều quan trọng hơn cả 
đối với Wladyslaw là đường lối của Chính Thống Giáo đối với Moscou. Trong những năm tiếp theo 
cuộc khi phục Chính Thống Giáo vào năm 1620, nói chung người chính thống rất tận tâm với 
Pologne-Lituanie. Trên bình diện tôn giáo, họ ước muốn được độc lập đối với tòa thượng phụ ở 
Moscou mà không khí đạo đức và thần học nói chung ít được tán dương ở Kiev. Nhân vật nỗi bật 
hơn hết trong lịch sử của tổng giáo phận chính thống giáo là Pierre Moghila, người Moldavie, bề trên 
các Tu viện Hang động (Couvents des Cavernes), và trở nên tổng giám mục vào năm khó khăn 1633. 
Có thể nói ngài là đại diện chính yếu cho thái độ đối lập ấy. Dù công khai chống đối công cuộc Thống 
nhất như đã thực hiện vào năm 1596, ngài luôn là công dân trung thành với quốc gia Ba Lan cho đến 
ngày qua đời (1647). Tư tưởng thần học của ngài đậm mầu sắc Tây phương, vì thế ít được tán 
thưởng lúc sinh thời ở Moscovie. (Thần học của ngài với tác phẩm nỗi tiếng Tuyên xưng đức Tin 
Chính Thống (Profession de foi orthodoxe) được trình bày trong chương "Những Giáo Hội theo nghỉ 
lễ Byzantin trong đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ". Chỉ vào thế kỷ XVII Giáo Hội ở Moscou mới tham chiếu thần 
học ở Kiev. Tư tưởng của Moghila có lẽ thiếu tính cách độc đáo, nhưng thời kỳ đó, người ta không 
tìm thấy một nhà thần học nào có thể so sánh được với ngài. Vào thời đó, giáo thuyết của những 
Chính Thống Giáo cao hơn giáo thuyết của những Công Giáo Ruthénie. Bắt đầu có từ năm 1589, 
trường của Phụng hội ở Kiev được sửa đổi vào năm 1631 thành học viện theo mẫu những trường tốt 
nhất của dòng Tên. Cũng do ảnh hưởng của Moghila mà vào thế kỷ XVII, Kiev trở nên trung tâm trí 
thức của Chính Thống Giáo Slave (với những lớp đầy đủ về thần học và triết học, phần lớn dạy bằng 
tiếng latinh, nhưng vì không được phép của nhà vua, nên trước những năm 1670 không ghi vào 
chương trình chính thức của học viện). Vào năm 1701, khi trường nhận được danh hiệu chính thức là 
viện cao học, thì vẻ huy hoàng của trường đã thuộc về quá khứ. Tuy nhiên, tên trường nhắc nhở 
rằng những viện cao học tôn giáo ở Nga bắt nguồn từ học viện ở Kiev. Học viện này là kiểu mẫu. 
Những hài ký liên quan đến thế kỷ thứ nhất của lịch sử Giáo Hội Công Giáo Ruthénie, với những sự 
can thiệp của người Cosaques và những âm mưu chính trị, nói đến rất ít hoặc không nói gì, về những 
quan hệ giữa người chính thống và người quy nhất tại Pologne-Lituanie. điều chắc chắn là nhiều 
người chính thống sống riêng rẽ đã trở thành giáo dân của tổng giáo phận Quy nhất. Và người nỗi 
tiếng hơn cả là Milety Smotritsky, tác giả của nhiều bài đả kích người latinh. Trên cương vị là tổng 
giám mục ở Polotsla, chắc ngài biết nhiều về cuộc âm mưu chống tổng giám mục Josaphat. Sau vụ 
ám sát và nhờ "sự can thiệp linh thiêng của việc tử đạo" (như người ta đồn thổi về sau), 
ngài trở nên một tín đồ công giáo, và một trong số những người chủ chốt đã đề 
xướng một hội nghị các giám mục Quy nhất và Chính thống vào năm 1629 với mục 
đích thực hiện nền Thống nhất toàn diện. Nhưng sự xáo trộn do người Cosaques 
xúi giục đã làm cho những cuộc thảo luận không đạt được kết quả mong muốn, vì 
thiếu sự hiện diện của tổng giám mục thống nhất và đặc biệt của Moghila. Vào thời 
đó, Moghila còn là bề trên của một tu viện. Âm mưu này đã xấy ra nhiều lần. Những 


cuộc tiếp xúc với Moghila rất nghiêm túc, và nếu các cố gắng của ngài không đạt 
được kết quả thì người ta cũng không thể nghi ngờ những mục đích chân thành mà 
ngài theo đuổi. Thiện ý tìm sự Thống nhất bằng việc đối thoại ở cấp cao là một trong 
những sáng kiến đáng tán thưởng trong lịch sử Giáo Hội. Roma không tán thành 
những hội họp theo kiểu hội nghị Florence, tập họp những hàng giáo phẩm khác 
nhau về khuynh hướng lại ngồi ngang hàng với nhau. Sau vụ thất bại năm 1629, 
những hình thức hội họp như vậy bị lên án gắt gao. Dư luận rất nhạy cảm về một 
trong những lời phàn nàn của Chính Thống Giáo trách Hội nghị Thống nhất ở Brest 
không kể gì đến những quan hệ giáo luật giữa Kiev và Cosntantinople. Lời phàn nàn 
ấy được bày tỏ trong tác phẩm Polinodia của Kopystensky (vào khoảng 1621) là tài 
liệu bút chiến lần thứ nhất của Chính Thống về giáo lý trong thế kỷ XVII. Những 
cuộc thảo luận của Bộ Truyền bá Đức Tin, (tên chính thức có từ năm 1622) quán 
xuyến các vụ việc Đông Phương, thường bày tỏ về vấn đề ấy cách lờ mờ giống như 
những đề nghị mà Rome đã đưa ra vào thời lvan IV và những năm sau. Việc quan 
trọng nhất là thiết lập một Tòa Thượng phụ riêng biệt ở Kiev. Dự án được Tổng giáo 
phận Chính Thống giáo lưu tâm đặc biệt, nhưng Roma không bao giờ kể đến việc 
này. Vào cuối thế kỷ, những trao đổi về quan điểm liên quan đến qui chế của Giáo 
Hội ở Kiev, chỉ còn là một luận chứng bút chiến mà những nhà bút chiến chính 
thống dùng để chống lại những người quy nhất (từ đó, từ 'quy nhất' có tính cách 
khinh bỉ trong cách nói của người chính thống giáo mà ngày nay nhiều người công 
giáo latinh chưa nhận thấy). Một phương án Thống nhất toàn bộ khác, đến chậm trễ 
nhưng đáng quan tâm, có thể được thực hiện nhờ những bài viết ở cuối triều đại 
Jean Casimir. Hoàng hậu Marie Louise, dự định để ngai báu Ba Lan cho một trong 
những người được bà che chở, đã đóng một vai trò chủ yếu. Bà tưởng rằng những 
người Cosaques, một khi đã trở nên công giáo, sẽ ủng hộ bà. Thủ đoạn thuần túy 
chính trị và được thi hành một cách vụng về, tất phải thất bại ngay từ đầu. 

Việc thoái vị của Jdean Casimir, đối với Tổng giáo phận Công Giáo, là chấm dứt một giai đoạn khó 
khăn của thế kỷ XVII. Những rối ren chính trị và quân sự hoành hành dưới triều đại của vị vua này 
(1648-1668), đã đưa Giáo Hội Quy nhất đến chỗ suy vi. Những người công giáo Ruthénie cũng rơi 
vào những khó khăn trầm trọng, gây ra bởi những căng thẳng giữa tổng giáo phận và các tu sĩ dòng 
thánh Basile, và họ phải từ chối mọi giúp đỡ của người ngoài. Vua cha và anh là Wladyslaw, hai 
người vốn tán thành việc Thống nhát. Trái lại Jean Casimir, tu sĩ dòng Tên và hồng y cũ, ít thiện cảm 
với người công giáo trong tổng giáo phận. Sau những cuộc chinh phục đầu tiên của người Cosaques 
dưới quyền điều khiển của người thủ lãnh đáng sợ là Bogdane Khmelnitsky, thì năm 1649 Jean 
Casimir quyết định: Với sự đồng ý của Hội nghị Chính trị, ông thẳng tay xóa bỏ Giáo Hội Quy nhất; 
Tài sản của Giáo Hội Quy nhất chuyển qua cho người chính thống giáo; Sau cùng các tu sĩ dòng Tên 
và các linh mục latinh khác từ đó không được cư ngụ tại Ukraine nữa. Những biện pháp ấy có nguy 
cơ gây ra một cuộc chiến tranh và không được đem ra áp dụng. Những lời dọa nạt được viết ra 
không là gì sánh với những hành động hung bạo, những vụ giết người, đốt nhà và cướp bóc mà 
người công giáo Ruthénie phải chịu trên toàn lãnh thổ của Lituanie, đang khi đó, những người 
Cosaques đã liên minh với những người Cosaques miền Nam, thoát khỏi mọi tàn bạo. 

Khemelnitsky, bị đồng minh Tartares ở Crimée bỏ rơi, cố kéo Moscou về phe mình, dưới chiêu bài 
"những người đồng đạo bị bách hại". Để bảo vệ Chính Thống Giáo, và vì coi vương quốc cũ của 
Wladimir là gia sản hợp pháp của mình, vua Alexis, sau khi do dự lâu dài, năm 1654 đã chấp nhận lời 
thề trung thành có điều kiện của những người Cosaques. Hậu quả đương nhiên là có chiến tranh với 
nước Ba Lan. Nước này cũng bị nước Suède tấn công. Câu chuyện về cuộc chiến tranh lạ lùng ấy 


thuộc về lịch sử thế tục. Những miền bị dày xéo hơn cả dĩ nhiên là những miền đông đảo người quy 
nhất. 

Tất cả lãnh thổ của nước Cộng Hòa rơi vào tay người Nga, người Cosaques, và người Thụy Điễn, 
trong mùa hè 1655. Gần như không thể có vấn đề kháng cự của người Ba Lan. Nếu những năm sau 
Jean Casimir thành công trong việc tổ chức một cuộc kháng chiến nào đó là do những thất bại mà 
Moscovie và Thụy Điễn lần lượt phải chịu và những quan hệ càng ngày càng căng thẳng giữa người 
Cosaques và vua Nga. Người ta có lý do nghĩ rằng vua Nga đã thật tình muốn bảo đảm nền độc lập 
của một quốc gia Cosaques, bằng chứng là để tạo sức ép, nhiều nhóm Cosaques ở phía Nam đã cố 
gắng nối lại những quan hệ với Ba Lan. Tình trạng ấy ảnh hưởng nhiều đến đời sống của Giáo Hội. 
Sau phần đầu của cuộc chiến tranh, những đại diện của Ba Lan và của Moscovie xử dụng một giải 
pháp người ta quen dùng khi có vấn đề quan hệ giữa hai quốc gia: bảo đảm nền hòa bình lâu dài 
bằng cách liên minh dòng tộc. Lần này vua Alexis, hay người con trẻ tuổi của vua, sẽ kế vị Jean 
Casimir là người không có con. Người ta hiểu ngay, là nếu tình trạng ấy xẩy ra thì trong những cuộc 
thương lượng, Giáo Hội Công Giáo ở Ba Lan sẽ mắt ưu thế hoặc tốn thương đến vận mệnh. Vua 
Nga từ chối dứt khoát, như người ta đã dự tính, một người thuộc dòng tộc Romanov sẽ được thăng 
chức ở triều đình Ba Lan, trong đạo Công Giáo. Tuy nhiên, một vài vị Khâm sai Tòa Thánh ở Ba Lan 
lo lắng về số phận của những người quy nhất. đối với Alexis, không có tổng giáo phận Công Giáo ở 
Kiev, cũng như không có một tổng giáo phận Chính Thống tùy thuộc Constantinople. Hàng giáo 
phẩm mới, trong những miền do người Nga chiếm đóng, tùy thuộc hoàn toàn tòa thượng phụ 
Moscou. để khỏi mất cơ hội, người latinh tổ chức nhiều cuộc tranh luận, được chuẩn bị rất nghiêm 
túc, về đề tài Thống nhất các Giáo Hội Công Giáo latinh và Chính thống. Những cuộc đối thoại đó 
nhằm mục đích chính là ra cho khỏi ngõ bí chính trị, tuy không đi đến kết quả nhưng vẫn được tiếp 
tục mà người quy nhất không hay biết. 

Người ta bỏ những cuộc thương lượng vô bổ với Moscou khi người ta nhận ra rằng sắp có cơ hội 
thuận lợi hơn để thương thuyết với người Cosaques miền Nam. Một quốc gia Cosaques sẽ được 
nước cộng hòa Ba Lan và Lituanie đón tiếp như thành phần thứ ba và bình đẳng. Những chỉ tiết của 
cuộc họp ấy được định vào mùa xuân 1658, ở Hadjatch và được chấp nhận ít lâu sau. Nếu không có 
những cơ hội làm khoan hoãn nhiều lần việc thi hành các điểm đã thỏa thuận ở Hadjatch, thì sự thực 
hiện những điểm ấy sẽ làm sụp đỗ hẳn tổng giáo phận Công Giáo. Công trình Thống nhất bị bãi bỏ 
trong toàn nước Cộng Hòa, và người quy nhất được lựa chọn trở nên Chính Thống Giáo hay Công 
Giáo latinh. Tất cả tài sản của Giáo Hội Quy nhất được giao cho Chính Thống Giáo. Nhà vua và uy 
quyền còn suy sụp hơn vào những năm 1650, không hoàn toàn có trách nhiệm về những biện pháp 
võ đoán. Vả lại, bà hoàng hậu độc đoán cũng ủng hộ hiệp định. Một vài thành phần của "quốc hội" 
cảm thấy bị thương tổn, không thể kêu ca được. Khi sứ thần tòa thánh Vidoni khám phá ra những 
mưu toan ngắm ngầm, thì người ta không thể biện minh nổi bằng cách nhắc lại những hiệp ước 
Wesiplalie, mà theo đó Roma có thể chuẩn y những nhượng bộ mà thỏa hiệp ở Hadjatch đã từ chối. 
Tại Roma, diễn tiến nhiều buổi họp liên bộ, đức giáo hoàng đe dọa đoạn tuyệt với chính phủ Ba Lan, 
và nghiêm khắc cảnh cáo những giám mục latinh đã tham gia vào hội đồng chính trị. Để tìm cách 
thỏa hiệp, người ta nghĩ đến giải pháp cuối cùng là thành lập một tòa thượng phụ ở Kiev. Mối nguy 
hiểm đe dọa nền Thống nhất chỉ tan biến khi hiệp ước Hadjatch bị hủy bỏ, khi người Cosaques suy 
yếu vì những chia rẽ nội bộ, và khi những cuộc thượng lượng với Moscou được tiếp tục. 

Chiến tranh được chấm dứt bằng cuộc hưu chiến ở Androussovo (1667) vì quyền lợi của Moscou, 
nhưng thắng lợi không quan trọng lắm. Từ triều đại Ivan IV, Moscou phải đối xử khéo léo với Ba Lan. 
Smolessk và tòa giám mục cùng tên (tòa này từ 1625 cho đến năm 1655, khi người Nga và người 
Cosaques chiếm đóng, đã có một vị bản quyền Quy nhất) và Kiev với lãnh thỗ từ phía tả ngạn sông 
Dniepr tới phía Nam Tchernigov thuộc hẳn về Moscovie. 


Tuy thiếu tài liệu chính xác, chúng ta chắc chắn rằng ít có những người công giáo theo nghi lễ Đông 
Phương thất trung với nền Thống nhất, mặc dầu họ phải chịu nhiều đe dọa, nhiều biện pháp cưỡng 
bức. Tất cả những gì chúng ta biết về người công giáo trong tổng giáo phận vào thời kỳ đó, đều 
ngược lại dư luận cho rằng: trước đó năm mươi năm, dân chúng và hàng giáo sĩ cấp dưới đã chấp 
nhận nền Thống nhất dưới sự đe dọa. Tiếp đến, họ còn phải chịu nhiều thử thách dưới triều đại Jean 
Casimir. Nhưng sau đó, trái với mọi chờ đợi, họ được hưởng một thời kỳ thái bình nhất của Lịch Sử 
Giáo Hội Công Giáo ở Kiev. Sự đe dọa của những người Cosaques và người Nga tạm thời tan biến, 
và mọi kháng cự của giới quí tộc chính thống, của các tu sĩ và các phụng hội cũng dịu đi. Nhờ đó, 
cộng đoàn Quy nhất có thể, trong một thời gian lâu dài, đóng một vai trò quan trọng trong nước Cộng 
Hòa, mặc dù đôi khi còn phải chịu nhiều nhục nhã. Jean Sobieski có lẽ là một ông vua (1674-96) yếu 
về chính sách tôn giáo hơn về chiến lược quân sự; nhưng đường lối cai trị của vua giúp Giáo Hội 
Công Giáo Ruthénie phát triển trong hòa bình. 

Việc phục hồi Tổng giáo phận bị suy sút đã bắt đầu vào lúc chiến tranh chấm dứt, tức là khi Jean 
Casimir từ bỏ chính sách "Cosaque" năm 1665 và khi Gawrul Kolenda được bổ nhiệm tổng giám mục 
sau tòa bị trống ngôi một thời gian lâu dài. Trước tiên Roma do dự xác nhận việc bổ nhiệm. Lý do, có 
sự can thiệp chuyên chế của Kolenda, tranh chấp với các tu sĩ dòng thánh Basile đã biến thành gây 
cấn và Bộ Truyền Giáo lại đứng về phe các tu sĩ. Tuy nhiên, với tư cách tổng giám mục, Kolenda có 
nhiều công trạng lớn. Thời đó, ngài là một trong những vị giám mục tài đức của Ruthénie. Những khó 
khăn với các tu sĩ dòng thánh Basile được giải quyết êm xui nhờ sự giúp đỡ tận tâm của .Jacob 
Susza, vị giám mục lỗi lạc ở Chelm. Giữa người công giáo Slaves theo nghi lễ Đông Phương, các tu 
sĩ dòng thánh Basile ngày nay vẫn còn là dòng đáng được chú ý nhất. 

Trong thời chiến, các giám mục của Tổng giáo phận đã từ chối đứng về phe Moscou, bởi vậy, sau 
khi hưu chiến, tổng giám mục ở hẳn tại Galicie là nơi các giám mục chính thống đã lưu trú liên tục từ 
khi có Hội nghị Thống nhất Brest. Kiev được chia cắt cho Russie sau khi hưu chiến. Jean Sobieski có 
nhiều bạn bè giữa các giám mục. Ngài lợi dụng hoàn cảnh để thực hiện, lần này thành công, một 
chương trình thống nhất mới (cuối cùng nhà vua quyết định tất cả các giám mục phải thuộc quyền 
Constanftinople và phải tuân lệnh Constantinople ngay khi vị thượng phụ đại kết đã hợp nhất với Giáo 
Hội Roma). Joseph Chumlamky, người Galicie, lúc 24 tuổi, đã được truyền chức bắt hợp pháp, làm 
giám mục Lemberg, đóng một vai quan trọng: được một nhóm người có vũ khí giúp đỡ, ngài chiếm 
nhà thờ chính tòa và Jean Sobieski đã bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục năm 1676. Chưa đầy một 
năm sau, ngài kín đáo tuyên bố rằng ngài muốn vâng phục đức giáo hoàng, rồi vào năm 1681, lần 
này cũng kín đáo hơn, ngài tuyên xưng Đức Tin. Giữa lúc đó ngài vẫn tiếp xúc thường xuyên với tòa 
thượng phụ ở Moscou, xin tòa này nhìn nhận chức tổng giám mục của ngài và quyền được tự do xử 
dụng tài sản của Giáo Hội Kiev-Nga. Tất cả chứng minh rằng ngài đã thật lòng mong muốn sự Thống 
nhất ngay từ đầu. Tuy nhiên ngài muốn thận trọng chuẩn bị hàng giáo sĩ và dân chúng đề tránh kinh 
nghiệm bi thảm về một thủ tục vội vàng giống như năm 1595 (sự cân nhắc đó Roma không thể hiểu 
được). Nhưng ngài cũng có tham vọng (có lẽ ngài nghĩ đến quyền lợi của các giám mục đồng chức 
với ngài và những người kế vị ngài) và ngài muốn phòng giữ các cơ may. Đó là quyền xử dụng tự do 
tất cả tài sản của tòa tổng giám mục chính thống ở Kiev, và đối với riêng ngài, những quan hệ vẻ 
vang với vị giáo chủ công giáo, bao lâu vị này còn tại thế, không có quan hệ nào với vị bản quyền 
latinh ở Lemberg (vị này còn cho là tòa giám mục Hylạp, theo lẽ công bằng, phụ thuộc vào tòa giám 
mục latinh), và những quyền lợi chính trị giống như các giám mục latinh. Bởi sự dè dặt của ngài, 
càng ngày ngài càng chuốc lấy sự chống đối của Sobieski. Chỉ vào tháng 6.1700, sau khi nhà vua 
qua đời, Chumlansky mới tuyên xưng Đức Tin công khai. Giám mục ở Przemysl đã làm ngay từ 
1692, và giám mục ở Loutsk chỉ làm vào năm 1702. Khi phụng hội ở Lemberg long trọng tuyên bố 
vâng phục đức giáo hoàng vào năm 1708, nền Thống nhất được toàn vẹn trong nước Cộng Hòa. Vả 


lại, một sự Thống nhất đã được thực hiện trước đó ở Lemberg: năm 1635, tổng giám mục người 
Arménie và các tín hữu của ngài đã gia nhập vào cộng đoàn của Giáo Hội Roma (cộng đoàn người 
Arménie ở Galicie có từ thế kỷ XIV). 

Chumlansky hy vọng được Moscou chấp nhận ngài làm tổng giám mục ở Kiev, nhưng chẳng bao lâu 
ngài bị thất vọng. Năm 1685, giám mục thân Nga ở Loutsk, người độc nhất trong hàng giáo phẩm 
chính thống ở Galicie chống đối việc Thống nhất, được thượng phụ ở Moscou thuyết phục, lên giữ 
tòa giáo chủ ở Kiev. Tổng giáo phận thứ nhì ấy (Constantinople không quan tâm đến nữa) chỉ kéo dài 
đến năm 1707. 


VIII. VÁN ĐÈ "LATINH HÓA". 

Khi việc Thống nhất các giáo phận ở Galicie đã hoàn tất, không bao lâu những sự bắt đồng bùng nỗ 
giữa những người quy nhất cũ và mới, do sự khác biệt về tục lệ tôn giáo hay đúng hơn về nghỉ lễ, 
theo nghĩa tổng quát. Việc phụng tự của những người chính thống ở Galicie đã chịu ảnh hưởng Tây 
Phương, điều đó tách rời họ với những người chính thống ở Moscovie. Tuy nhiên, những ảnh hưởng 
ấy đã ăn sâu hơn nơi những người quy nhất cũ. Năm 1720, người ta tổ chức hội nghị Zamose, hội 
nghị này phải xác định đường hướng phải theo và những điểm chủ yếu chung cho tất cả mọi người 
quy nhất. Nhưng người ta cố ý để lơ lửng một số vấn đề, đặc biệt là vấn đề các tu sĩ của những giáo 
phận mới gia nhập nền Thống nhất và còn bị chỉ phối bởi những truyền thống tu viện chính thống 
giáo, có phải sáp nhập vào dòng thánh Basile hay không. 

Ngay từ cuối thời kỳ chúng ta đang nghiên cứu, đời sống tu trì và thiêng liêng của người quy nhất 
phát triển mạnh mẽ, nêu bật và hiển dương Giáo Hội của họ, đặc biệt trong những cách hành đạo 
của một Giáo Hội Công Giáo Slave theo nghi lễ Đông Phương (đặc biệt nơi những người Ruthénie, 
nhưng ít hơn nơi những người ở Ukraine). Chúng ta đề cập đến ở đây một đề tài rất tế nhị. Nhưng 
nét đặc thù ấy, đối với những thế hệ công giáo anh dũng, là dấu hiệu xác thực về lòng trung thành 
của họ đối với Giáo Hội độc nhất. Đàng khác, những người chính thống, với lòng kiêu hãnh về tính 
cách thuần khiết của những nghi lễ truyền thống, lại coi thường những điểm đặc thù ấy, và coi mọi 
tiếp xúc chặt chẽ với những người công giáo latinh là nguy hiểm. Dù sao đi nữa, những người quy 
nhất, đã hòa mình trong nghỉ lễ Byzantin (như Amman bày tỏ một cách thận trọng) "vẫn không thể 
san bằng được con đường chia cách Roma với những Giáo Hội Slaves ở Đông Phương" (7). 

Không nên gọi là "latinh hóa" tất cả các tập tục khác nhau trong lối hành đạo của Chính Thống Giáo. 
Nhiều chỉ tiết trong tập nghỉ lễ và những tục lệ của người quy nhất, cũ xưa hơn những chỉ tiết nghi lễ 
của Moscou rất nhiều. Nghỉ lễ này, dưới thời Nicone, đã được thích ứng theo cách hành đạo Hylạp 
thời đó. Các ca đoàn thường rất đơn giản, chỉ hát một giọng do toàn thể cộng đoàn hát. Trong nhiều 
nhà thờ, người ta hát theo truyền thống ấy. Mãi sau Giáo Hội Quy nhất mới có các ca đoàn nhiều 
giọng và hùng hồn. Vả lại, một số thay đổi mới do những tác phẩm phụng vụ công giáo xuất bản vào 
thế kỷ XVII được những người chính thống tán thưởng, được du nhập vào Moscou (do Kiev) và 
thành thông dụng. 

Mặc dù trong tổng giáo phận luôn có nhiều người chống đối việc "pha trộn" đã bắt đầu dưới thời 
Rutsky, người ta vẫn áp dụng những sửa đổi theo đường lối latinh mỗi khi có dịp thuận lợi, nhất là 
các điều Roma chỉ định trực tiếp hoặc gợi ý qua vị sứ thần, từ việc áp dụng nguyên văn huấn dụ của 
công đồng Trente cho đến các điểm tín lý thông thường. Nói chung, những sửa đổi ấy nhằm giảm 
thiểu những khác biệt trong lối hành đạo giữa người quy nhất và người latinh. Người ta cảm thấy thái 
độ khinh dễ của hàng giáo sĩ latinh, vì những người quy nhất thiếu đào tạo không thể lượng đúng giá 
trị về truyền thống riêng của mình. Bị xúc động vì ưu thế của văn hóa Ba Lan, và thường là nạn nhân 
của tự ti mặc cảm, người quy nhất chấp nhận ưu thế của Giáo Hội latinh. Theo nghĩa rộng, việc latinh 
hóa còn có thể nhận thấy trong những nhân tố xã hội. Phải ghi nhận rằng chính những người chính 


thống tiên khởi lại là những kẻ quả quyết đi vào khuynh hướng mới (về sau hiện tượng này còn xảy 
ra). Người được biết đến nhiều nhất về phương diện đó là Sakowitch, người hiếu động và bị Moghila 
thù ghét hơn cả. Đang thiết lập một kế hoạch thích ứng phụng vụ Byzantin cách tỉ mỉ cho đến các chỉ 
tiết nhỏ. Lối sống đạo đức và những hình thức sùng kính latinh còn dễ thích ứng hơn nữa. Bởi lẽ 
những người lãnh đạo trong hàng giáo sĩ nói chung đã được đào tạo trong một chủng viện latinh. 
Ngay trong học viện Hylạp ở Roma (là nơi người ta học cùng một lúc những tác phẩm của thánh 
Thomas, của các Giáo phụ và các nhà minh giáo Hylạp) phụng vụ theo nghỉ lễ Byzantin chỉ được cử 
hành một cách ngoại lệ. Việc rước Mình Thánh được đón nhận theo nghi lễ latinh, chỉ trừ trong ba đại 
lễ. Do sự miễn chuẩn của đức Alexandre VII, những ngày ăn chay được giữ theo tục lệ latinh. Từ 
năm 1621, các bề trên của học viện là thành phần của dòng Tên, các ngài luôn theo nghỉ thức latinh. 
Dân chúng trung thành với những việc đạo đức rập theo thời đại Byzantin. Thêm vào đó, có những 
việc thiêng liêng theo kiểu Tây Phương, như kinh 40 giờ do Kolenda du nhập vào. Khoảng giữa thế 
kỷ, trong các nhà thờ của dòng thánh Basile, nhà nguyện bên hông chỉ dành để cử hành phụng vụ 
"đọc" mà thôi. Về sau, người ta dùng khăn quàng vai và áo trắng dài latinh, người ta bái gối và rung 
chung nhỏ trong phụng vụ, đó là những dấu hiệu phân biệt Chính Thống Giáo Công Giáo và Chính 
Thống Giáo Đông Phương ly khai. Mới hai mươi năm trước đây, đi khi còn thấy những phản ứng 
chống lại các tác phẩm về phụng vụ do Roma xuất bản và dành riêng cho những người công giáo 
theo nghi lễ Byzantin ở Ruthénie và ở Ukraine. Lý do, nhiều quy tắc chữ đỏ và những chỉ thị tổng 
quát trong các tác phẩm ấy đã loại bỏ những truyền thống rất thuần túy của những Giáo Hội ấy. 
Những lời kết luận của hội nghị Zamosc (1720) không đem lại một sự đổi mới nào về những nghi lễ 
mang màu sắc "latinh hóa" mà những người quy nhất đầu tiên đã phổ biến. Ban đầu Roma ngần ngại 
phê chuẩn những quyết định ấy. Sau khi được xác nhận (1724), người ta thêm vào một điều khoản 
để ngăn chặn những thay đổi du nhập vào các Giáo Hội Quy nhất khác. Điều khoản hạn chế ấy do 
sáng kiến của Prosper Lambertini, bộ trưởng Bộ Nghi lễ. Sau khi lên ngôi giáo hoàng và lấy tên là 
Benoit XIV, ngài ra nhiều văn kiện ấn định đường hướng La mã đối với những nghi lễ Đông Phương. 
Tuy thông thái, ngài không hoàn toàn thoát khỏi nguyên tắc công nhận ưu thế của quy luật phụng vụ 
latinh và của Giáo Hội Roma, trên những nghỉ lễ Đông Phương. 


IX. NHỮNG CÔNG CUỘC THÓNG NHÁT Ở RUSSIE-SUB-CARPATHIQUE VÀ Ở 
TRANSYLVANIE. 

Việc thống nhất những người Ruthénie trong xứ Russie-sub-carpathique, nằm phía Nam biên giới 
Galicie khởi sự và tiến hành trong thế kỷ XVII. Cộng đoàn Quy nhất đầu tiên được sáp nhập với 
Roma vào khoảng năm 1700, và gồm cả những người Roumains ở Transylvanie. Mặc dù gặp nhiều 
khó khăn lớn, hai cộng đoàn Quy nhất ấy phát triển mạnh mẽ trong hai thế kỷ XVIII và XIX. Tuy 
nhiên, từ thế chiến thứ hai, việc lãnh đạo các Giáo Hội đã bị tan rã hoàn toàn. 

Gương của Brest đã ảnh hưởng nhiều đến công cuộc liên minh giữa các nước sub-Carpathique. 
Người ta thấy việc xích lại tức khắc với Roma là điều có lợi cho những người chính thống mà phần 
đông là nông nô bị giới quí tộc điền chủ theo phái cải cách Mukatchewo áp bức (tiếng hung gia lợi là 
Munkacs). Mukatchewo là trung tâm phát động và phản ứng. Gia đình Rakóczy theo phái Calvin, 
quản trị cả vùng. Từ hơn một thế kỷ, tu viện chính thống Saint-Nicolas là nơi thường trú của giám 
mục. Lịch sử rối ren của giáo phận ấy là một trở ngại lớn lao và lâu dài cho những mối liên quan giữa 
nhà Habsbourg và hàng giáo phẩm latinh với những người quy nhất. Giám mục Tarasowitch, mà vị 
tiền nhiệm đã giao thiệp với tổng giám mục Rutsky, dù chưa quyết định dứt khoát, đã tuyên xưng 
Đức Tin Công Giáo năm 1642, trước sự hiện diện của hoàng đế Ferdinand II. Từ đó về sau ngài 
không thể nào trở về nhiệm sở. Tuy nhiên mấy năm sau ngài trở lại Mukatchewo với tư cách là giám 
mục chính thống (ít ra là bề ngoài). Nhưng ở Uzjgored trong miền Slovénie người ta cũng sửa soạn 


việc hợp nhất dưới sự che chở của vị lãnh chúa công giáo trong vùng. Năm 1646, khoảng 60 linh 
mục trong giáo khu chấp nhận việc thống nhất trong một cuộc hội họp ngay tại nhà nguyện của lâu 
đài và do vị bản quyền latinh ở Erlau chủ tọa. Sau khi Tarasowitch qua đời (1651), nhóm linh mục quy 
nhất vội vã đặt Parteny Petrowitch, tu sĩ dòng thánh Basile kế vị ngài. Để đi trước ứng cử viên chính 
thống Rakóczy, Petrowitch xin một tổng giám mục Roumain không công giáo cấp tốc truyền chức 
giám mục mặc dù ông không tuyên xưng Đức Tin Chính Thống. Khi Roma biết được công cuộc thống 
nhất ấy (đã có 300.000 người công giáo) mà chính quyền đế quốc coi như một vấn đề quốc gia, 
trường hợp của Petrowitch được đưa ra xét xử từ Bộ này đến Bộ khác. Nhưng đức Alexandre VỊI 
muốn tỏ ra quảng đại, đã quyết định vào năm 1655, bỏ qua những lầm lỗi Parteny đã phạm phải, và 
thừa nhận ông làm giám mục những người Ruthénie trong vùng. Sau khi Parteny qua đời, qui chế 
không rõ ràng của vị giám mục quy nhất gây ra một sự hỗn độn có thể dễ dàng làm tiêu tan nền 
Thống nhất còn non nớt hàng giáo sĩ, hoàng đế, Sophie Batory, quả phụ của Rakóczy (bà này đã trở 
nên công giáo) và Tòa Thánh, mỗi người đều cố gắng vận động cho ứng cử viên của mình được 
thừa nhận. Mãi 25 năm sau người ta mới đồng thuận bổ nhiệm một ứng cử viên Roma là J. de 
Camillis, người Hylạp (1689-1706). Vẫn phụ thuộc hàng giáo phẩm latinh, ngài thành công trong việc 
lập lại trật tự và đem về cho Giáo Hội Quy nhất vùng đất cũ Mukatchewo và máy lãnh thổ sát biên 
giới. Những việc xảy đến cho công trình thống nhất manh nha ở Uzjojorod một cách khiêm tốn vào 
năm 1646. Một giáo khu Công Giáo ở Mukatchewo chỉ có thể được thành lập vào năm 1771. Cộng 
đoàn phần lớn gồm có người Ruthénie ở Carpathe. Lãnh thổ của họ, Mukatchewo và Uzjgorod hiện 
nay thuộc về Liên bang Sô viết. Trong những lãnh thổ ở phía Tây và phía Nam, những nhóm Quy 
nhất, sau nhiều biến cố, lại được phân chia ra thành bốn quốc gia khác. Đó là những người 
Slovaques (có lẽ họ là những người tin lành cũ, trở nên chính thống để bảo tồn tiếng nói quốc gia 
trong việc cử hành phụng vụ), những cộng đồng Hongroises theo nghi lễ Đông Phương, những 
người Roumains trong miền biên giới, và những người Serbes Quy nhất, di cư vào thế kỷ XVII. 

Vào cuối thế kỷ, hoàn cảnh của những người Roumains chính thống giáo ở Transylvanie giống như 
hoàn cảnh đã có 50 năm trước trong vùng Mukatchewo về nhiều điểm. Khi người Áo chiếm vùng 
Transylvanie sau khi chiến thắng người Thổ Nhĩ Kỳ, thì năm 1683, các nhà lãnh đạo thành công trong 
việc ỗn định chế độ đã thiết lập ngay trong thời kỳ còn thuộc quyền người Thổ Nhĩ Kỳ. Người ta 
không kể đến sự hiện hữu của một "quốc gia Roumanie, cũng không kể đến Chính Thống Giáo. Như 
thế, quần chúng bị tước hết quyền lợi về thực tế. Những lãnh chúa điền chủ Tin Lành chiếm đa số 
trong hội đồng chính trị, nhờ đó trong công quốc có ít nhiều tự do. Phần đông thuộc về tôn giáo cải 
cách (bên cạnh những nhóm nhỏ Công Giáo, Tin Lành Luther và nhóm Quy nhát. Nhiều giáo sĩ chính 
thống phải chịu một áp lực của các lãnh chúa có khuynh hướng tin lành Calvin. Người ta đối xử với 
các giáo sĩ như những nông nô gắn liền với đất đai và những điều kiện sống như nhà cửa, đều tùy 
thuộc vào các lãnh chúa. Sau những thất bại của Ba Lan và của Constantinople, người ta tìm cách 
lập một Giáo Hội Chính Thống Giáo ở Transylvanie để chinh phục phái Tin Lành đang theo khuynh 
hướng cải cách. Lần này, người ta phỏng theo chương trình thống nhất của Roma để lập một loại 
cộng đoàn Quy nhất của những người tin lành Calvin và người chính thống giáo. Dự định này ít có cơ 
may thành công. Mặc dù giáo lý của phái cải cách được lan truyền rộng rãi trong dân chúng, và 
những ảnh tượng được tháo gỡ đi trong một vài nhà thờ, một nhóm nhỏ linh mục, ở bước quặt của 
thế kỷ và trong cơn khủng hoảng, đã lưu ý tới một sự thống nhất. Nhưng họ đặt điều kiện là sẽ không 
thay đổi gì về nghi lễ chính thống giáo. Các tổng giám mục chính thống ở Alba-Julia, khi đắc cử, nhận 
được một lệnh chỉ tiết của người quản lý tối cao của phái cải cách, giống như các ngài là những vị 
phó của ông, thúc dục các ngài khuyến khích dân chúng theo học giáo lý của phái Calvin. Trước 
những áp lực như vậy, họ kháng cự lại một cách thụ động và can đảm trung thành với việc tuyên 
xưng Đức Tin của họ, và với những lời hứa theo nghỉ lễ mà họ đã làm, khi họ được tổng giám mục ở 


Bucarist truyền chức cho. Hoàng đế, vua của nước Hongrie, tỏ ra bất lực trước hoàn cảnh ấy. Nhà 
vua chỉ có thể can thiệp cho những người chính thống giáo Roumanie trong trường hợp khẩn cấp, 
bằng cách nhờ đến vị chỉ huy quân đội Áo. Hàng giáo sĩ chính thống được sự ủng hộ tinh thần nhiều 
nhất của các tu sĩ dòng Tên. Với tư cách là tuyên uý quân đội, họ cố tổ chức lại cơ cấu lãnh đạo tinh 
thần của những người công giáo ở Transylvanie. Tu sĩ dòng Tên Ladislas Baranyi đóng một vai trò 
quan trọng trong những cuộc thương lượng cho công cuộc Thống nhất. 

Ngưới ta ước mong nền Thống nhất, không nguyên bởi những lý do tôn giáo chân thành, mà còn bởi 
niềm hy vọng: nền Thống nhất sẽ đem lại sự bình đẳng xã hội. Đây là ước nguyện lâu đời nơi những 
người chính thống giáo ở Transylvanie, vì thế, ngay từ buổi đầu của đại hội vào tháng hai năm 1697, 
người ta đã cho là đúng thời điểm để đồng tâm bỏ phiếu xây dựng nền Thống nhất. Được sự thỏa 
thuận hoàn toàn của Bộ Truyền Giáo, giám mục Théophile và hàng giáo sĩ của ngài đặt điều kiện là 
nghỉ lễ của họ sẽ được giữ nguyên vẹn. Công cuộc Thống nhất ở Mukatchewo trở nên một công trình 
của cả đế quốc. Hoàng đế Léopold I với tư cách là "vua tông đồ của nước Hongrie", có thể lập tức 
thừa nhận công cuộc Thống nhất của Giáo Hội, nếu nhà vua đã chấp nhận những yếu sách khác, 
nghĩa là: sự bình đẳng (cho đến đây là trên lý thuyết) với hàng giáo sĩ latinh và với ba ngành của Tin 
Lành Giáo; những nhà ở của các linh mục trở nên tài sản của Giáo Hội; bãi bỏ tất cả mọi ảnh hưởng 
của giáo dân, để cho các linh mục giáo xứ chỉ thuộc quyền giám mục của họ mà thôi. Những yêu 
sách ấy cần thiết cho sự tự do của Giáo Hội, nhưng lại là trở ngại trường kỳ cho sự thừa nhận dứt 
khoát nền Thống nhất. 

Trước các biến cố bất ngờ, nhóm Calvin tìm mọi cách loại bỏ công cuộc Thống nhất bằng cách cho 
đó chỉ là sáng kiến của một thiểu số. Rồi họ dùng đến một phương thế mà nhiều lần họ đã xử dụng: 
họ truất phế giám mục Théophile. Ngài chết đột ngột ít lâu sau, và theo dư luận, ngài bị đánh thuốc 
độc. Hội nghị của Giáo Hội Cải cách, chắc chắn trông cậy vào cảm tình của linh mục Athanase 
Anghel đối với phái Calvin, chọn ngài làm người kế vị Théophile. Trái với mọi chờ đợi, Athanase thản 
nhiên trước những áp lực của những người theo phái Cải cách. Lập trường của ngài được Dosithée, 
thượng phụ ở .Jérusalem, (tác giả của tác phẩm nỗi tiếng "Confessio" năm 1672) có mặt ở Bucarest 
khi Athanase chịu chức, ủng hộ. Dosithée viết cho giám mục mới một hồi ký, có rất nhiều chỉ tiết, bác 
bỏ từng điểm một những luận cứ của phái Calvin, nhưng không chứa đựng một đoạn nào chống đối 
nền Thống nhất ở Transylvanie mặc dù ai cũng biết ngài là người chống phái latinh. Những cuộc 
thương lượng gay go chung quanh sự thực hiện nền Thống nhất được tiếp tục lại ngay, nhờ sự trung 
gian của Baranyi. Để không ai còn nghi ngờ, những người Rounains tuyên bố long trọng trong một 
hội nghị mới ở Alba-Julia, vào tháng mười năm 1698, nhằm đi đến một nền Thống nhát. Về phía họ, 
Léopold và tổng giám mục ở Hongrie cố làm vừa lòng những người Rounains và các nhóm lãnh đạo 
ở Transylvanie bằng những quyết định mập mờ nước đi, có khi còn mâu thuẫn nữa. Vào cuối năm 
1700, triều đình cho phép giám mục Athanase đến Vienne. Nhưng một sự rắc rối mới xảy ra, khi 
hồng y Kollonitsch, tổng giám mục ở Hongrie, nêu lên vấn đề hiệu lực của việc truyền chức cho 
Athanase. Trái với ý kiến của các nhà thần học được hỏi đến và trái với thái độ không mập mờ của 
Roma, đã từ lâu thừa nhận sự hiệu lực của việc truyền chức của những Giáo Hội Chính Thống, ngay 
trong thời kỳ mà những nhà thần học chưa nhất trí với nhau, Kollonitsch, dùng quyền riêng của chính 
ngài và với tư cách là tổng giám mục ở Hongrie, truyền chức linh mục và giám mục lại "với điều kiện" 
cho Athanase trong một nhà nguyện tư với những lễ nghi kéo dài hai ngày. Sự kiện giám mục ở Alba- 
dulia biểu đồng tình về việc này, làm cho sự diễn biến đáng hỗ thẹn ấy thêm nhiều khó chịu hơn. Lập 
tức Athanase bị trả về Transylvanie. 

Nhưng việc truyền chức lại "dưới điều kiện" của ngài không thể dấu được. Hàng giáo sĩ phẫn nộ đến 
nồi nền Thống nhất đã thực hiện ở Vienne có thể bị bác bỏ. Giới cầm quyền cần đến sự hợp tác của 
Léopold để giải quyết thành công những rắc rối xảy ra ngay trong hội đồng chính trị, và nhờ đó, sau 


nhiều lần thương lượng, ngưới ta đã thiết lập được cho người quy nhất mới, một quy chế bảo đảm 
cho họ mức tự do xã hội tối thiểu. Họ phải có một quy chế độc lập nào đó đối với hàng giáo phẫm 
latinh cũng là điều kiện chính yếu, giống như những miền có các kitô hữu Tây Phương và kitô hữu 
Đông Phương. Đối với người latinh, hoàn cảnh hiện tại là bình thường, đến nỗi nó còn kéo dài trong 
một thời gian lâu, cho tới khi chấm dứt mọi áp lực của Tin Lành. Theo nhận định của các giám mục 
tham dự Hội nghị Thống nhất ở Brest thì Giáo Hội Công Giáo Roumaine theo nghi lễ Byzantin là cộng 
đồng Quy nhất thứ hai, xét về số lượng, của thời kỳ sau hội nghị Florence. Kể từ năm 1853, Giáo 
Hội này có tổ chức hàng giáo phẩm độc lập. Năm 1948, năm kỷ niệm thứ 250 của hội nghị Thống 
nhất do Athanase chủ tọa, nền Thống nhất bị những chính quyền mới Roumanie bãi bỏ. 


X. GIÁO HỘI Ở MOSCOU TỪ NHỮNG VỤ XÁO TRỘN CHO ĐÉN VIỆC BÃI BÓ CHỨC THƯỢNG 
PHỤ DƯỚI TRIỀU PIERRE LE GRAND. 

Sau những vụ rối loạn bùng nỗ vào mấy thập niên đầu của thế kỷ XVII, chính quyền càng ngày càng 
cố liên lạc lại với các cường quốc Tây Phương. Đế quốc càng ngày càng để lộ thâm ý mở rộng ra về 
phía Tây. Những cuộc tiếp xúc giữa người chính thống giáo Nga và người latinh sẽ chắm dứt. Người 
công giáo không còn hy vọng các Giáo Hội có thể xích gần lại với nhau, ngay sau thời những người 
Rourik cuối cùng. Từ thời kỳ đó, lịch sử tôn giáo Moscou trở nên lịch sử của Chính Thống Giáo. Như 
vậy chúng ta chỉ cần tóm tắt những nét chính của lịch sử ấy. Những quan hệ với người latinh còn hời 
hợt, giống như thời kỳ có những cuộc thương lượng không lối thoát, vào đầu năm 1650, khi có chiến 
tranh Nga-Ba Lan. Cuộc tranh luận thần học bắt đầu giữa Pierre le Grand và các nhà thần học của 
đại học Sorbonne chứng tỏ ý chí của nhà vua là muốn đứng ngang hàng với Âu Châu. Vị vua chuyên 
chế thành công trong việc làm cho các bậc tiến sĩ của Paris phải im lặng, bằng cách nhìn thật đơn 
giản Chính Thống Giáo và Công Giáo. 

Thời kỳ các cuộc xáo trộn, bắt đầu trước khi Boris Godounov chết (1605) và chắm dứt vào lúc vua 
Romanov I lên ngôi (1613), là một dấu ngắt trong lịch sử Giáo Hội Nga. Những đạo quân của 
Pologne-Lituanie đã đóng vai trò chính trong thời kỳ xáo trộn ấy. Khác với thời nay, vào thời đó, 
những cuộc xâm chiếm quân sự không tất yếu kéo dài những mối căm thù. Tuy nhiên, dân chúng, 
hàng giáo sĩ và các tu sĩ (những nhà quí tộc lớn và giới quí tộc trung lưu, nói chung họ có thái độ hòa 
giải hơn) xem việc xâm chiếm đến từ phương Tây như một mối đe dọa chống lại những phong tục 
của Moscou. Nhiều sử gia đã lưu ý rằng những giai đoạn kháng chiến Nga, chống lại những kẻ xâm 
lần Tây Phương, đã mang màu sắc quốc gia rõ rệt. Nhận xét ấy được giải thích bằng sự kiện: vào 
thời đó, Chính Thống Giáo phải được che chở trước tiên và với bắt cứ giá nào, trong "mọi lãnh thổ 
của nước Nga thánh thiện", theo thành ngữ đã lưu dụng. 

Báy giờ người Nga suy nghĩ cách đơn giản rằng: đa số những người ngoại quốc Tây Phương, thuộc 
các tôn giáo khác, chỉ là những người Ba Lan-latinh thấp kém, nói ba hoa, thiếu thành thật. Nhiều chỉ 
tiết về sự can thiệp của Ba Lan được giải thích như những mưu toan áp đặt nền Thống nhát latinh 
trên xứ Moscovie Chính Thống Giáo. 

Chỉ trị vì được máy tuần lễ, người con trai của Boris bị giết. Ít lâu sau, ngày 20.6.1605, người thứ 
nhất trong dòng họ Dimitry được chào đón vào thủ đô như một anh hùng giải phóng. Ít sử gia còn tin 
rằng người thứ nhất ngấp nghé ngôi vua ấy, gọi là Dimitry, thật sự là người con trai út của Ivan IV. 
Chắc chắn vị hoàng tử nhỏ tuổi ấy chết vào năm 1591, dưới thời Godounov làm nhiếp chính. Còn 
người thứ nhất của dòng họ Dimitry có thể là một tu sĩ, xuất thân từ tu viện Tchoudov ở Moscou. 
Nhưng đoàn chí nguyện quân Ba Lan, và những nhà quí tộc trong nước Cộng Hòa, đã tài trợ cho 
cuộc viễn chinh, tin rằng Dimitry thật sự là con trai của lvan. Các tu sĩ dòng Tên đi theo người này 
cũng xác quyết như vậy. Họ đặt nhiều hy vọng vào vị tân vương nhưng họ không biết rằng trước kia 
ở Cracovie, Dimitry đã lãnh nhận những bí tích theo nghỉ lễ latinh, và đã gởi thơ xin vâng phục đức 


giáo hoàng. Trái lại, Roma và triều đình Ba Lan nghi ngờ lý lịch của Dimitry. Tuy nhiên, điều này 
không ngăn trở việc đức Paul V gởi sứ thần Tòa Thánh đến triều đình Moscou, ở đó vị này được vua 
mới đón tiếp trọng thể vào năm 1606. 

Vị thượng phụ già nua Job, người đã ủng hộ đến cùng cuộc kháng chiến chống Ba Lan, bị truất phế 
chính thức bốn ngày sau. lgnace, người đảo Chypre, tổng giám mục ở Riszan kế vị ngài, và tấn 
phong nhà vua lên hoàng đế, ngày 7 tháng 7. Thái độ của Dimitry đối với Chính Thống Giáo chỉ bộc 
lộ rõ ràng khi vị hôn thê của nhà vua là Marina Mniszek, con gái của người Ba Lan, chủ nhân lâu đài 
Sambor, đến Moscou. Mấy tháng sau, nhà vua cưới Marina theo cách ủy quyền trong một ngôi nhà 
thờ latinh ở Cracovie. Việc cử hành nghi lễ cưới lần thứ hai theo nghi lễ Hylạp được chờ đợi nhưng 
không diễn ra. Cho đến bấy giờ Dimitry xử sự theo Chính Thống Giáo, nhưng bây giờ, vua bắt đầu 
chuẩn bị một cách thận trọng giới thân cận của mình, theo tư tưởng tự do tôn giáo cho người công 
giáo. Vua tìm cách xin Roma cho phép Marina được giữ chay theo nghi lễ Chính Thống Giáo, và cho 
phép cả hai được rước lễ từ tay vị thượng phụ vào dịp đăng quang của hoàng hậu. Thánh bộ Đức 
Tin thẳng thắn từ chối, và trong lễ xức dầu thánh cho Marina ngày 8.5.1606, vua và hoàng hậu đều 
không được rước lễ theo nghi lễ tắn phong. Toàn thể hàng giáo sĩ và dân chúng tức giận. Dimitry bị 
người ta ghét bỏ vì đời sống tư, và vì những ưu đãi vua dành cho người ngoại quốc. Do đó người 
dân Moscou và giới thân cận của nhà vua bắt đầu âm mưu chống lại vua. Nhà vua bị ám sát chín 
ngày sau lễ tấn phong lần thứ hai. Chouisky, người cầm đầu những kẻ mưu phản được đưa lên ngôi, 
mang tên là Basile IV. Thượng phụ lgnace cũng bị người Balan truất phế năm 1611. Mấy tháng sau, 
ngài qua đời với tư cách là tu sĩ dòng thánh Basile Công Giáo trong tu viện Wilno. 

Giai đoạn ngắn ngủi của triều đại thứ nhất thuộc dòng họ Dimitry đã làm tăng thêm thái độ chống đối 
latinh của hàng giáo sĩ và của dân chúng, đến nỗi chỉ một ý tưởng khoan dung đối với người latinh 
cũng đủ khơi dậy sự chống đối, mặc dù binh lực của nước Cộng Hòa vẫn còn ở trong nước. Hơn thé, 
những cuộc xung đột nội bộ đã thành bạo lực, lại bùng nỗ thêm bởi những cuộc âm mưu của người 
Ba Lan. Khi nước Cộng Hòa chính thức đi vào cuộc tranh đấu, và khi Wladyslaw 15 tuổi, con trai của 
Sigismond III được chọn làm hoàng đế năm 1610 (chỉ do các đại diện của kinh đô thôi), thượng phụ 
Hermogène thành công dễ dàng khi ngài xin vị tân vương chính thức công nhận Giáo Hội Chính 
Thống. Những người Ba Lan trong giới thân cận của Wladyslaw lại thành công khi xin vua hoãn việc 
công nhận Chính Thống Giáo. Vả lại, người ta còn chờ đợi Sigismond thỏa thuận về việc bổ nhiệm 
con trai của ngài. Mãi vào lúc đó, Sigismond mới cho biết trong ý định nào ngài đã tuyên chiến với 
Moscovie: khi lên ngôi, ngài thể hiện cụ thể ước mộng của người Ba Lan và của người Nga, về một 
đế quốc Slave ở phương Đông. Ngài ở bên cạnh đạo quân bao vây Smolensk, nhưng không thể 
quyết định đi đến Moscou. Để làm sáng tỏ tình hình, thống chế Ba Lan ở trong điện Kremlin, bên 
cạnh Wladyslaw, gởi đến nhà vua vào tháng 8 một phái đoàn ngoại giao, do tổng giám mục Philarète 
cầm đầu. Philarète là một trưởng tộc Nga nỗi tiếng, thông gia với dòng tộc Rourik, do người vợ thứ 
nhất của lvan IV. Godounov sợ ảnh hưởng của lvan, nên đã ép ông trở thành tu sĩ. Sigismond có lẽ 
cũng sợ như vậy, vì nhà vua để cho Philatère qua Ba Lan với chủ ý giam giữ ông. Những người Ba 
Lan ở Moscou cố giàn xếp những khó khăn cho vua của họ, bằng cách truất phế và cầm tù thượng 
phụ Hermogène là người có nhiều uy thế. 

Mặc dù những hỗn loạn mới ở Moscovie và Sigismond do dự không đi bước cuối cùng, nhà vua 
cũng đã đạt được một số thành công; vào tháng 10 năm 1611, một nhóm người Nga đã long trọng 
dâng lên ngài vương miện hoàng đế. Nhưng ít lâu sau, một cuộc nổi loạn của dân chúng bùng nỗ ở 
Nijni - Novgorod, và những người Ba Lan ở Moscou bị đuổi ra khỏi nước, trong năm ấy. 

Vào đầu năm 1613, Michel 15 tuổi, con trai của Philarète, được Hội đồng chính trị suy tôn làm vua. 
Năm 1616, người Ba Lan lại vận động lần cuối cùng, nhằm đưa Wadyslaw lên làm vua nước Nga. Vị 
này được vua cha thừa nhận và bổ nhiệm lgnace (mà người ta đã bắt buộc đi đầu các đạo quân) 


thượng phụ Công Giáo của Giáo Hội Moscou. Mặc dù những người Ba Lan đã đến rất gần Moscou, 
họ không thể phá nỗi hàng rào kháng chiến nhất trí của người Nga. Tòa giám mục bỏ trống từ khi 
Hermogène qua đời (1612) được dành cho Philarète. Vào năm 1619, khi thân phụ của nhà vua được 
người Ba Lan trả tự do, ngài không những lãnh đạo Giáo Hội mà còn cai trị với con ngài như là đồng 
nhiếp chính vương. 

Công trình giải quyết tốt đẹp mọi rối loạn xẩy ra ở khắp nơi, được coi là bước đầu của thời kỳ lớn 
nhất trong lịch sử nước Nga. Philarète thận trọng trong chính sách tôn giáo, bước đầu của thời đại 
Cải cách. Tuy nhiên Philarète không có một sự chiều đãi nào đối với những người công giáo, vì ông 
không quên kinh nghiệm Ba Lan. Philarète chỉ đặt nghi vấn về hiệu lực của phép Rửa Tội Công Giáo. 
Đây không phải là một vấn đề mới mẻ trong Chính Thống Giáo, nhưng đúng ra là sự trả lời lại những 
phán đoán của các nhà thần học Công Giáo về các bí tích của Giáo Hội Chính Thống. Công đồng 
1666 sẽ cắm ban hành bí tích Rửa tội lần thứ hai hay "Rửa tội lại" cho người latinh. Nhưng ngay sau 
1666, những người công giáo ở Moscovie thích xin mục sư tin lành làm phép cưới cho họ, hay là làm 
phép Rửa tội cho con cái họ, hơn là xin linh mục chính thống giáo (8). Việc này diễn tả đúng hoàn 
cảnh tôn giáo từ thời Philarète. Chính quyền tập thể của Philarète và của Michel bảo đảm sự hài hòa 
giữa Giáo Hội và quốc gia, giống như Joseph de Volokolamsk và những người cùng có một quan 
niệm như ông. Ngay dưới chính quyền của Alexis (1645-1676), con trai của Michel, người ta đã nhận 
ra những khó khăn làm cho sự hài hòa này không thích hợp với đà phát triển xã hội và chính trị, vì nó 
không được đặt trên những nguyên tắc vững chắc. Rất lâu sau, người ta mới hiểu rằng việc giới hạn 
quyền sở hữu và những đặc quyền của Giáo Hội, vào năm 1649, do sắc lệnh Ouloz Jenye, đã làm 
tan vỡ "sự hài hòa lý tưởng giữa hai quyền hành". 

Sau khi Philarète qua đời (1633) người ta cương quyết chống đối và vạch trần những lạm dụng đã 
len lỏi vào Giáo Hội. Ban đầu là các tu sĩ nhưng sau là hàng giáo sĩ triều đã hướng dẫn cuộc chống 
đối này. Linh mục niên trưởng của địa phận Avvakoum Petrovitch là một thành phần hoạt động nỗi 
tiếng. Khắp nơi, người ta liên kết hoạt động chung. Phần nhiều là các thương gia, nhưng cũng có 
những người trong triều. Một sự tin cậy lẫn nhau gắn bó Alexis với mọi nhà lãnh đạo. Chương trình 
của họ rất rộng: chiến đấu chống tất cả các hình thức buông lỏng phong tục, cải thiện trình độ của 
hàng giáo sĩ, gia tăng những bài thuyết giáo, đòi hỏi một lối sống đạo kính cẩn và nghiêm túc. 

Những cố gắng ấy đem lại nhiều kết quả chắc chắn. Những người Hylạp, trong đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ 
đến viếng thăm Moscou vào giữa thế kỷ, ngạc nhiên hoặc chế riễu, viết về thời gian dài dằng dặc của 
nhiều buổi lễ tôn giáo, mà các trẻ em phải đứng bát động cho đến hết lễ, giống như đây là một tu viện 
lớn. Một trong những người Hylạp đó nói là: ngay cả ở triều đình, trong những bữa ăn, người ta nghe 
đọc một đoạn dài rút ra từ đời sống các vị thánh. 

Trước khi được bầu làm thượng phụ Moscou năm 1652, Nicone đã giữ những mối quan hệ tốt đẹp 
với nhiều nhà Cải cách. Có lẽ ngài là người lãnh đạo Giáo Hội Moscou có nhiều khả năng nhất; và 
với lòng đạo đức thâm sâu, ngài là người dẫn đầu phong trào Cải cách thật lý tưởng nếu ngài biết tế 
nhị hơn. Là một người Nga gốc dân quê, ngài không thoát khỏi óc hẹp hòi của tinh thần tỉnh nhỏ 
giống như nhiều người thuộc phe ủng hộ ngài: họ cho rằng Chính Thống Giáo Nga là tôn giáo đích 
thực nhất. Đức Tin và phụng tự của họ đã không do người Hylạp truyền lại cho họ đó sao? Và người 
Nga không đi sai gương Hylạp về mọi điểm sao? được một tu sĩ gốc Hylạp giúp, ngài tiến hành ngay 
từ lúc mới nhậm chức, việc duyệt lại những huấn thị và những văn bản tôn giáo. Những sửa chữa 
thật chặt chẽ, hơn cả những điều mà Philarète đã mong ước. Những sửa chữa này không kể gì đến 
sự kiện là những sách Slaves có thể ghi lại nhiều truyền thống tốt lành và lâu đời hơn cả những 
truyền thống mà người Hylạp là nhân chứng. Nhưng, những người theo phe Cải cách, một đàng họ 
rất trân trọng đối với Giáo Hội Hylạp vì đã truyền bá Phúc Âm cho những người Slaves, một đàng 
khác họ đánh giá những tục lệ của Giáo Hội Moscou rất cao trên những tục lệ của những người 


Hylạp cùng thời, và xem những sửa chữa của Nicone như một súc phạm đến những gì họ cho là 
thánh thiêng. Họ không thể chấp nhận những sửa chữa ấy. Họ nêu lên nhiều điểm Nicone đã sửa 
chữa, hoàn toàn mâu thuẫn với những khoản của Stoglaw. Việc thông báo lần thứ nhất về một vài 
sửa đổi đã gây phản ứng dữ dội. Nicone can thiệp lập tức, và những người cầm đầu chính yếu bị lưu 
đày vào năm 1653. Avvakoum, một trong những người ấy, là tiêu biểu của sự chống đối. Alexis tiếp 
tục ủng hộ chính sách tôn giáo của Nicone, cố gắng nhiều lần thuyết phục người bạn cao niên của 
mình chấm dứt chống đối, để có thể được phóng thích. Nhưng theo Avvakoum, đây là một sự phản 
bội. Sau khi Alexis qua đời, Avvakoum bị thiêu sống vào năm 1682. Khó mà ước lượng con số những 
người cùng phe với Avvakoum đã bị hành quyết trong thời kỳ thứ nhất của việc ly khai (raskol). 

Dù bị truy nã ở Nga cho đến đầu thể kỷ này, nhiều nhóm ly khai (raskolniski) hay "tín đồ cũ" vẫn 
trung thành với cuộc nổi dậy năm 1653. Họ giữ Chính Thống Giáo truyền thống (orthodoxie 
traditionelle), hay đúng hơn nên gọi họ là "những người theo nghỉ lễ xưa".(anciens ritualistes). Ngày 
nay vẫn còn khó diễn tả tính cách xác thực của cuộc nỗi loạn ấy. Sự hưởng ứng ồn ào, mà phe 
chống đối đã tìm thấy trong những môi trường khác nhau vào thời Nicone, không thể chỉ thể hiện do 
sợ hãi những đe dọa đè nặng lên Chính Thống Giáo và chỉ gây ra do việc Cải cách một vài chỉ tiết 
trong nghỉ lễ, như làm dấu thánh giá với ba ngón tay thay vì hai ngón. Những "người bạn" và những 
môn đệ của họ còn xác tín rằng: "Hylạp hóa" là một mối nguy hiểm thực sự cho Chính Thống Giáo, 
nghĩa là cho đời sống thường nhật và lòng sùng đạo của người chính thống giáo. Trong thiên khảo 
cứu về Avvakoum, Pierre Pascal so sánh cách sống đạo của những "người tín hữu cũ" với cách sống 
đạo đồng thời của những người kitô giáo mộ đạo của giới thân cận với Port-Royal tại Pháp (9). 

Sau những hội nghị bàn cãi sôi động về biến cố ly khai và những sửa chữa các sách nghi lễ, Nicone 
còn có những kẻ thù mới, do cách phô trương phẩm tước thượng phụ của mình. Có lẽ không phải là 
lòng kiêu ngạo thúc đầy ngài, nhưng đúng ra vì ngài ý thức sâu xa về phẩm cách của nhiệm vụ. Vào 
thời kỳ mà lý tưởng của Joseph de Volokolamosk là sự hài hòa giữa Giáo Hội và Quốc Gia không thể 
tồn tại được ở Moscovie, thì tất nhiên những mưu toan của Nicone cũng phải thất bại. 

Vua Alexis, một người sùng đạo, giúp ngài rất nhiều, bằng cách cho phép ngài, ngay từ buổi đầu, 
dùng chức vị đã được dùng dưới chính quyền của vị thượng phụ nhiếp chính Philarète. Những người 
trong triều không thể chịu nỗi thái độ kiêu hãnh của Nicone, con của dân quê. Dần dà, thái độ kiêu 
ngạo của Nicone quấy rầy cả Alexis. Năm 1658, do một vụ việc không mấy quan trọng, Alexis và 
Nicone đối đáp với nhau bằng những lời lẽ dữ dội, Nicone lui về trong một tu viện, chờ đợi nhà vua 
mời ra lại, nhưng Alexis chắm dứt cuộc tranh chấp về quyền hành, bằng cách không cần biết đến vị 
thượng phụ nữa. Cuối cùng, vào năm 1666, khi một hội nghị quyết định bãi chức Nicone, vua Alexis 
còn tỏ thái độ chống đối Nicone quyết liệt: nhà vua đứng ra buộc tội thượng phụ. Về sau, khi gần 
chết, Alexis xin Nicone tha thứ về tất cả những điều nhà vua đã làm hại ngài. Sự buộc tội chỉ liên 
quan đến con người của thượng phụ. Những Cải cách của Nicone còn được chính thức chuẩn y một 
lần nữa. 

Đối với Giáo Hội ở Moscovie, thời kỳ của Nicone là bước đầu của một hoạt động thần học phỏng 
theo Tây Phương. Người ta sáng lập ở Moscou một trường khiêm tốn để dạy thần học, do người 
Hylạp điều hành. Khuynh hướng thần học ở Kiev trở nên quan trọng hơn trong đế quốc, sau chiến 
tranh Nga - Ba Lan. Những người chính thống Hylạp và Ukraine, không theo khuynh hướng thân 
latinh, đến thăm những trường của người latinh, và mượn của họ nhiều luận chứng và hệ thống thuật 
ngữ kinh viện. Sau khi Lukaris được biết đến, nhân cơ hội Hylạp hóa tác phẩm "Tuyên xưng Đức Tin" 
(Profession de Foi) của Pierre Moghila, những người Hylạp tỏ ra dè dặt đối với những khuynh hướng 
latinh hơn các nhà thần học ở Kiev. Sự bất đồng về các quan niệm ấy dẫn đến việc tranh chấp thần 
học dữ dội ở Moscou vào cuối thế kỷ XVII. Khuynh hướng Ukraine phỏng theo phái latinh bị hội nghị 
họp ở Moscou năm 1690 lên án, nhất là về nhiều quan điểm của Moghila. Theo Moghila, chỉ những 


lời của Chúa mới được dùng trong lúc truyền phép và không phải lời cầu xin Đức Chúa Thánh Thần 
tiếp theo mà thần học kinh viện không giải thích như một mô thức bí tích. Có lẽ kỷ niệm của giai đoạn 
ấy đã gợi hứng cho những tài liệu lịch sử Nga thời kỳ ấy, khi nói về "ô nhiễm công giáo" 
(contamination catholique). đừng quên rằng, từ 1682, một vài tu sĩ dòng Tên được phép ở lại Moscou 
nhờ sự can thiệp của đại sứ Áo và của một người Ái Nhĩ Lan là Gordon, phục vụ tại Nga với cấp bậc 
đại tướng. Những linh mục ấy chắc chắn không gây được nhiều ảnh hưởng, bởi vì Hội nghị năm 
1690 đã quyết định cắm các linh mục latinh lôi cuốn tín hữu chính thống trở lại công giáo. Tuy nhiên, 
khuynh hướng chống latinh không bao giờ ảnh hưởng đến lãnh vực đạo đức. Thánh Dimitry de 
Rostov (1651-1709) đã tham khảo nhiều tác phẩm Công Giáo khi ngài viết quyển đời sống các Thánh 
(Vie des Saints). Đàng khác, chúng ta còn gặp được trong tác phẩm tu đức của ngài những lời cổ võ 
về lòng yêu mến Thánh Thể, những suy tư về tâm tình đền tạ Trái Tim Chúa bị đâm thủng. Những 
điều này vừa nói lên những ảnh hưởng rõ ràng của latinh hay của Tây Phương, vừa nêu bật lòng 
sùng đạo của người Nga. Trong nhiều thế hệ, người Nga ham đọc những tác phẩm tu đức này. Tuy 
nhiên ngày nay không mấy ai còn ưa thích chỉ vì chúng mang nặng ảnh hưởng Tây Phương (latinh) 
(10). 

Sau Nicone, các thượng phụ Moscou ít gây được hay không gây được ảnh hưởng trong lịch sử Giáo 
Hội Nga. Không một vị nào có đủ nghị lực để phục hồi lại chính sách hài hòa giữa Giáo Hội và ngôi 
vua. Một thời đại mới được mở ra với Pierre le Grand, con trai của Alexis và của người vợ thứ hai 
của nhà vua. Vị này bắt đầu trị vì năm 1689. Ông thích giao du, cởi mở với người ngoại quốc. Theo 
một vài tin đồn có cơ sở thì nhà vua bắt cần những lễ nghi của Giáo Hội Chính Thống. Nhà vua tăng 
cường chính sách cổ truyền thiên Tây Phương: chính nước Nga phải Tây Phương hóa. Về tôn giáo, 
vua không đưa ra một chương trình kiến thiết nào đặc biệt, ngoại trừ việc Tây Phương hóa, nhất là 
sau thời gian nhà vua đi chu du ngoại quốc về (1697-1698). Nhà vua thích phô bày một chính sách tự 
do đối với các tôn giáo. Vua cho phép các tu sĩ Capucins và Franciscains đến và cư ngụ hẳn tại Nga, 
sau khi đã trục xuất các tu sĩ dòng Tên vì những lý do chính trị. Tuy nhiên vua vẫn cắm các tu sĩ 
không được lôi cuốn những tín đồ mới. Hơn thế, đôi khi nhà vua đối xử tàn bạo với những người quy 
nhất bắt gặp trong các cuộc hành quân tại Lituanie. 

Giáo Hội Chính Thống phải thích ứng với quan niệm mới của đế quốc Nga. Sau khi thượng phụ 
Adrien qua đời (1700), tòa thượng phụ bỏ trống, mặc dù có nhiều giám mục phản kháng. Năm 1721, 
Pierre nhận định rằng: đã đến lúc nhà vua phải tổ chức lại Giáo Hội ở Moscou và giám mục 
Théophane Prokopowitch, con người thông minh hiếm có, được nhà vua giao phó công việc. 
Théophane là tu sĩ phái Quy nhất dòng thánh Basile cũ, một thời gian đã theo học ở Grégorienne 
nhưng đầy thù hận và chạy trốn Roma, và sau đó trở nên tu sĩ chính thống. Ngài có khuynh hướng 
tin lành ngay từ khi làm giám đốc viện cao học ở Kiev. Với ảnh hưởng tin lành Luther đức, 
Théophane viết ra một phương án "quy luật thiêng liêng" (Règlement spirituel), theo đó Giáo Hội sẽ 
được điều hành bởi một Hội đồng Giám Mục; sẽ có quy chế riêng về những quan hệ giữa các viên 
chức cao cấp với chính quyền. Pierre chấp nhận phương án ấy, không sửa đổi gì đáng kể. Việc thiết 
lập Hội nghị Giám mục hay Hội nghị Thánh chấm dứt thời kỳ mà hàng giáo phẩm càng ngày càng bỏ 
mắt dân chúng, nhưng lại khởi đầu một thế kỷ đen tối nhất trong lịch sử Giáo Hội Nga. Mặc dù ở dưới 
quyền điều hành đầy tính cách quan liêu, Chính Thống Giáo Nga vẫn là một thực tại thật sống động 
đối với dân chúng và hàng giáo sĩ cấp dưới. Khuynh hướng Tin Lành tiếp tục hiển hiện nơi các môn 
đệ của Prokopowitch, nhưng không gây tổn hại cho Chính Thống Giáo và cho những truyền thống 
sùng đạo xa xưa của họ. 


